



PHẶT-GIẢO NGUYÊN-THỦY 

THERAVÃDA 


PHẬT-LỊCH 2563 


TỲ-KHƯU HỘ-PHẢP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(A GGAMAHẴPA ỉypiTA) 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2020 















BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpaụdita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 





















“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ 
Pháp-thỉ là cao thượng hơn các loại thí. 


NGÀY RẰM THÁNG Tư 
TRONG PHẬT GIÁO 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


■=> 


( -\ 

Mục lục 

V_/ 





Thành Kính Tri Ân 



Tất cả chúng con được biết Phật-giảo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư 
Tô Hộ-Tông cùng với chư Trưỏng-ỉão khác 
đã dày công đem Phật-gỉáo Nguyên-thủy 
Theravãda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lê Ngài Sư Tô Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất cả 









PHẶT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVÃDA 

PHẶT-LỊCH 2563 


liằĩ BẰM THẮM Tứ 

THOM PHẬT-tlẮO 


TỲ-KHƯU HỘ-PHẢP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(A GGAMAHẪPANDITA) 



NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2020 



NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panamagatha 

Tilokekagarum Buddham, 
pãyãs ibh ayah imsakam. 

Ẫyun opariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Tassa sãvakasamghanca, 
punnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Buddham Dhammanca Samghahca, 
abhivandiya sãdaram. 
Vesãkhapunụamĩdĩpanĩ, 

Ayam ganthã mayã katã. 



Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-gỉớỉ, 
Dắt dẫn chủng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật, 

Mong chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thảnh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xỉn quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Nỉết-bàn thoát khô. 

Tăng bậc Thảnh Thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sỉnh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Giảng giải tóm lược Ngày rằm tháng tư. 




Namo Tassci Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 


Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo 

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậỉta) 


Lời Nói Đầu 

Nhân dịp đêm rằm tháng tư PL. 2563 năm 
(19-5-2019), tại ngôi chùa To Bỉm-Long làm lễ 
kỷ niệm ngày rằnt tháng tư trong Phật-gỉáo, có 
3 sự kiện lịch sử trọng đại là: 

- Ngày rằm thảng tư cách nay 2643 năm 
(2563+80), Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản 
sinh tại khu vườn Lumbỉnĩ. 

-35 năm sau, vào đêm rằm thảng tư cách nay 
2608 năm (2643-35), Đức-Bồ-tát Siddhattha trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉảc có danh hiệu 
là Đức-Phật Gotama, tại khu rừng Uruveỉã. 

- Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng- 
sỉnh suốt 45 năm, đến đêm rằm thảng tư cách 
nay 2563 năm (2608-45), Đức-Phật Gotama tịch 



2 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

diệt Nỉết-bàn, tại khu rừng Sãla, xứ Kusỉnãrã, 
thọ 80 tuổi. 

Trong đêm rằm tháng tư, tại ngôi chùa Tô 
Bỉai-Long làm lễ kỷ niệm ngày rằm tháng tư 
trong Phật-gỉáo, bần sư giảng giải về ngày rằm 
thảng tư trong Phật-gỉáo có 3 sự kiện lịch sử 
trọng đại đảng ghi nhớ. 

Bài giảng trong đêm rằm tháng tư ấy được 
ghi chép và bô sung thêm đê giúp độc giả tìm 
hiếu đại khái về Đức-Bồ-tảt tỉền-kỉếp đầu tiên 
cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật 
Gotama, trải qua vô sổ kiếp thực-hành 10 pháp- 
hạnh ba-ỉa-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
trải qua khoảng thời gian suốt 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kỉếp trái đất, cho được đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, đế trở thành Đức- 
Phật Gotama. Đức-Phật Gotama có tâm đại-bi 
vô lượng đoi với tất cả chúng-sỉnh muôn loài, 
trong vô số chúng-sinh ấy có cả mỗi người 
chúng ta ngày nay. 

Quyển sách nhỏ “Ngày Rằm Tháng Tư Trong 

Phật-Giáo ” này, bần sư đã co gắng sưu tầm gom 
nhặt nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng 
PãỊi, bộ Chú-giải Pãịỉ và các bộ sách khác liên 
quan đến Đức-Bồ-tảt tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama tóm lược chỉ được bẩy nhiêu thôi! 



LỜI NÓI ĐÀU 


3 


Tuy bần sư cổ gắng hết mình giảng giải đế 
giúp cho độc giả hiếu biết thêm đại khái về Đức- 
Bồ-tảt tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hành mỗipháp-hạnh ba-la-mật, song vì khả năng 
có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả 
năng hiếu biết của bần sư. 

Đê lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kinh 
mong chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kỉnh xỉn quỷ vị xem soạn phắm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bôn phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn 
phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cấn đón nhận những lòi đóng góp 
phê bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và 
kỉnh xỉn quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyển sách nhỏ “Ngày Rằm Tháng Tư 
Trong Phật-Giảo ” này được hoàn thành do nhờ 
nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Sãmanera xem kỹ bản thảo, Dhammanandã 
upãsỉkã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn 
trang, làm thành quyến sách và được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 



4 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Bần sư vô cùng hoan hỷ biết 071 tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhỉta 
Bhỉkkhu (tỳ-khmi Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần pháp-thỉ thanh cao này đến Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhỉtamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời kinh dâng đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Thỉện-Luật, Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghỉêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Gỉác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưỏ7ig-lão Hộ-Nhan (chùa Thỉền- 
Lâm, Huế) cùng chư Đạỉ-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phật-gỉảo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xỉn kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đạỉ-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Mỉến-Đỉện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idam no hãtìnam hotu, sukhitã hontu hãtayo. 

Phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hỉện-tạỉ cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thỉện thanh cao này đê thoát khỏi cảnh 
khô, được an-lạc lâu dài. 



LỜI NÓI ĐÀU 


5 


Imam puhhãbhãgam mãtã-pitu-ãcarỉya- 
nãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepỉ te puhhapattim laddhãna sukhỉtã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tố, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sỉnh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
sủc-sinh, nhân-loạỉ, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-gỉớỉ, ... 

Xỉn tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xỉn làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phỉền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
khô sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồỉ, thì do năng 
lực phước-thỉện phảp-thỉ thanh cao này ngăn 



6 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sỉnh trong 4 cõi ác-gỉớỉ, và cũng do năng lực 
phước-thỉện phảp-thỉ thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sỉnh trong 7 cõi 
thỉện-gỉới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chủng 
con đều là người có chảnh-kỉến, có đức-tỉn 
trong sạch noi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thỉện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trỉ, 
co gắng tinh-tấn thực-hành theo lời gỉáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, 
đế mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hản. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-gỉảo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 



LỜI NÓI ĐÀU 


7 


ở cõi người (manussasampattỉ), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cõi trời (devasampattỉ), hương được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cầu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Nỉết-bàn 
(Nỉbbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Icchỉtam patthỉtam amham, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyên của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2563 /DL. 2020 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậỉta) 




MỤC LỤC 


KỆ LẺ BÁI TAM BÀO 
LỜI NÓI ĐÀU 
MỤC LỤC 

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo 

* Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của 

Đức-Phật Gotama.1 

* Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama.3 

* Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama.3 

- Nguyện ước của Đức-Bồ-tát Sumedha.10 

- Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Sumedha 

được thọ ký.12 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi.14 

* Thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp.15 

* Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật.16 

* Đức-Phật Gotama.20 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ.20 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung.21 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng.21 

- Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara.23 

• Nhận xét về Đức-vua Bồ-tát Vessantara.128 

- Thỉnh Đức-Bồ-tát Setaketu giáng thế.132 


















2 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Suy xét 5 điều truớc khi tái-sinh.134 

- Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm nguời.139 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ 

thấy mộng lành.139 

- Quân su bà-la-môn đoán mộng.141 

- Oai lực kiếp chót của Đức-Bồ-tát.142 

* Rằm tháng tư - Đức-Bồ-tát đản-sỉnh.143 

- Chu-thiên, chư phạm-thiên tụ hội.144 

- Đức-Bồ-tát truyền dạy 

lời tối quan trọng đầu tiên.148 

- Người và vật gồm 7 thứ đồng sinh 

với Đức-Bồ-tát.148 

- Đầu thai sinh làm người có 4 hạng người.149 

- Tích vị Đạo-sĩ KãỊadevila.152 

- Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát Thái-tử.156 

- Phật mẫu Mahãmãyãdevĩ quy thiên.159 

- Tuyến chọn nhũ-mầu.160 

- Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha.160 

- Nguyên nhân Đức-Bồ-tát đi xuất gia.161 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia.165 

- Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định.167 

- Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành khồ-hạnh.... 170 

- Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khố-hạnh.173 

- Đức-Bồ-tát thọ nhận com sữa bò 

của nàng Sujãtã.178 























MỤC LỤC 


3 


- Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh.180 

- Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-ma-thiên.182 

* Đêm rằm tháng tư - Đức-Bồ-tát Siddhattha 

trở thành Đức-Phật Gotama.187 

- Tam-Minh (Tevijja).187 

1- Tiền-kiếp-minh.187 

2- Thiên-nhãn-minh.188 

3- Trầm-luân tận-minh.189 

- Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama.196 

- Đức-Phật an hưởng pháp vị 

giải thoát Niết-bàn.197 

- Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật....200 

- Đức-Phật suy xét về pháp siêu-tam-giới.202 

- Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 204 

- Chuyến-Pháp-Luân đầu tiên.209 

- Đức-Phật thuyết kinh Chuyến-Pháp-Luân.211 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikondanna.214 

* Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo.218 

* Buddhakicca: Phận-sự của Đức-Phật.219 

* 45 hạ của Đức-Phật Gotama.222 

- Hạ thứ nhất.223 

- Hạ thứ nhì đến hạ thứ năm.226 

- Hạ thứ sáu.228 

- Hạ thứ bảy.230 

- Hạ thứ tám đến hạ thứ mười.231 

























4 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Hạ thứ mười một đến hạ thứ mười hai.232 

- Hạ thứ mười ba .233 

- Hạ thứ mười bốn.236 

- Hạ thứ mười lăm và hạ thứ mười sáu.238 

- Hạ thứ mười bảy đến hạ thứ hai mươi.239 

• Ngài Trưởng-lão Ãnanda làm thị giả 

thường trực.241 

• 4 đặc ân khước từ.241 

• 4 đặc ân khân khoản.242 

- Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ 

thứ bốn mươi bốn.245 

- Hạ thứ bốn mươi lăm.246 

* Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật.250 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 

tịch diệt Niết-bàn.250 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 

tịch diệt Niết-bàn.255 

- Ác-Ma-Thiên thỉnh Đức-Phật tịch diệt 

Niết-bàn.258 

- Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc Thánh-đạo.261 

- Từ kinh-thành Vesãlĩ đến khu rừng Kusinãrã ...265 

- Đức-Phật thọ thực món sũkuramaddava.267 

* Rằm tháng tư - Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn...273 

- Cúng dường Đức-Phật.273 

- Ngài Trưởng-lão Ãnanda khóc.275 





















MỤC LỤC 


5 


- Lý do Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

tạiKusinãrã .277 

- Đêm cuối cùng của Đức-Phật.279 

- Pháp và Luật là Vị Tôn Su.283 

- Lời giáo huấn cuối cùng của Đức-Phật.285 

- Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn.286 









Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo 

Ngày rằm tháng tư có 3 sự kiện trọng đại lịch 
sử trong Phật-giáo. 

1- Ngày rằm thảng tư là ngày Đức-Bồ-tảt 
Tháỉ-tử Sỉddhattha đản sinh kiếp chót tại khu 
vườn Lumbinĩ. 

2- Năm 35 tuốỉ, vào ngày rằm tháng tư Đức- 
Bồ-tát Sỉddhattha trở thành Đức-Phật Chảnh- 
Đăng-Gỉảc có danh hiệu Đức-Phật Gotama tại 
khu rừng Uruvelã. 

3- Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ 
chúng-sỉnh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Nỉết-bàn tại khu 
rừng sãla xứ Kusỉnãrã, thọ 80 tuôi. 

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Đức-Phật 

Gotama 

Đức-Bồ-tảt Tháỉ-tử Sỉddhattha là kiếp chót 
của Đức-Phật Gotama. Vậy, Đức-Bồ-tảt tỉền- 
kỉếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama bắt đầu từ 
thuở nào? 



2 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Một thuở nọ, Đức-Phật Gotama ngự ngồi trên 
tảng đá quý cùng với số đông chu tỳ-khuu-Tăng 
tại ven khu rừng có nhiều cây hoa thơm gần hồ 
Anotta. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chu tỳ- 
khuru-Tăng về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của 
Ngài đã tạo phước-thiện bo-thỉ gọi là pháp-hạnh 
bổ-thỉ ba-la-mật có tác-ý phát nguyện muốn trở 
thành Đức-Phật Chánỉĩ-Đăng-Gỉác có trỉ-tuệ 
sỉêu-việt trong thời vị-lai nhu sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên lẳng nghe 
tiền-kỉếp đầu tiên của Như-laỉ đã thực-hành 
pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

Như-laỉ nhìn thay vị tỳ-khưu thực-hành pháp- 
hạnh đầu-đà song trong rừng, nên phát sinh 
đức-tỉn trong sạch thực-hành pháp-hạnh bổ-thí 
ba-ỉa-mật cúng dường tấm vải cũ đến vị tỳ-khưu 
ẩy. Ngay khi ấy, tiền-kỉếp đầu tiên của Như-laỉ 
phát sinh tâm đạỉ-bi phát nguyện ở trong tâm 
muốn trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc đế 
cứu vớt các chúng-sinh giải thoát khỏi biên khô 
trầm luân tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Đó là Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đăng-Gỉảc tỉền- 
kiếp đầu tiên của Như-lai có ỷ nguyện trong tâm 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Giác 
trong thời vị-laỉ. Chỉnh nhờ pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật cúng dường tấm vải cũ ẩy dẫn đến 
kiếp chót hỉện-tạỉ là Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


3 


Sỉddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama này. (I> 

Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama 

Đức-Phật Gotama vốn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giảc cỏ trỉ-tuệ sỉêu-vỉệt thực-hành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật đó là 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, trải qua 3 
thời-kỳ suốt 20 a-tăng-kỳ (2> và 100 ngàn đại- 
kỉếp <3> trái đất cho đuợc đầy đủ trọn vẹn để trở 
thành Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Gỉác có danh hiệu 
là Đức-Phật Gotama, đó là khoảng thời gian 
bằng một nửa (Vì) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chảnh-Đăng-Giảc có đức-tỉn siêu-vỉệt và bằng 
một phần tu (%) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chảnh-Đăng-Giảc có tinh-tấn sỉêu-vỉệt. 

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

Trong bộ dinakãỉamãỉĩ, Chủ-giải Buddhavamsa 
giảng giải về Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hảnh 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 


1 Bộ Apadãna, Buddhãpadãna, pubbakammapiloti. 

2 Asankhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể tính 
bằng số. Cứ trải qua vô số đại-kiếp trái đất được kế là a-tăng-kỳ. 

3 Mahãkappa: Đại-kiếp trái đất là khoảng thời gian trải qua 4 a- 
tăng-kỳ thành-trụ-hoạỉ-không của 1 đại-kiếp trái đất. 



4 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

1- Thờỉ-kỳ đầu: Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đăng- 
Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-việt tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Gỉác để 
tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ 
trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 7 a-tăng-kỳ. Trong thời 
gian lâu dài ấy, có 125.000 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giảc tuần tự mỗi Đức-Phật đã xuất hiện 
trên thế gian, tiếp đến thời-kỳ giữa. 

2- Thờỉ-kỳ giữa: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuệ sỉêu-việt tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama phát nguyện ra bằng lời nói đế cho 
chúng-sinh nghe và biết ý nguyện muốn trở 
thảnh Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác, rồi Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 
9 a-tăng-kỳ. Trong thời gian lâu dài ấy, có 
387.000 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự 
mỗi Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian. 

Dù trải qua 2 thời-kỳ gồm có 16 a-tăng-kỳ, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có trí-tuệ sỉêu-việt 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama vẫn còn là Đức- 
Bồ-tát bất-định (aniyatabodhisatta), nghĩa là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giảc có thế thay đối ý 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


5 


nguyện không muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉảc, mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giảc hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 

Nhung Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có trí- 
tuệ sỉêu-việt tiền-kỉếp của Đức-Phật Gotama vẫn 
giữ nguyên ý nguyện thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật nên dẫn đến thời-kỳ cuối. 

3- Thờỉ-kỳ cuối: Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuệ sỉêu-việt là công-tử Sumedha 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama. 

Công-tử Sumedha thuộc dòng dõi bà-la-môn 
qua 7 đời tinh khiết. Đức-Bồ-tát công-tử theo 
học các bộ môn của dòng dõi bà-la-môn rất uyên 
thâm. Kh i cha mẹ của Đức-Bồ-tát qua đời, 
nguời quản gia gìn giữ các kho của cải đến trinh 
cho Đức-Bồ-tát công-tử biết rõ của cải tài sản 
của dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho 
Đức-Bồ-tát công-tử, một gia tài rất lớn. 

Đức-Bồ-tát công-tử suy xét rằng: “Tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ suốt 7 đời của ta đã tích lũy của 
cải tài sản lớn lao như thế này; khi qua đời 
chăng có một ai đem theo được một món nhỏ 
nào. Khỉ đến phiên ta qua đời, chắc chắn cũng 
không đem theo được gì. Tốt hơn! Ta nên đem 
của cải này làm phước-thỉện bo-thỉ đến cho mọi 
người nghèo khô thiếu thon, ta sẽ song tại gia 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật. ” 



6 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Một hôm, Đức-Bồ-tát ngồi một mình trên lâu 
đài suy tu: 

“Sự nóng của lửa tham, lửa sân, lửa sỉ, ... 
hiện hữu; còn Nỉết-bàn tịch tịnh dập tắt được 
lửa tham, lửa sân, lửa sỉ, ... cũng hiện hữu. 

Sự khô đế của sẳc-pháp, danh-pháp trong 
tam-gỉớỉ hiện hữu; còn sự an-lạc tuyệt đối của 
Niết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ cũng hiện hữu. 

Sự tảỉ-sỉnh là khố, sự già là khô, sự bệnh là 
kho, sự chết là khô, ... vẫn hiện hữu; vậy ta nên 
mong muốn chứng ngộ Nỉết-bàn là pháp không 
sinh, không già, không bệnh, không chết, ... là 
pháp giải thoát khố. ” 

Đức-Bồ-tát công-tử suy xét rằng: “Đời sổng 
tại gia có nhiều nhiêu khê phiền toái, bị ràng 
buộc, ... Tốt hơn, ta nên từ bỏ nhà xuất gia trở 
thành đạo sĩ. ” 

Đe thực hiện ý định, Đức-Bồ-tát cho nguời đi 
truyền rao khắp nơi gần xa trong nuớc, ai cần 
của cải gì thì hãy đến tự tiện lấy. 

Đức-Bồ-tát công-tử Sumedha từ bỏ nhà, đi vào 
rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
Đức-vua Trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên biết 
ý nguyện của Đức-Bồ-tát nên truyền lệnh cho vị 
thiên-nam Vissukamma hiện xuống cõi nguời, 
hóa ra một cốc lá duới chân núi Himavanta để 
cúng duờng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


7 


Ban đầu, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nương nhờ sống 
nơi cốc lá rất hài lòng, về sau, Đức-Bồ-tát suy 
xét kỹ thấy cốc lá có 8 điều bất lợi, còn nương 
nhờ sống dưới cội cây có 10 điều thuận lợi, nên 
Đức-Bồ-tát từ bỏ cốc lá để đến nương nhờ sống 
dưới cội cây thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Một buổi sáng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 
mang bát vào xóm nhà để khất thực, sau khi thọ 
thực xong, Đức-Bồ-tát trở về ngồi dưới cội cây 
suy xét rằng: “Người ta phải làm lụng vất vả 
cực nhọc lắm mới có được vật thực này. Vậy, từ 
nay ta nên lượm nhặt những trái cây chỉn rụng 
đê ăn sổng qua ngày. Ta chớ nên song dế duôỉ 
(thất niệm), tinh-tấn thực-hành pháp-hành thỉền- 
định, ngăn oaỉ-nghỉ nằm, ta chỉ thọ-trì ba oaỉ- 
nghi: đi, đứng và ngồi mà thôi. ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tinh-tấn thực- 
hảnh pháp-hành thiền-định trong vòng 7 ngày đã 
chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô- 
sẳc-gỉớỉ và chứng đắc ngũ thông tam-giớỉ (đa- 
dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm- 
thông và tiền-kỉếp-thông). Đức-Bồ-tát an-hưởng 
sự an-lạc trong khi nhập-thỉền Qhãnasamãpatti) 
không hề hay biết Đức-Phật Dĩpahkara đã xuất 
hiện trên thế gian. 

Một hôm, Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Sumedha du 
hành bay trên hư không, nhìn thấy dân chúng xứ 



8 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Rammavati đang vui mừng hoan hỷ sửa sang 
con đường. 

Muốn biết do nguyên nhân nào khiến người ta 
làm việc một cách hoan hỷ như vậy, Đức-Bồ-tát 
liền đáp xuống đất đến hỏi những người ấy rằng: 

- Này quỷ bà con! Quỷ bà con sửa sang con 
đường này đê cho ai đi, mà thay quỷ bà con vui 
mừng hoan hỷ đến như vậy? 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Đức-Phật Dĩpahkara 
cao thượng nhất trong toàn cõi tam-gỉớỉ chúng- 
sỉnh đã xuất hiện trên thế gian roi. Chúng tôi 
đang sửa sang con đường này đê đón rước Đức- 
Phật Dĩpahkara cùng 400 ngàn chư Thánh A- 
ra-hán sẽ ngự qua con đường này. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha vừa lắng nghe 
danh từ “Buddha: Đức-Phật” thì tâm vô cùng 
hoan hỷ suy nghĩ rằng: 

“ Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một 
điều hiếm có, thật là vô cùng hy-hữu. Ta nên cổ 
gắng thực-hành mọi phước-thỉện, gieo duyên 
lành cúng dường đến Đức-Phật Dĩpaiĩkara. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ liền thưa với 
họ rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Quỷ bà con sửa sang con 
đường này đế đón rước Đức-Phật Dĩpahkara 
ngự đến cùng 400 ngàn vị Thánh A-ra-hán. Vậy, 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


9 


xỉn quỷ bà con nhưòng cho bần-đạo một đoạn 
đường đế bần-đạo cùng sửa sang đoạn đường, 
cúng dường đón rước Đức-Phật Dĩpahkara 
cùng chư Thánh A-ra-hán. 

Dân chúng biết Ngài đạo-sĩ Sumedha có 
nhiều năng lực thần-thông, nên họ chỉ đoạn 
đường bùn lầy khó khăn. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nghĩ rằng: 

“Neu ta sử dụng phép thần-thông đê sửa đoạn 
đường này thì quá dễ nhưng phước-thiện ta được 
sẽ không nhiều. 

Vậy, ta nên sử dụng sức lực của mình đế sửa 
sang đoạn đường thì chắc chắn ta được phước- 
thiện nhiều hơn. ” 

Đức-Bồ-tảt dạo-sĩ Sumedha cố gắng tinh-tấn 
với sức lực của chính mình lấy đất từ nơi khác 
đến san bằng đoạn đường. Kh i còn độ một sải 
tay, Đức-Bồ-tát nghe mọi người reo hò vui mừng 
đón Đức-Phật Dĩpahkara cùng 400 ngàn chư 
Thánh A-ra-hản sắp đến. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha quyết-định rằng: 

“Hôm nay, ta xỉn cúng dường sinh-mạng của 
ta đến Đức-Phật Dĩpankara bằng cách nằm sấp 
trên đoạn đường còn lại, nguyện lẩy tấm thân 
này làm như một chiếc cầu đế cúng dường Đức- 
Phật Dĩpahkara cùng 400 ngàn chư Thảnh A- 



10 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

ra-hản ngự đi qua. Chắc chắn ta sẽ được sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-ỉạc lâu dài. ” 

Nguyện ước của Đức-Bồ-tát Sumedha 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩSumedha suy tư rằng: 

“Hôm nay, nếu ta từ bỏ ỷ nguyện muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉảc thì chắc 
chắn ta sẽ trở thành bậc Thảnh A-ra-hán trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Dĩpankara, rồi sẽ tịch 
diệt Nỉết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ 
trong tam-gỉớỉ chỉ một mình ta. Nhưng còn bao 
nhiêu chúng-sỉnh khác vẫn đang chìm đắm 
trong biến khô trầm luân, chịu cảnh khô tử sinh 
ỉuân-hồỉ. Ta không đành giải thoát khô riêng 
một mình ta. ” 

Nghĩ như vậy, với tâm đại-bi vô lượng thương 
xót chúng-sinh nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 
phát nguyện rằng: 

“Buddho bodheyyam ...” Khỉ ta tự mình chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Gỉác rồi, khỉ ẩy ta sẽ thuyết pháp 
giáo hóa chủng-sỉnh cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán y theo ta 
vậy (tựgiác rồi giác tha). 

“Mutto moceyyam ...” Khỉ ta tự mình giải 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


11 


thoát khỏi mọi sự ràng-buộc của tham-ảỉ, phỉền- 
não, chứng ngộ Niết-bàn rồi, khi ấy, ta sẽ dẫn 
dắt chúng-sỉnh cùng giải thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc của tham-ảỉ, phiền-não, chứng ngộ Niết- 
bàn y theo ta vậy (tự độ rồi độ tha). 

“Tỉnno tareyyam ...” Khỉ ta tự mình vượt qua 
khỏi biến khô tử sinh luân-hồi, đạt đến Niết-bàn 
an-lạc rồi, khỉ ẩy, ta sẽ cứu vớt, dẫn dắt chúng- 
sỉnh cũng vượt qua khỏi biến khô tử sinh luân- 
hồỉ, đạt đến Nỉết-bàn an-lạc y theo ta vậy (tự 
đáo rồi đáo tha). 

Kh i ấy, một nữ bà-la-môn tên là Sumittã (I> 
trên tay cầm 8 đóa hoa sen để cúng dường Đức- 
Phật Dĩpahkara, khi nhìn thấy vị đạo-sĩ 
Sumedha nằm sấp lấy thân mình làm chiếc cầu 
trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức-tin 
trong sạch kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa 
sen, còn 3 đóa hoa sen để lại cho mình. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sấp, hai tay 
cầm 5 đóa hoa sen để trên trán. Kh i ấy, Đức- 
Phật Dĩpahkara cùng 400 ngàn chư vị Thảnh A- 
ra-hán ngự đi ngang qua bằng phép thần-thông 
một cách nhẹ nhàng trên tấm thân của Đức-Bồ- 
tảt đạo-sĩ Sumedha, cho nên, Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ 
Sumedha vẫn an toàn. 


1 Nữ Bà-la-môn Sumitta chính là tiền-kiếp của Công-chúa 
Yasodharã. 



12 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha được 

thọ ký 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên chỉ thọ 
ký cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào hội đủ 
8 chỉ-phảp: 

1- Loài người thật (không phải Long-vương 
hoặc thỉên-nam hóa thành người). 

2- Người nam thật (khôngphải là ái nam, ái nữ). 

3- Kiếp hiện-tạỉ có đầy đủ các pháp-hạnh ba- 
la-mật có thế chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Tự mình đến hầu Đức-Phật Chảnh-Đăng- 
Giác. 

5- Bậc xuất-gỉa đạo-sĩ có chánh-kỉến. 

6- Chứng đắc đầy đủ 4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ và 
4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ, chứng đắc ngũ thông 
tam-gỉớỉ. 

7- Quyết tâm cúng dường sỉnh-mạng đến 
Đức-Phật. 

8- Ỷ nguyện vững chắc, không thoái chỉ nản 
lòng, quyết tâm trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉảc. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chỉ- 
phảp trên, nên Đức-Phật Dĩpankara ngự đứng 
phía trên đầu của Đức-Bồ-tảt dạo-sĩ Sumedha, 
với Phật-nhãn vị-lai-kiến-minh (anãgatamsanãna) 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


13 


thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Pìĩật Chánìĩ-Đăng-Gỉác của Đức- 
Bồ-tảt đạo-sĩ Sumedha sẽ đuợc thành tựu, nên 
Đức-Phật Dĩpankara thọ ký xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-laỉ, còn 4 a-tãng-kỳ và 100 
ngàn đạỉ-kỉếp trải đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật Dĩpankara thọ 
ký xác định thời gian còn lại nhu vậy, Đức-Bồ- 
tảt Chảnh-Đãng-Gỉảc đạo-sĩ Sumedha phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, đồng thời tất cả 
nhân-loại, chu-thiên, chu phạm-thiên đồng hoan 
hỷ chắp tay cung kính lễ bái Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha, tán dưorig ca tụng rằng: 

“Trong thời vị-ỉai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chảnh-Đăng-Giảc. ” 

Đức-Phật Dĩpankara là Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉác đâu tiên thọ ký xác định thời gian 
còn lại của Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác đạo- 
sĩSumedha tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉác đạo- 
sĩ Sumedha và vô số tiền-kiếp cho đến Đức-Bồ- 
tát Tháỉ-tử Sỉddhattha đều là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cố-định (niyatabodhisatta) chắc chắn 



14 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi 

Thật ra, ngay kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán là thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Dĩpaủkara, 
rồi ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. Nhung 
Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi vô- 
lượng thuong xót đến mọi chúng-sinh đang 
chìm đắm trong biển khổ trầm luân tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha không đành giải thoát khổ một mình, 
vẫn quyết tâm giữ gìn vững chắc ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mới 
đuợc Đức-Phật Dĩpahkara đầu tiên thọ ký xác 
định thời gian trong thời vị-lai, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Sumedha còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉảc có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Sumedha chấp 
nhận chịu đựng kéo dài thêm vô số kiếp khổ tử 
sinh luân-hồi trong khoảng thời gian dài 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để 
tiếp tục thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu là Đức- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


15 


Phật Gotcima, đế thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Vậy nhóm chúng-sỉnh ẩy là ai? 

Trong nhóm chúng-sỉnh ấy có mỗi người 
chúng ta phải vậy không? 

Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Sumedha trong thời quá- 
khứ, kiếp hiện-tại chính là Đức-Phật Gotama 
trong thời đại của chúng ta. 

Thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 

Trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Gỉảc tuần tự xuất hiện trên thế gian nhu sau: 

Đức-Phật Dĩpahkara đầu tiên, Đức-Phật 
Kondahha, Đức-Phật Mahgaỉa, Đức-Phật 
Sumana, Đức-Phật Revata, Đức-Phật Sobhita, 
Đức-Phật Anomadassĩ, Đức-Phật Paduma, 
Đức-Phật Nãrada, Đức-Phật Padumuttara, 
Đức-Phật Sumedha, Đức-Phật Sụịãta, Đức-Phật 
Pỉyadassĩ, Đức-Phật Atthadassĩ, Đức-Phật 
Dhammadassĩ, Đức-Phật Sỉddhattha, Đức-Phật 
Tỉssa, Đức-Phật Phussa, Đức-Phật Vỉpassĩ, 
Đức-Phật Sỉkhĩ, Đức-Phật Vesabhũ, Đức-Phật 
Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana, Đức-Phật 
Kassapa cuối cùng. 



16 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ấy và đuợc thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 

Nhu vậy, Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Sumedha được 
Đức-Phật Dĩpankara đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
Và Đức-Bồ-tảt tỳ-khưu Jotỉpãla, tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Kassapa 
cuối cùng thọ ký xác định thời vị-lai, ngay trong 
Bhaddakappa kiếp trái đất này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 

Trong suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama trải qua vô số kiếp bồi bố 
cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật để 
trở thành Đức-Phật Chảnh-Đẳng-Giảc có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiếp tục thực- 
hành bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


17 


1- Pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật (dãnapãramĩ). 

2- Pháp-hạnìĩ giữ-giới ba-la-mật (sĩlapãramĩ). 

3- Pháp-hạnh xuất-gỉa ba-la-mật (nekkhamma- 
pãramĩ). 

4- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật (pahhãpãramĩ). 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật (vĩrìyapãramĩ). 

6- Phảp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật (khantỉ- 
pãramĩ). 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật (sacca- 
pãramĩ). 

8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (adhỉt- 
thãnapãramĩ) 

9- Phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (mettãpãramĩ). 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật (upekkhã- 
pãramĩ). 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Phạm-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh gỉữ-gỉớỉ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 



18 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Phạm-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh tãm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh tâm-xả ba-ỉa-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (pãramĩ). 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
(upapãramĩ). 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
(paramatthapãramĩ). 

* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thảnh thanh-văn-giảc thì Đức-Bồ-tát thanh- 
văn-giác cần phải thực-hành 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn, có 
duyên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


19 


Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật. 

* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thảnh 
Đức-Phật Độc-Gỉác thì Đức-Bổ-tát Độc-Gỉác 
cần phải thực-hành 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, 
rồi sinh ra làm nguời nam trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác và giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy xuất gia, rồi tự mình 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn du sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giảc. Có nhiều Đức- 
Phật Độc-Giác trong cùng thời gian. 

* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Gỉác thì Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cần phải thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, rồi sinh ra làm 
nguời nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác và giáo-pháp của Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác ấy xuất gia, 
rồi tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế không thầy 



20 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

chỉ dạy, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiền-khiên-tật (văsanã) từ vô số kiếp quá- 
khứ, trở thành bậc Thảnh A-ra-hản cao thượng 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Gotama 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, cần phải thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, 10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng như sau: 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (Pãramĩ) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-ỉa-mật bậc hạ 
nào, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giảc tỉền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama cần phải hy sinh những gì 
thuộc về bên ngoài thân mình như của cải, tài 
sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ và con, để thảnh 
tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 

VI dụ: Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh 
bổ-thí ba-la-mật bậc hạ, Đức-vua đã bo-thỉ vô 
so của cải tài-sản, voi báu, thậm chỉ bo-thí cả 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã yêu quỷ 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


21 


nhất đến cho ông bà-la-môn Jũjaka, bổ-thỉ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩyêu quỷ đến cho 
ông bà-ỉa-môn. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (Upapãramĩ) 

Kh i thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama cần phải hy sinh những bộ 
phận nào đó trong thân thế đế thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 

VI dụ: Đức-vua Bồ-tát Sivi là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật bậc trung, Đức-vua đã bo-thỉ 2 con mắt 
của mình đến cho vị bà-la-môn già mù đôi mắt. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 

(Paramatthapãramĩ) 

Kh i thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc tiền- 
kỉếp của Đức-Phật Gotama cần phải hy sinh 
sỉnh-mạng của mình đê thảnh tựu pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng ấy (1) . 

Vỉ dụ: Đức-Bồ-tảt thỏ thỉện-trỉ Sasapanậỉta 
thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc thượng. 
Đức-Bồ-tảt thỏ yêu cầu vị bà-la-môn khất thực 
gom củi khô thành đổng đốt chảy, rồi Đức-Bồ- 


1 Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyển VI, VII, VIII 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 



22 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


tát thỏ nhảy lên đổng lửa tự thiêu chỉn làm món 
ăn đế bo-thỉ đến vị bà-la-môn khất thực. 

Trong cõi người, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã thực-hành bồi bổ các pháp- 
hạnh ba-la-mật. Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trong cõi trời dục-giới, nhưng 
vì mong sớm hoàn thành 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật nên Đức-Bồ-tảt thỉên-nam không muốn 
hưởng sự an-lạc ở cõi trời ấy cho đến hết tuổi 
thọ mà Đức-Bồ-tát thiên-nam nguyện từ bỏ kiếp 
thiên-nam ở cõi trời dục-giới ấy (chết), đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm người nam 
trong cõi người để thuận lợi cho việc thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật, bởi vì cõi người trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu này rất đặc biệt hon các 
cõi khác trong tam-giới: 

- Thuận lợi cho việc thực-hành bồi bố các 
pháp-hạnh ba-ỉa-mật hơn các cõi-giới khác. 

- Thuận lợi cho việc thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng. 

- Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉảc, Chư Phật 
Độc-Giác, chư Thánh Toi-thượng thanh-văn- 
giác, chư Thánh Đạỉ-thanh-văn-gỉác đều thành- 
tựu tại cõi người này. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có trí-tuệ sỉêu- 
việt, tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


23 


bổ sung cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật trong suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, đuợc 24 Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Gỉảc thọ ký, bắt đầu từ Đức-Phật Dĩpahkara thứ 
nhất cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuối 
cùng, trải qua vô số kiếp không sao kể xiết đuợc. 

Đen kiếp gần áp chót là Đức-vua Bồ-Tát 
Vessantara tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama ngự 
tại kinh-thành Jetuttara trị vì đất nuớc Sivi, đuợc 
tóm luợc các điểm chính. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara (1> suy xét về 10 

pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi pháp-hạnh ba-la-mật 
có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thuợng: 

1- Pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật có 3 bậc: bậc 
trung và bậc thưọTig đã đầy đủ, chỉ còn bậc hạ 
có 5 pháp đạỉ-thỉ chưa đầy đủ. 

2- Pháp-hạnh gỉữ-gỉớỉ ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 

3- Pháp-hạnh xuất gia ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 

4- Pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 


1 Jatakatthakatha, Mahanipata, Vessantarajataka. Tìm hiểu đầy đủ 
trong bộ Nen-Tảng Phật-Giáo quyến VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1. 



24 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

6- Pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật có 3 bậc 
đã đầy đủ. 

8- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mật có 3 bậc 
đã đầy đủ. 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 3 bậc đã 
đầy đủ. 

Trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ có 5 

pháp đạỉ-thi (pahca mahãparỉcãga) là: 

1- Pháp-hạnh đạỉ-thỉ của cải, ngai vàng. 

2- Phảp-hạnh đại-thỉ bộ phận trong thân mình. 

3- Pháp-hạnh đạỉ-thi sinh mạng của mình. 

4- Pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ. 

5- Pháp-hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu quỷ. 

Thật ra, trong 5 pháp-hạnh đại-thí này, tiền- 
kiếp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara có nhiều 
kiếp đã từng thực-hành 3 phạm-hạnh đạỉ-thỉ là 
pháp-hạnh đạỉ-thỉ của cải ngai vàng, pháp-hạnh 
đại-thỉ bộ phận trong thân của mình, phảp-hạnh 
đại-thỉ sinh mạng của mình; nhưng mà chỉ còn 2 
phạm-hạnh đạỉ-thí là pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu 
quỷ của mình và pháp-hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu quỷ 
của mình thì chưa từng thực-hành mà thôi. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


25 


Cho nên, pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật chưa 
được đầy đủ trọn vẹn. 

Theo truyền thống, chư Đức-Bồ-tát Chánli- 
Đẳng-Giác trong thời quá-khứ có ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đều phải 
thực-hành 5 pháp-hạnh đại-thí đầy đủ mới gọi là 
pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc hạ đầy đủ. 

Vào thời ấy, đất nước Kãlinga bị nạn hạn hán 
kéo dài, dân chúng lâm vào cảnh đói khổ. 

Dân chúng tâu lên Đức-vua Kãlinga rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Vessantara ngự 
tại kinh-thành Jetuttara, trị vì dãn chúng Sivi, có 
con Bạch-tượng báu gọi là Paccayanãga nên đất 
nước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dãn 
chúng an cư lạc nghiệp. Đức-vua Vessantara là 
Đức-vua hoan-hỷ trongphước-thỉện bo-thí. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xỉn Bệ-hạ gửi sứ giả 
đến kỉnh-thành Jetuttara, xin Đức-vua Vessantara 
ban cho con Bạch-tượng báu Paccayanãga ấy. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Kãlinga 
gửi 8 vị bà-la-môn sứ giả đến kinh-thảnh Jetuttara. 

Buổi sáng hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
ngự trên lưng Bạch-tượng báu đang trên đường 
đi đến trại bố-thí, 8 vị bà-la-môn sứ giả đứng 
chờ sẵn bên đường tán dưong ca tụng Đức-vua 
Vessantara, tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 



26 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Muôn tâu Đại-vuxmg, đất nước Kãlỉnga bị 
hạn hán kéo dài, dãn chúng song trong cảnh đói 
khô, kỉnh xỉn Đạỉ-vương có tâm đạỉ-bỉ tế độ ban 
con Bạch-tượng báu Paccaỵanãga cho đất nước 
Kãlỉhga, đế có mưa thuận gió hỏa, dân chúng 
gieo trồng sản xuất lương thực, cứu giúp dân 
chúng thoát khỏi cảnh đói khô. 

Nghe các vị bà-la-môn sứ giả tâu nhu vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự xuống Bạch- 
tượng báu Paccayanãga, rồi làm lễ ban Bạch- 
tượng báu ẩy cùng với nhóm nguời chăm nom 
nuôi duỡng cho các vị bà-la-môn sứ giả đem về 
đất nuớc Kãlinga. 

Dân chúng trong kinh thành Jetuttara cùng với 
các bà-la-môn, quân lính, ... tỏ ra bất bình không 
hài lòng về việc Đức-vua Bồ-tảt Vessantara đem 
Bạch-tượng báu của đất nuớc Sivi ban cho các 
sứ giả đem về đất nuớc Kãlinga, nên họ dẫn 
nhau đến chầu Đức Tháỉ-thượng-hoàng Saíyaya, 
yêu cầu Đức Tháỉ-thưọng-hoàng mời Đức-vua 
Vessantara ra khởi kinh-thành Jetuttara, luu đày 
đến núi Vaủka trong khu rừng núi Himavanta. 

Dù Đức Tháỉ-thượng-hoàng cố gắng khuyên 
giải thế nào dân chúng cũng không chịu buông 
tha Đức-vua Bồ-tát Vessantara, nên Đức Thái- 
thưọng-hoàng Saiyaya đành phải chiều theo sự 
yêu cầu của dân chúng đất nuớc Sivi. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


27 


Đức Thái-thượng-hoàng liền truyền lệnh vị 
quan thân tín đến tâu lại với Đức-vua Vessantara 
mọi sự việc đã xảy ra nhu vậy. 

Tuân theo lệnh của Đức Tháỉ-thượng-hoàng, 
vị quan liền đến tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ tha tội, 
thừa theo lệnh của Đức Tháỉ-thượng-hoàng, hạ 
thần xỉn tâu lên Bệ-hạ rõ: 

Dân chúng Sỉvỉ gồm có người trong hoàng 
tộc, các bà-la-môn, các đội bỉnh, thương gia, dân 
chúng trong kỉnh-thành Jetuttara kéo đến tụ hội 
trước cung điện vào yết kiến Đức Tháỉ-thượng- 
hoàng, thỉnh cầu Đức Tháỉ-thượng-hoàng mời 
Bệ-hạ rời khỏi đất nước Sỉvỉ. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ chỉ còn đêm nay 
nữa mà thôi, ngày mai khi mặt trời mọc, Bệ-hạ 
phải rời khỏi đất nước Sỉvỉ này. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này khanh! Trẫm đã làm điều gì sai mà dân 
chúng Sỉvỉ bực tức Trẫm? Do nguyên-nhân nào 
dân chúng Sỉvỉ mời Trẫm phải rời khỏi đất nước 
Sỉvỉ này? Khanh có thế tâu cho Trẫm biết điều 
ẩy được không? 

Vị quan tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, dân chúng Sỉvỉ gồm có 



2 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

nhiều giai cấp bực tức Bệ-hạ đã đem Bạch- 
tượng báu là quốc bảo của đất nước Sivi ban 
cho 8 vị bà-la-môn sứ giả đất nước Kãlihga. Đó 
là nguyên-nhân mà dãn chúng gồm có nhiều giai 
cấp mời Bệ-hạ rời khỏi đất nước Sỉvỉ này. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara hoan-hỷ truyền dạy rằng: 

- Này khanh! Neu có người nào đến xỉn trải 
tỉm hoặc đôi mắt của Trẫm thì Trẫm cũng hoan- 
hỷ ban cho người ẩy được, huống hồ gì của cải 
bên ngoài thân như ngọc manỉ, con Bạch-tượng 
báu, v.v..., nếu có người nào đến xỉn thì Trẫm 
hoan-hỷ ban cho người ấy, Trẫm không có tâm 
keo kiệt bủn xỉn trong của cải, bởi vì đạỉ-thiện- 
tâm của Trẫm luôn luôn hoan-hỷ tạo phước- 
thỉện bo-thỉ đến người xin. 

Dù dân chúng Sivỉ mời Trẫm rời khỏi đất 
nước Sỉvỉ này, hoặc giết Trẫm, chặt Trẫm ra làm 
7 phần, Trẫm cũng không bao giờ từ bỏ pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật của Trẫm. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo vị 
quan cận thần đến tâu lên Đức Tháỉ-thượng- 
hoàng và thông báo cho các dân chúng Sivi rằng: 

“Đức-vua Vessantara chấp thuận sẽ rời khỏi 
đất nước Sỉvỉ, nhưng không phải là sáng ngày 
mai lúc mặt trời mọc, mà Đức-vua Vessantara 
xỉn ở lại thêm một ngày và một đêm nữa. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


29 


Ngày mai, sau khỉ Đức-vua Vessantara làm ỉễ 
đạỉ-thỉ xong, rồi mới ròi khỏi đất nước Sỉvỉ này. ” 

Thi hành theo lệnh của Đức-vua Vessantara, vị 
quan cận thần đến hầu Đức Tháỉ-thượng-hoàng 
và thông báo cho các dân chúng đến nhận vật thí 
của Đức-vua Vessantara vào ngày hôm sau. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara tạo phuớc-thiện 
đại-thí lần này đến mọi nguời, những vật thí 
không thiếu một thứ nào cả. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ và 2 con nhỏ xin 

đi theo Đức-vua Bồ-tát Vessantara 

Đức-vua Bồ-tảt Vessantara rời khỏi kinh-thảnh 
Jetuttara, bị luu đày vào núi Vaủka thuộc dãy 
rừng núi Himavanta, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ và 2 đứa con nhỏ yêu quý là hoàng-tử 
Jãỉi, công-chúa Kanhặịinã quyết tâm xin đi theo, 
Đức Thải-thượng-hoàng Sahjaya và Hoàng-thảỉ- 
hậu Phussatĩ cũng không thể ngăn cản đuợc. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sahjaya và Hoàng- 
thảỉ-hậu Phussatĩ cảm thấy vô cùng khố tâm, 
bởi vì không chỉ mất Tháỉ-tử Vessantara mà 
còn mất cả con dâu vương-phi Maddĩ và 2 đứa 
cháu đích tôn là hoàng-tử Jãlỉ, công-chúa 
Kanhặịinã nữa. 

Thái-tử Vessantara hầu chuyện thân mật với 
Đức Phụ-vưong Saiyaya và Mau-hậu Phussatĩ 
suốt đêm hôm ấy. 



3 0 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-vua Bồ-tát rời khỏi đất nước Sivi 

Sáng sớm hôm ấy, trước khi mặt trời mọc, 
các quan sửa soạn chiếc long xa có 4 con ngựa 
báu. Biết ý của Thái-tử Vessantara hoan-hỷ tạo 
phước-thiện bố-thí nên Hoàng-tháỉ-hậu Phussatĩ 
truyền bảo các quan đem nhiều của cải quý báu 
chất đầy trong chiếc long xa rồi đem đến rước 
Đức-vua Bồ-tảt Vessantara. 

Đức-vua Tháỉ-tử Vessantara cùng với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ và 2 con nhỏ yêu quỷ 
hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhậịinã vào đảnh lễ 
Đức Phụ-vưong Saiyaya và Mau-hậu Phussatĩ 
xin phép xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức Phụ- 
vưoĩig Saíyaya và Mau-hậu Phussatĩ chấp thuận, 
nhưng phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, bởi vì phải 
xa lìa người thân yêu nhất của mình. 

Kh i mặt trời mọc, các quan đến tâu với Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara đến giờ ngự đi ra khởi 
kinh-thành Jetuttara, Đức-vua Thái-tử Vessantara 
cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ và 2 
con nhỏ yêu quỷ hoàng-tử Jãlỉ, công-chúa 
Kanhãịinã đảnh lễ Đức Phụ-vương Saũịaya và 
Mau-hậu Phussatĩ xin phép từ giã. 

Bên ngoài, 60 ngàn quan cận thần đồng sinh 
với Đức-vua Bồ-tát Vessantara đứng chờ tiễn đưa. 
Đức-vua Bồ-tát từ giã các quan, rồi ngự đến chiếc 
long xa có 4 con ngựa báu đang chờ bên ngoài. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


31 


Đức-vua Bồ-tảt Vessantara cùng với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ và 2 con nhỏ yêu quỷ 
hoàng-tử Jãlỉ, công-chúa Kanhặịinã bước lên 
long xa, ngoảnh nhìn thấy Đức Phụ-vưong 
Saũịaya và Mau-hậu Phussatĩ đứng nhìn theo với 
nỗi thống khổ cùng cực vì xa lìa những người thân 
yêu nhất của mình. 

Chiếc long xa có 4 con ngựa báu chở 4 vị 
vưong gia lăn bánh, 2 bên đường có số người 
trong hoàng tộc, dân chúng trong kinh-thảnh 
đứng chờ tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát Vessantara và 
gia đình ngự đi ra khởi kinh-thành Jetuttara đến 
núi rừng Vaủka trong dãy núi Himavanta xa xôi. 
Họ đứng chắp đôi tay cung kính và tâm kính yêu 
vô hạn đối với Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 

Trên đường đi, nhiều người đứng chờ xin 
Đức-vua Bồ-tát ban phước cho họ, Đức-vua Bồ- 
tát dừng long xa lại, lấy của cải quý báu tạo 
phước-thiện bố-thí ban cho họ. 

Đen khi tất cả mọi thứ của cải vàng ngọc quý 
báu trong xe đều hết sạch, Đức-vua Bồ-tát cởi 
những đồ trang sức đeo trong thân của mình, 
đem tạo phước-thiện bố-thí ban cho họ. 

Nghe tin Đức-vua Vessantara tạo phước-thiện 
đại-thí, 4 vị bà-la-môn đến không kịp nên chạy 
theo sau. Nhìn từ xa thấy họ, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ tâu với Đức phu-quân. Đức- 



32 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

vua Bồ-tát cho dừng long xa chờ họ đến. Bốn vị 
bà-la-môn quỳ lạy, tâu xin Đức-vua ban của cải 
cho họ. 

Kh i biết không còn thứ của cải nào ban cho 
họ nên họ tâu xin Đức-vua bố-thí cho họ mỗi 
nguời một con ngựa báu. 

Đức-vua Bồ-tát buớc xuống long xa, cởi 4 
con ngựa báu ra, rồi ban cho 4 vị bà-la-môn mỗi 
nguời một con ngựa báu. Họ lên ngựa trở về, chỉ 
còn lại chiếc long xa. 

Ngay khi ấy, 4 vị thiên-nam hóa ra thành 4 
con ngựa báu tiếp tục kéo chiếc long xa đua 4 vị 
vuong-gia đến rừng núi Vaốka trong dãy núi 
Himavanta. 

Kh i ấy, nhìn thấy chiếc long xa lộng lẫy có 4 
con ngựa báu khoẻ mạnh, ông bà-la-môn già đến 
quỳ lạy tâu xin Đức-vua Bồ-tát ban chiếc long 
xa ấy cho ông. 

Nghe ông bà-la-môn già tâu xin nhu vậy, 
Đức-vua Bồ-tát thấy ông bà-la-môn già đáng 
thuong nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara ẵm 
hoàng-tử Jãli, chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ẵm 
công-chúa Kanhãjinã buớc xuống long xa, rồi 
Đức-vua Bồ-tát ban chiếc long xa ấy cho ông 
bà-la-môn già ấy. 

Ông bà-la-môn già buớc lên chiếc long xa thì 
4 con ngựa báu vốn là 4 vị thiên-nam biến mất. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


33 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara ẵm hoàng-tử Jãli, 
chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ ẵm công-chúa 
Kanhãjinã tiếp tục ngự đi bộ tim hỏi con đường 
đến rừng núi Vaủka. 

Trên con đường đi, Đức-vua Bồ-tát gặp nhóm 
người đi ngược lại, Đức-vua Bồ-tát hỏi rằng: 

- Này quỷ vị! Rừng núi Vahka ở hướng nào? 
Từ đây đến noi đó còn khoảng cách bao xa? 

Nhóm người nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ mỗi người ẵm mỗi 
đứa con nhỏ hỏi đường đi đến rừng núi Vaủka, 
họ cảm thấy thưong mà thưa rằng: 

- Kính thưa hai vị, rừng núi Vahka ở xa tít mãi 
đằng kia, mà hai vị đi bộ như thế này biết bao giờ 
mới đi đến noi ẩy. 

Nghe nhóm người chỉ dẫn như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ từ giã nhóm người ấy, rồi tiếp tục đi bộ 
đến kinh-thành Mãtula đất nước Cetarattha vào 
buổi chiều ngày hôm ấy, ngồi tại nhà nghỉ trước 
công kinh-thành Mãtula. 

Thực ra, từ kỉnh-thành Jetuttara đất nước Sivi 
đến kỉnh-thành Mãtula đất nước Cetarattha có 
khoảng cách xa 30 do tuần (1) , do nhờ oai lực 
chư-thiên đã thâu con đường ngắn lại nên Đức- 


1 do tuần dài khoảng 20 cây số. 


1 



34 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ khởi hành từ kinh-thành Jetuttara đất 
nước Sivi vào buổi sáng và đã đến kinh-thảnh 
Mãtula đất nước Cetarattha vào ngay buổi chiều 
hôm ấy. 

Nghe quân lính gác tại cổng thành tâu báo 
rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Vessantara cùng 
Chảnh-cung hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãlỉ và 
công-chúa Kanhặịinã đã ngự đến, vả đang ngoi 
tại nhà nghỉ trước công kỉnh-thành. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Ceta cùng các 
quan văn võ ngự ra tận nhà nghỉ trước cổng 
kinh-thành, đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã. 

Nhìn thấy hoàn cảnh khổ của 4 vị Vưong-gia 
như vậy, Đức-vua Ceta cùng các quan cận thần 
vô cùng xúc động roi nước mắt. Nghi lễ đón tiếp 
rất đon giản mà tình cảm thật đậm đà thắm thiết. 

Đức-vua Ceta cung thinh Đức-vua Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long 
xa sang trọng, rồi cung nghinh rước vào cung 
điện để cho bốn vị Vưong gia tắm rửa sạch sẽ, 
rồi cung thỉnh ngự đến phòng khách. Đức-vua 
Ceta tâu rằng: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


35 


- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, hôm nay 
bôn vương cùng bá quan văn võ vô cùng diễm 
phúc được đón tiếp Đại-vương cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu, hoàng-tử Jãlỉ và công-chủa 
Kanhặịinã, xỉn được mở tiệc thết đãi 4 vị vương- 
gỉa là thượng khách của triều đình. 

Kh i ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền 
bảo rằng: 

- Thưa Đức-vua Ceta, Đức-vua cùng các 
quan đã đón tiếp bôn-vương cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu, hoàng-tử và công-chúa thật là trọng 
thế với tình cảm đậm đà thắm thiết như thế này, 
bôn vương xỉn cảm tạ toàn thế quỷ vị. 

Đức-vua Ceta tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Vessantara, Đức Thái- 
thượng-hoàng Saiyaya, Hoàng-tháỉ-hậu Phussatĩ 
được khoẻ mạnh hay không? 

Do nguyên nhân nào mà Đạỉ-vương cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu phải vất vả như thế này? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo cho 
Đức-vua Ceta biết Đức Thái-thuợng-hoàng 
Sanjaya, Hoàng-Thái-Hậu Phussatĩ đuợc khoẻ 
mạnh và thuật cho biết nguyên nhân nhu sau: 

- Thưa Đức-vua Ceta, sở dĩ bôn vương phải 
rời khỏi đất nước Sỉvỉ là vì bôn vương dem con 
Bạch-tượng báu của triều đình, làm phước-thỉện 



3 6 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

bo-thỉ ban cho 8 vị bà-la-môn sứ giả của đất 
nước Kãỉihga. Vì vậy, dân chúng Sỉvỉ bực tức bôn 
vương, dẫn nhau đến chầu Đức Tháỉ-thượng- 
hoàng, yêu cầu Đức Thải-thượng-hoàng phải 
truyền lệnh mời bôn vương rời khỏi nước Sỉvỉ, 
đến ở rừng núi Vahka trong dãy núi Hỉmavanta. 

Tuy Đức Thái-thượng-hoàng rất thương yêu 
bốn vương, nhưng dãn chúng Sỉvỉ hăm dọa, nếu 
Đức Thái-thượng-hoàng không truyền lệnh mời 
bon-vưoTig rời khỏi đất nước Sỉvỉ thì họ sẽ gây 
nguy hiếm không chỉ đến cho bốn-vương, mà 
còn đến Đức Thải-thượng-hoàng nữa. Vì vậy, 
Đức Thái-thượng-hoàng đành phải chiều theo ỷ 
của dân chúng Sỉvỉ. 

Đó là nguyên nhân khiến bốn-vương phải rời 
khỏi đất nước Sỉvỉ, đến ở rừng núi Vahka trong 
dãy núi Himavanta. Còn Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ ẵm hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịinã xỉn đi theo bôn vương. 

Nghe xong câu chuyện của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Đức-vua Ceta cùng các quan vô 
cùng thuơng cảm cho cảnh ngộ của Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
còn tho ấu. 

Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan cận thần 
chắp tay khẩn khoản tâu rằng: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


37 


- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, kỉnh thỉnh 
Đại-vưong lên ngôi báu ngự tại kỉnh-thành 
Mãtula trị vì đất nước Ceta này, còn tất cả 
chúng thần nguyện hết lòng làm bề tôi trung 
thành của Đại-vương. 

Dù Đức-vua Ceta khẩn khoản tâu nhiều lần 
nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara vẫn một 
mực khuớc từ lời thỉnh cầu của Đức-vua Ceta 
cùng các quan trong triều đình, bởi vì, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara chỉ muốn ngự đến rừng núi 
Vaủka mà thôi. 

Nghỉ lại một đêm tại cung điện của Đức-vua 
Ceta, sáng hôm sau Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long xa 
tiếp tục khởi hành ngự đi đến rừng núi Vaủka. 

Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan theo sau 
đua tiễn Đức-vua Bồ-tát Vessantara một đoạn 
đuờng dài 15 do tuần, rồi dừng lại noi đầu bìa 
rừng và tâu chỉ rõ đuờng cho Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Vessantara, chúng 
thần xỉn tiễn Đạỉ-vương nơi đây, còn Đại-vương 
cùng Chảnh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã tiếp tục ngự đi về 
hướng bắc nhìn thay sườn núi cao Vepulla, tiếp 
đến dòng sông Ketumatĩ nước trong trẻo, tiếp 



3 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

đến núi NãỊika. Từ đó, ngự đi về hướng đông 
bắc có hồ nước Mucalỉnda to lớn có nhiều thứ 
sen trắng, sen hồng,... Từ đó, ngự vào rừng sâu 
có nhiều loại cây ăn quả, tiếp đến sườn núi 
Vahka, gần đó có cải hồ vuông lớn nước ngon 
lành, Đại-vưoĩig có thế làm cốc lá trú ngụ noi ấy. 

- Muôn tâu Đại-vương, Đạỉ-vương ngự đi 
thêm khoảng 15 do tuần nữa, trải qua các dãy 
núi rừng này mới đến rừng núi Vahka. 

Tại nơi ấy, cuộc chia tay đầy lưu luyến, YÔ 
cùng cảm động, Đức-vua Ceta cảm động trào 
nước mắt, Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã tiếp tục lên đường đầy khó 
khăn nguy hiểm, Đức-vua Ceta đứng nhìn theo 
cho đến khi khuất dạng. 

Đe bảo vệ an toàn cho Đức-vua Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã, không cho kẻ thù 
nào đến quấy rầy, nên Đức-vua Ceta gọi người 
thợ săn tên là Cetaputta đến truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Ngươi có phận sự giữ gìn cửa 
rừng này, xem xét những người lạ khả nghỉ 
không cho phép vào khu rừng. 

Sau khi truyền bảo người thợ săn xong, Đức- 
vua Ceta hồi cung ngự trở về kinh-thành Mãtula 
cùng với 60 ngàn quan trong triều. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


39 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự đến núi Vanka 

Theo sự chỉ dẫn đường của Đức-vua Ceta, 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jăli và công-chúa 
Kanhãjinã ngự đi đến núi Gandhamãdana, đứng 
nhìn rừng núi bao la, từ đó ngự theo hướng bắc 
đến chân núi Vepulla, ngồi nghỉ noi bến sông 
Ketumatĩ, tắm mát, ăn trái cây xong, rồi tiếp tục 
ngự đến núi NãỊika, ngự đi về phía hướng đông 
bắc đến hồ nước lớn Mucalinda, từ đó ngự vào 
rừng sâu có nhiều cây ăn quả và cũng có nhiều 
thú dữ, vượt qua khu rừng ấy, đến cái hồ vuông 
lớn gần rừng núi Vaủka. 

Khi ấy, chỗ ở của Đức-vua-trời Sakka phát 
nóng, Đức-vua-trời Sakka xem xét nguyên nhân, 
biết rõ Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã ngự vào rừng núi Himavanta, 
trú tại núi Vaủka, xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, nên 
Đức-vua-trời Sakka gọi thiên nam Vissakamma 
truyền bảo rằng: 

- Này Vissakamma! Ngươi hãy hiện xuống 
rừng núi Himavanta, hóa ra hai cốc lá tại rừng 
núi Vahka đế làm chỗ ở cho Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
và những thứ vật dụng cần thiết cho các vị xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. 



40 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Vâng lệnh Đức-vua-trời Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma hiện xuống rừng núi Himavanta, 
hóa ra hai cốc lá khoảng cách không xa, đường 
đi kinh hành thuận lợi, hóa ra một bộ y phục 
đạo-sĩ, một bộ nữ đạo-sĩ, hai bộ trẻ con, và các 
thứ vật dụng cần thiết của các đạo-sĩ, rồi ghi 
mấy dòng chữ: 

“Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo- 
sĩ, xỉn hãy sử dụng những bộ y phục và những 
thứ vật dụng cần thiết này. ” 

Vị thiên nam Vissakamma dùng oai lực của 
mình cấm các loài thú dữ, các loài rắn độc, các 
con vật có tiếng kêu đáng sợ không được đến gần 
nơi ấy, rồi trở về cõi trời Tam-thập-Tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã ngự đi theo con đường ấy đến nơi, 
Đức-vua Bồ-tát quan sát nhìn thấy hai cốc lá 
khoảng cách không xa nhau, có đường đi kinh 
hành, v.v... Đức-vua Bồ-tát bước vào cốc lá 
thấy dòng chữ, hiểu biết đó là những thứ Đức- 
vua-trời Sakka ban cho. 

Xuất gia trở thành đạo-sĩ 

Đức-vua Bồ-tát mở cốc lá ra nhìn thấy bên 
trong có những y phục và các thứ vật dụng của 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


41 


đạo-sĩ. Đức-vua Bồ-tát Vessantara thay bộ y phục 
cũ, mặc bộ y phục đạo-sĩ mới vào, sử dụng các 
vật dụng của đạo-sĩ, trở thành bậc xuất-gia đạo- 
sĩ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cầm gậy bước 
xuống cốc cảm thấy hạnh phúc, nên thốt lên rằng: 

- ÔI An-lạc quá, hạnh phúc quá! Ta đã là bậc 
xuất-gia đạo-sĩ rồi! 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara đi qua lại trên 
đường kinh hành. Sau đó, đi đến cốc lá của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã. 

Nhìn thấy Hoàng-thượng trong tướng mạo 
đạo-sĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu cúi xuống lạy 
dưới đôi bàn chân của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, xin 
phép Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cho phép xuất gia trở 
thành nữ đạo-sĩ. Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
vào cốc mặc bộ y phục nữ đạo-sĩ và hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã cũng mặc y phục 
đạo-sĩ. Cả bốn vị vương-gia đều trở thành đạo-sĩ 
sống trong rừng núi Vaủka. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ bạch với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
rằng: 

- Kỉnh bạch Đức đạo-sĩ, xỉn Ngài ngự tại cốc 
chăm sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xỉn làm phận 
sự vào rừng tìm các loại trái cây đem về dâng 
lên Ngài và hai con. 



42 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Từ đó mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ Maddĩ một 
mình vào rừng núi tim các loại trái cây, rồi đem 
về dâng lên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ và hai con. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tmyền dạy nữ đạo-sĩ Maddĩ 
rằng: 

- Này nữ đạo-sĩMaddĩl Bày giờ chúng ta đều 
là bậc xuất-gỉa đạo-sĩ rồi. 

Vậy, từ nay nữ đạo-sĩ không nên đến tìm bần 
đạo trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ 
giới có thế làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ cung kính vâng lời truyền 
dạy của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nên bạch rằng: 

“Dạ, xỉn vâng. ” 

Từ ngày đó, nữ đạo-sĩ Maddĩ dậy từ sáng sớm 
đi lấy nuớc uống, nuớc dùng, cây đánh răng đem 
đến dâng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, quét dọn xung 
quanh cốc, dẫn hai con đến gửi Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ xong, nữ đạo-sĩ đeo gùi trên đôi vai, tay cầm 
mai một mình đi vào rừng núi tìm các loại trái 
cây, loại củ, buổi chiều mới trở về đến cốc lá, tự 
tay sửa soạn các loại trái cây, các loại củ dọn 
trên sàn truớc cốc, rồi thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
và gọi hai con vào dùng, bốn vị đạo-sĩ cùng 
nhau dùng trái cây và củ. 

Đời sống yên ổn của 4 vị vuong gia đạo-sĩ 
thực-hành phạm-hạnh cao thuợng trong núi 
Vaủka đã trôi qua 7 tháng. 



43 


Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 

Bà-La-Môn Jũjaka 

Vào thời ấy, có bà-la-môn già hành khất tên 
Jũjaka, có người vợ trẻ đẹp mới dẫn về ở làng 
bà-la-môn Dunnivittha trong đất nước Kãlinga. 

Người vợ trẻ đẹp ấy tên Amittatãpanã là 
người vợ tận tụy biết lo phục vụ chồng mình rất 
chu đáo. Một số ông chồng bà-la-môn trẻ khác 
trong làng nhìn thấy cô Amittatãpanã như vậy, 
nên khen ngợi cô Amittatãpanã mà chê trách vợ 
mình rằng: 

“Cô Amỉttatãpanã, vợ của ông bà-la-môn 
Jũjaka già, biết tận tuỵ lo phục vụ chồng của cô 
một cách chu đáo như vậy, còn bà sao không 
biết noi gương cô Amỉttatãpanã mà phục vụ tôi 
như vậy? ” 

Nghe chồng chê trách mình như vậy, khiến 
các bà vợ cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau 
bàn tính rằng: 

“Từ ngày cô Amỉttatãpanã, vợ ông bà-la- 
môn Jũjaka già đến ở trong làng này, ông chồng 
của chúng ta khen ngợi cô ấy mà chê trách 
chúng ta. 

Vậy, chúng ta nên tìm cách nào, đê cô 
Amittatãpanã bỏ làng này đi đến làng khác? ” 

Các bà bà-la-môn bàn tính với nhau rằng: 



44 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

“Khỉ gặp CÔ chỗ nào, chúng ta cùng nhau 
nói xấu, chê cười cô có chồng già xấu xỉ, đỏ là 
điều bất hạnh, thà chịu chết còn hơn có chồng 
già xẩu xỉ như vậy! ” 

Một hôm, nhìn thấy cô Amittatãpanã đem nồi 
đến bến sông để lấy nước, các bà bà-la-môn vợ 
của các ông bà-la-môn trẻ trong làng, cùng dẫn 
nhau đến gặp cô Amittatãpanã để nói xấu, chê 
cười cô rằng: 

- Này cô Amỉttatãpanã! Cô còn trẻ đẹp như 
thế này, sao mà cha mẹ cô không gả cô cho một 
người chồng trẻ đẹp xứng đôi vừa lứa mà lại 
đem gả cô cho ông bà-la-môn Jũjaka già khọm 
lưng còng xấu xỉ như thế kia! 

Cô có được hạnh phúc gì đâu! Thà chết còn 
hon là sổng chung vói ông bà-la-môn Jũjaka già 
khọm xấu xỉ như vậy. 

Cha mẹ của cô không tìm cho cô được một 
người chồng trẻ đẹp, nên gả cô cho ông Bà-la- 
môn Jũjaka già lưng còng xẩu xỉ như thế kia. 
Chắc cô đã tạo ảc-nghỉệp, nên cô không may mà 
gặp phải ông bà-la-môn Jũjaka già lưng còng 
xẩu xỉ làm chồng như vậy... 

Vậy, cô em nên bỏ ông bà-la-môn Jũjaka 
chồng già khọm xấu xỉ ẩy, đi trở về lại nhà cha 
mẹ của mình. Đó là điều hạnh phúc đoi với cô 
em. Neu cô em còn bị ràng buộc với ông bà-la- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


45 


môn Jũjaka chồng già khọm xấu xỉ thì cô em có 
được hạnh phúc an-lạc gì đâu! Thật uông phỉ 
cuộc đời con gái xinh đẹp như cô! 

Nghe các bà vợ của các ông bà-la-môn vừa 
chê trách vừa khuyên bảo, nên làm cho cô 
Amittatãpanã cảm thấy tủi thân. Trên đường 
đem nước về nhà, cô Amittatãpanã vừa đi vừa 
khóc thảm thưong cho đến khi về đến nhà. 

Nhìn thấy cô Ảmittatãpanã, người vợ trẻ đẹp 
yêu quý của mình khóc, ông bà-la-môn Jũjaka già 
liền hỏi rằng: 

- Này Amỉttatãpanã em yêu quỷ! Vì sao em 
khóc vậy? 

- Này ông bà-la-môn! Tôi sẽ không đi đến bến 
sông lẩy nước nữa đâu! Vì các bà vợ của các 
ông bà-la-môn trẻ chê cười tôi làm vợ của một 
ông chồng già khọm xẩu xỉ như ông đấy! Họ chế 
nhạo tôi đủ điều, tôi cảm thấy xẩu hố quá. Vì 
vậy, từ nay tôi không đi đến bến sông lẩy nước 
nữa đâu! 

Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý của mình than 
vãn như vậy, ông bà-la-môn Jũjaka cảm thấy 
khổ tâm, nói lời an ủi rằng: 

- Này Amỉttatãpanã em yêu quỷ! Từ nay, em 
không phải đi đến bến sông lẩy nước nữa! Anh 
sẽ tự đi lẩy nước về cho em và anh dùng. 



46 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Này ông bà-la-môn! Tôi sinh ra trong một 
gia đình có truyền thong không đế chồng đi lấy 
nước. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không tìm 
được tớ trai, tớ gái đem về phục vụ thì tôi không 
thế song chung với ông trong gia đình này nữa. 

Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý của mình nói 
như vậy, ông bà-la-môn Jũjaka thở than rằng: 

- Này em yêu quỷ! Em biết anh nghèo khô, 
song bằng nghề hành khất như thế này, thì làm 
sao có nhiều tiền đế thuê tớ trai, tớ gái đem về 
phục vụ cho em được. Xỉn em đừng giận doi 
nữa, em không phải vất vả làm gì cả, một mình 
anh làm mọi việc trong nhà đê phục vụ cho em. 

Do oai lực của chư-thiên mách bảo cho cô bà- 
la-môn Amittatãpanã nói với ông bà-la-môn 
Jũjaka rằng: 

- Này anh! Em nghe tin Đức-vua Vessantara 
đang ở tại rừng núi Vahka, anh đến yết kiến 
Đức-vua, xỉn Đức-vua ban cho tớ trai, tớ gái. 
Đức-vua chắc chắn sẽ ban tớ trai, tớ gái cho 
anh được toại nguyện. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka than vãn rằng: 

- Này Amỉttatãpanã em yêu quỷ! Anh già yếu 
không còn sức lực, đường đi đến rừng núi Vahka 
lại xa xôi khó khăn hiếm trở, có nhiều thú dữ gây 
tai hại đến sỉnh-mạng. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


47 


- Này Amittatãpanã em yêu quỷ! Xỉn em đừng 
bận tâm lo nghĩ, anh sẽ làm mọi việc nhà và 
phục vụ em một cách chu đáo. Xin em hãy an 
tâm ở đây với anh. 

Nghe ông bà-la-môn Jũjaka than vãn như vậy, 
cô Amittatãpanã chê trách rằng: 

- Này ông bà-la-môn Jũjaka! Ông là người 
nhút nhát chưa ra đến trận địa, chưa chiến đấu 
đã chịu đầu hàng rồi! Ông chưa đi mà đã co rút 
co chịu thua rồi. 

- Này ông bà-la-môn Jũjaka! Ông nên biết: 

Neu ông không chịu đi xin tớ trai, tớ gái từ 
Đức-vua Vessantara thì tôi không ở trong nhà 
ông nữa. Khỉ ẩy, ông sẽ buồn kho nhiều, lưng 
của ông sẽ khòm xuống, tóc ông sẽ bạc trắng, 
thân hình ông sẽ gầy om và ông sẽ chết vì 
thương nhớ tôi. 

Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý nói như vậy, 
ông bà-la-môn Jũjaka già khọm lo sợ người vợ 
trẻ bỏ đi thật, bởi vì ông đã bị ràng buộc bởi 
tham-ái say đắm với cô vợ trẻ đẹp Amitta- 
tãpanã, nên ông nói rằng: 

- Này Amittatãpanã em yêu quỷ! Em hãy 
chuấn bị vật thực đi đường, đê anh đi đến yết 
kiến Đức-vua Vessantara, xỉn tớ trai, tớ gái đem 
về phục vụ em suốt ngày đêm. 



48 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Trước lúc khởi hành, ông bà-la-môn Jũjaka 
sửa cửa ngõ lại cho chắc chắn, vào rừng tìm củi 
về để trong nhà, lấy nước đầy các bể chứa để 
cho người vợ ở nhà dùng, rồi ông bà-la-môn 
Jũjaka dạy bảo rằng: 

- Này Amỉttatãpanã em yêu quỷ! Em ở nhà 
chớ nên dê duôỉ, ban ngày em không nên tiếp 
xúc nhiều người, ban đêm chớ nên di ra khỏi 
nhà. Em ở nhà chờ dọi anh đem tớ trai, tớ gái về 
cho em. 

Dạy bảo người vợ trẻ đẹp xong, ông bà-la- 
môn Jũjaka mang hình thức đạo-sĩ, trên gưong 
mặt đầm đìa nước mắt vì lưu luyến nói lời từ giã 
người vợ trẻ đẹp yêu quý. 

Ông lên đường đi thẳng đến kinh-thảnh 
Jetuttara, đất nước Sivi, hỏi thăm đường đi đến 
chỗ ở của Đức-vua Bồ-tát Vessantara tại rừng 
núi Vaủka. Dân chúng kinh-thành Jetuttara biết 
ông bà-la-môn Jũjaka là người dân của đất nước 
Kãlinga đi ăn xin, họ mắng nhiếc xua đuổi, ông 
bà-la-môn Jũjaka sợ chạy đi ra khởi kinh-thành 
Jetuttara. 

Do nhờ oai lực của chư-thiên khiến ông chạy 
nhằm đúng con đường mà Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara đã ngự đi trước kia. 

Ông bà-la-môn Jũjaka già đã trải qua một thời 
gian lâu, qua quãng đường dài gian nan vất vả 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


49 


đầy khổ cực, cuối cùng ông bà-la-môn Jũjaka 
già cũng tim đến rừng núi Vaủka. (Từ kinh- 
thành Jetuttara đến rừng núi Vaủka cách xa 
khoảng 60 do-tuần). 

Ông bà-la-môn Jũjaka đến gần chỗ ở của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, nữ đạo-sĩ Maddĩ, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. Vào buổi 
chiều hôm ấy, ông nghĩ rằng: 

“Neu ta đến yết kiến Đức-vua Vessantara đế 
xỉn hoàng-tử Jãlỉ và cỏng-chủa Kanhậịinã mà 
có sự hiện diện của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ thì bất lợi cho ta, vậy ta nên tìm một cho 
nghỉ qua đêm, chờ sáng mai lúc Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ đi vào rừng đế tìm trái cây. 
Khỉ ấy, ta sẽ đến yết kiến Đức-vua Vessantara, 
xỉn Đức-vua ban cho ta hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chủa Kanhặịinã. Ta sẽ dẫn về làm tôi tớ cho 
người vợ trẻ đẹp yêu quỷ của ta. ” 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ thấy ác mộng 

Trong đêm ấy, lúc gần sáng, nữ đạo-sĩ Maddĩ 
nằm thấy ác mộng rằng: 

“Một ông bà-la-môn có thân hình xấu xỉ dị 
dạng đáng sợ, hai lỗ tai deo hoa, tay cầm vũ khi 
hung hãn xông vào cốc lá, nắm đầu của Chánh- 
cung Hoàng-hậu lôi làm té xuống nằm trên nền, 
rồi móc hai con mắt, chặt hai tay, Chảnh-cung 



5 0 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Hoàng-hậu khóc la thảm thiết, y liền mô ngực 
của Chánh-cung Hoàng-hậu móc lẩy trái tim, 
máu chảy lai lảng, rồiy đem đi. ” 

Kh i tinh giấc nữ đạo-sĩ Maddĩ cảm thấy kinh 
hoàng, hoảng sợ, nghĩ rằng: 

“Ta đã nằm thay ác mộng. Ngoài Hoàng- 
thượng ra, không một ai có thê đoán được ác 
mộng này, ta nên ngự đến chầu Hoàng-thượng, 
kế lại ác mộng này. ” 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ đi đến gõ cửa cốc của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nghe tiếng gõ cửa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara truyền hỏi: - Ai đó? 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thần- 
thỉếp là Maddĩ, kỉnh xỉn Đức đạo-sĩ tha tội. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nữ đạo-sĩ đã phá lời 
cam kết của chúng ta rồi! Do nguyên nhân nào 
mà nữ dạo-sĩ đến đây không đúng thời, đúng lúc 
vậy? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thần- 
thiếp không dám phá lời cam kết, nhưng thần- 
thỉếp vừa nằm thay con ác mộng hãi hùng. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


51 


Đức đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Neu vậy thì nữ đạo- 
sĩ hãy thuật rõ lại cho bần đạo nghe cơn ác 
mộng ấy. 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rõ lại ác mộng ấy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đoán mộng biết 
chắc rằng: 

“Pháp-hạnh bo-thỉ ba-Ia-mật của mình sẽ 
được thành tựu. Sảng mai này sẽ có người hành 
khất đến xỉn hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịinã. ” 

Đoán biết nhu vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara trấn an nữ đạo-sĩ Maddĩ rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Nữ đạo-sĩ ngủ không 
được yên giấc nên nằm mộng thấy như vậy, nữ 
đạo-sĩ không nên hoảng sợ mà an tâm trở về cốc 
của mình. 

Đêm đã qua, lúc hừng đông, nữ đạo-sĩ thức 
dậy làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ xung 
quanh, lấy nuớc uống nuớc dùng xong, rồi ôm 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã vào lòng, 
hôn trên đầu, dạy bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Đêm nay, Mầu-hậu 
nằm thay cơn ác mộng hãi hùng, hai con ở nhà 
nên thận trọng. 

Dặn dò xong, nữ đạo-sĩ Maddĩ tắm rửa sạch 



52 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

sẽ và thay y phục cho hai con yêu quý, rồi dẫn 
đến trao cho Đức đạo-sĩ Vessantara, kính xin 
Đức đạo-sĩ trông nom hai con, rồi nữ đạo-sĩ 
mang gùi, cầm mai vào rừng đi tim các thứ trái 
cây, các thứ củ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara thực-hành pháp- 

hạnh đại-thí con yêu quý 

Theo dõi biết nữ đạo-sĩ Maddĩ đã vào rừng, 
ông bà-la-môn Jũjaka vội vã đi thẳng đến cốc lá 
để yết kiến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đang 
ngồi truớc cửa cốc lá nhu một pho tuợng vàng, 
còn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đang 
choi đùa bên cạnh cốc lá của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Nhìn từ xa thấy ông bà-la-môn hành khất đi 
đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Suốt bảy tháng qua, ta chưa thấy một bà-la- 
môn nào. ” 

Kh i thấy ông bà-la-môn Jũjaka già đến đứng 
truớc cửa cốc, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền bảo rằng: 

- Này bà-la-môn! Xỉn mời vào! 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi, ông 
bà-la-môn Jũjaka liền đến yết kiến Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara, bèn tâu rằng: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


53 


- Muôn tâu Đại-vương, Đạỉ-vưong không có 
bệnh, song được an-lạc, tìm trải cây đủ sổng 
hằng ngày, muỗi mòng rắn rít không làm khô 
Đại-vương có phải không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Bần đạo ít bệnh, song được 
an-ỉạc, tìm trái cây thuận lợi, đủ dùng hằng 
ngày, muỗi mòng rắn rít không làm kho bần đạo. 

Chúng tôi song trong rừng núi này suốt bảy 
tháng qua, thay bà-la-môn là người đầu tiên. 

- Này bà-la-môn! Ngươi đến đây họp thời 
đúng lúc, xỉn mời dùng các thứ trái cây và uổng 
nước suối. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi ông 
bà-la-môn rằng: 

- Này bà-ỉa-môn! Ngươi dã vất vả đi đến 
rừng núi Vahka này, chắc chắn có mục đích gì, 
ngươi hãy nói cho bần đạo biết rõ mục đích ấy? 

Ông bà-la-môn Jũjaka tâu xin hoàng-tử và 

công-chúa 

Ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Vessantara, nước các 
dòng sông không bao giờ khô cạn như thế nào, 
Đại-vương luôn luôn có tâm đạỉ-bỉ tế độ đến 
những người hành khất cũng như thế ẩy. Kẻ tiện 
dãn này đến xỉn hoàng-tử và công-chúa. 



54 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Kỉnh xin Đại-vương có tâm đạỉ-bi ban hoàng- 
tử và công-chúa cho kẻ tiện dãn này, đế làm tớ 
trai, tớ gái của người vợ trẻ đẹp yêu quỷ là 
Amittatãpanã của kẻ tiện dân. 

Pháp-Hạnh Đại-Thí Con Yêu Quý 

Nghe ông bà-la-môn Jũjaka già tâu xin nhu 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara phát sinh đại- 
thiện-tâm YÔ cùng hoan hỷ vì có được cơ hội tốt 
bồi bổ cho đầy đủ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ là một trong 
năm pháp-hạnh đạỉ-thỉ mà Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cần phải tạo, để cho pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật được đầy đủ trọn vẹn. Cho nên 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara phát sinh đại- 
thiện-tâm vững chắc không hề nao núng, làm 
cho núi Vaủka rung chuyển, truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Bần đạo sẽ ban hoàng-tử 
Jãlỉ và công-chúa Kahạịinã cho ngươi. Ngươi sẽ 
là chủ của hai đứa con yêu quỷ của bần đạo. 

Nữ dạo-sĩ Maddĩ đã đi vào rừng từ sảng sớm, 
tìm các loại trái cây, các loại củ, và sẽ trở về 
vào lúc buôi chiều. 

- Này bà-la-môn! Ngươi nên nghỉ lại một 
đêm, sáng ngày mai đợi cho Mau-hậu của 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịỉnã tắm rửa 
hai đứa con sạch sẽ, trang điếm các hoa thơm, 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


55 


ôm hôn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãịinã, 
rồi sau đó ngươi hãy dắt hai đứa con yêu quỷ 
của bần đạo đi theo ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
dạy như vậy, ông bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Vessantara, kẻ tiện 
dãn này không muốn nghỉ lại đêm, mà muốn ra 
khỏi noi đây ngay bây giờ, bởi vì đàn bà không 
ai muốn cho đứa con yêu quỷ của mình đến 
người khác. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, nếu Đạỉ-vương muốn 
thực-hành phảp-hạnh bổ-thí, pháp-hạnh đạỉ-thí 
con yêu quỷ thì Đạỉ-vương đừng đê Chánh-cung 
Hoàng-hậu thay hoàng-tử và công-chúa, Chảnh- 
cung Hoàng-hậu sẽ cản trở pháp-hạnh đạỉ-thỉ 
con yêu quỷ của Đại-vương. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, kẻ tiện dân xỉn dẫn 
hoàng-tử và công-chúa đi ngay bây giờ. 

Xin Đạỉ-vương gọi hoàng-tử và công-chúa 
đến đây giao cho tiện dân, không nên chờ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ trở về, cũng 
không nên đế hoàng-tử và công-chúa gặp Mau- 
hậu của chúng. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này bà-la-môn! Ngươi không muốn gặp nữ 
đạo-sĩ Maddĩ cũng được, nhưng ngươi nên dẫn 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã đến kỉnh 



56 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


dâng lên Đức Tháỉ-thượng-hoàng Sahjaya đang 
ngự tại kỉnh-thành Jetuttara. 

Khi nhìn thay hai đứa cháu đích tôn của 
Người, thì Đức Tháỉ-thượng-hoàng Saíyaya sẽ 
ban cho ngươi nhiều của cải, nhiều tớ trai, tớ gái. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo nhu vậy, ông bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, nếu kẻ tiện dân này 
dẫn hoàng-tử và công-chúa đến kỉnh-thành 
Jetuttara chầu Đức Thái-thượng-hoàng Sanịaya 
thì kẻ tiện dãn này sợ Đức Tháỉ-thượng-hoàng 
kết tội ăn cắp hoàng-tử và công-chúa, cháu đích 
tôn của Người, Đức Tháỉ-thượng-hoàng sẽ 
truyền lệnh trị tội tử hình kẻ tiện dãn này. 

Như vậy, kẻ tiện dãn này không được tớ trai, 
tớ gái đê phục vụ người vợ trẻ đẹp yêu quỷ của 
tiện dân nữa. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này bà-la-môn! Đức Thái-thượng-hoàng 
Sanịaya là Đức-Mỉnh-quân sẽ vui mừng khỉ nhìn 
thay hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã, rồi 
chắc chắn sẽ ban cho ngươi nhiều của cải, tớ 
trai, tớ gái. 

Ông bà-la-môn Jũjaka già lại tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dãn này không 
thế tuân theo lệnh của Đại-vương được, mà kẻ 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


57 


tiện dân này chỉ muốn dẫn hoàng-tử và công- 
chúa về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ đẹp 
yêu quỷ của kẻ tiện dân mà thôi. 

Nghe lời nói độc ác của ông bà-la-môn Jũjaka 
già như vậy, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã hoảng sợ, nên dẫn nhau đi ra sau cốc 
lá, rồi chạy vào rừng, đến hồ nước, nhảy xuống 
trốn dưới hồ nước ấy, lấy lá sen che kín trên đầu. 

Khi ấy, ông bà-la-môn Jũjaka không nhìn 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, nên 
bực tức nói với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Này Đạỉ-vương! Đạỉ-vương hãy ban hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhậịinã cho tôi ngay bây 
giờ có được không? Tôi khăng định chắc chắn 
không dẫn hoàng-tử Jãli và công-chủa 
Kanhặịỉnã đến kỉnh-thành Jetuttara, mà tôi chỉ 
dẫn về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ đẹp 
yêu quỷ của tôi mà thôi. 

Đạỉ-vương đã ra hiệu cho hoàng-tử Jãĩỉ và 
công-chúa Kanhặịinã chạy tron mất cả rồi. Đại- 
vương ngoi làm như người không hay biết. 

Đại-vương đã hứa mà không thực hiện đúng 
theo lời hứa như vậy được hay sao? 

Nghe lời buộc tội của ông bà-la-môn Jũjaka, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giật minh nhìn phía sau không 
thấy hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã, biết 
chắc hai đứa con nghe được câu chuyện nên hoảng 



5 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

SỢ chạy trốn rồi. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền bảo ông bà-la-môn Jũjaka rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi chớ nên nghĩ sai như 
vậy, bần đạo sẽ đi tìm hai đứa con yêu quỷ đem 
về giao cho ngươi. 

Truyền bảo xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng 
dậy đi ra sau cốc lá nhìn thấy dấu chân hai con 
chạy vào rừng, theo dấu chân lần đến hồ nuớc, 
biết chắc chắn hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đang trốn duới hồ nuớc. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi hoàng-tử Jãli rằng: 

- Này Jãli con yêu quỷ! Con hãy lên với Phụ- 
vương, con hãy nên giúp cho Phụ-vương bồi bô 
pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ 
trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn dễ dạy, vâng lời 
Phụ-vương, giúp cho Phụ-vương thành tựu 
pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ trong phảp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật này. 

Như vậy, hai con yêu quỷ như là chiếc thuyền 
giúp đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đãng-Giác vượt qua biến khô luân-hồỉ, 
rồi sẽ dắt dẫn các chúng-sỉnh khác, nhân loại, 
các chư-thiên, các phạm-thiên cũng vượt qua 
biến kho luân-hồỉ. 

Hoàng-tử Jãli lắng nghe lời khẩn khoản thiết 
tha của Đức Phụ-vuong, nên nghĩ rằng: 

“Dù ông bà-la-môn già độc ác kia hành hạ ta 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


59 


thế nào cũng chịu đựng nối, nhưng ta không nên 
đế Đức Phụ-vương của ta nói sai lời với ông bà- 
la-môn già kia. ” 

Nghĩ xong, hoàng-tử Jãli dở lá sen, trồi đầu 
lên khỏi mặt nước, bước lên bờ hồ, đến cúi đầu 
lạy dưới bàn chân bên phải của Đức Phụ-vương, 
rồi hai tay ôm chân phải của Đức Phụ-vương 
khóc nức nở, nước mắt rơi xuống bàn chân Đức 
Phụ-vương. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhi Jãlỉ yêu quỷ! Hoàng muội 
Kanhậịinã của con ở đâu? 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Ĩ J hụ-vương, thông thưòng tất 
cả chúng-sinh, khỉ biết tai họa xảy đến với mình, 
đều phải tìm nơi lân tránh tai họa. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara biết chắc công- 
chúa Kanhãjinã cũng đang trốn dưới hồ nước 
này, nên truyền bảo rằng: 

- Này Kanhặịinã con yêu quỷ của Phụ-vưcmg! 
Con hãy lên đây với Phụ-vương. Con nên giúp 
Phụ-vương bồi bô pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật 
cho được đầy đủ trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn 
dễ dạy, vâng lời, giúp cho Phụ-vương thành tựu 
pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quỷ trong pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-ỉa-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 



60 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Như vậy, hai con yêu quỷ như là chiếc thuyền 
giúp đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác, vượt qua biến khô luân-hồỉ, 
rồi sẽ dắt dẫn các chúng-sỉnh khác, nhân loại, 
các chư-thiên, các phạm-thiên cũng vượt qua 
biến khô luân-hồỉ. 

Lắng nghe lời tha thiết khẩn khoản của Đức 
Phụ-vương, công-chúa Kanhãjinã nghĩ rằng: 

“Ta không nên đê Đức Phụ-vương nói sai lời 
với ông bà-ỉa-môn già kia. ” 

Công-chúa Kanhãjinã nổi lên khỏi mặt nước, 
bước lên bờ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân trái 
của Đức Phụ-vương, hai tay ôm chân trái Đức 
Phụ-vương khóc nức nở, nước mắt rơi xuống 
bàn chân Đức Phụ-vương. 

Thấy hai con khóc như vậy, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ cũng rơi nước mắt xuống trán hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã, cảnh tượng thật vô cùng 
cảm động. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cảm thấy vô cùng 
xúc động, trong tình phụ tử sâu sắc, cúi xuống 
đưa hai bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, rồi tha 
thiết nói lời an ủi hai đứa con yêu quý rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Hai con có biết Phụ- 
vương đang suy xét về pháp-hạnh đại-thỉ con 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


61 


yêu quỷ trong phảp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật, thì 
chỉ có hai con yêu quỷ mới giúp Phụ-vương bồi 
bô pháp-hạnh bổ-thí ba-la-mật cho được thành 
tim đầy đủ trọn vẹn mà thôi. 

Cúi xuống đỡ hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đứng dậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đặt điều 
kiện giá biểu của hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã, nhu nguời chủ đàn bò cho giá mỗi 
con bò. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy hoàng-tử Jãli 
rằng: 

- Này Jãlỉ con yêu quỷ! Phụ-vương đã bo-thỉ 
con đến ông bà-la-môn rồi, nếu con muốn được 
giải phóng, trở thành người tự do thì con phải 
trao cho bà-la-môn Jũjaka 1.000 lượng vàng. 
Khi ấy con sẽ được tự do. 

Còn hoàng-muộỉ Kanhặịinã của con thật 
đáng yêu, đáng quỷ, nếu muốn được giải phóng, 
trở thành người tự do thì trao cho ông bà-la- 
môn Jũjaka mỗi thứ 100, đó là 100 tớ trai, 100 
tớ gái, 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò. 
Khỉ ẩy hoàng-muội của con cũng sẽ được tự do. 

Những điều kiện này, chỉ có Đức Thái- 
thượng-hoàng Sanjaya là Đức-vua nội của hai 
con mới có khả năng làm được mà thôi. Ngoài 
Đức-vua nội của hai con ra, không một ai có 
khả năng làm được. 



62 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đặt điều kiện 
giá cả cho mỗi đứa con yêu quý xong, an ủi hai 
con giúp cho Đức Phụ-vuong bồi bổ pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật cho đuợc đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara thực-hành pháp- 

hạnh đại-thí con yêu quý 

Dần hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã trở 
về cốc lá, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi ông bà-la-môn 
Jũjaka đến, tay phải cầm bình nuớc, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ vừa phát- 
nguyện vừa rót nuớc xuống lòng bàn tay của 
ông bà-la-môn, với lời phát-nguyện rằng: 

“Sabbannutannãnassa paccayo hotu. ” 

Pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ trong pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật của bần đạo này xỉn làm 
duyên lành đê trở thành Đức-Phật Toàn-Gỉác. 

Sau khi thực-hành pháp-hạnh đại-thí hoàng- 
tử Jãlỉ và công-chúa Kanhãịỉnã yêu quý nhất 

(pỉya-puttamahãdãna) xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo với ông 
bà-la-môn Jũjaka rằng: 

“Ambho Brahmana! Puttehỉ me satagunena 
sahassagunena satasahassagunena sabbannutan- 
nãnameva piyataram. ” (1> 


1 Khu. tatakatthakatha, Mahanipata, Vessantarajatakavụụana. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


63 


- Này bà-la-môn Jũjaka! Bần đạo chỉ có 
nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn- 
Gỉác là nơi yêu quỷ bậc nhất, hơn cả yêu quỷ 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã gấp 
trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. 

Khi ấy, do oai lực của phảp-hạnh bổ-thỉ ba- 
la-mật, pháp-hạnh đại-thỉ hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã yêu quỷ của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara đến cho ông bà-la-môn 
Jũjaka, làm cho trái đất rùng mình chuyển động, 
trên bầu trời sấm sét vang rền, núi Sineru (Tu- 
di-sơn) cúi đỉnh núi xuống rừng núi Vaủka tỏ sự 
cung kính, toàn thể chu-thiên ngự trên mặt đất 
đều tán dưorig ca tụng bằng lời Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! 

Chu Đức-vua trời 6 cõi dục-giới cùng toàn 
thể chu-thiên cõi trời dục-giới đều chắp tay nói 
lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chu Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều 
nói lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Trong khu rừng núi Himavanta, các con thú 
bốn chân nhu su tử, cọp, beo, v.v... đều rống lên 
vui mừng theo tiếng của mình. 

Pháp-hạnh đại-thỉ hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kaụhặịinã yêu quỷ xong, Đức-Bồ-tảt đạo- 
sĩ Vessantara phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ thốt lên rằng: 



64 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


“ Pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã yêu quỷ của ta thật là cao 
thượng! Ta có cơ hội tốt thực-hành pháp-hạnh 
bo-thí ba-la-mật được đầy đủ. ” 

Ông bà-la-môn Jũjaka độc ác 

Sau khi xin hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã được thỏa mãn như ý, ông bà-la-môn 
Jũjaka rất vui mừng, mỗi tay nắm tay mỗi đứa 
trẻ dẫn ra đứng một nơi. Ông bà-la-môn Jũjaka 
vào rừng, dùng răng cắn một sợi dây rừng đem 
ra cột vào cổ tay của hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã. Ông nắm đầu dây, cầm cây 
đánh đập, chửi mắng hoàng-tử và công-chúa, 
rồi lôi đi. 

Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã vừa bị 
đánh đau vừa bị sợi dây siết chặt làm cắt da thấu 
thịt, máu chảy tươm ra theo đường, trước sự 
hiện diện của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Dắt đi được một đoạn đường, ông bà-la-môn 
Jũjaka bị trượt chân ngã lăn xuống đường, làm 
cho sợi dây đứt rời tuột ra khởi tay của hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã. Kh i ấy, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã vừa khóc vừa chạy 
lại tìm Đức Phụ-vương, đảnh lễ dưới bàn chân 
của Đức Phụ-vương tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương ban 
hai con cho ông bà-la-môn già độc ác, khỉ Mau- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


65 


hậu của hai con ngự đi tìm các loại trái cây 
trong rừng chưa về. Kính xỉn Đức Phụ-vương 
chờ đợi Mau-hậu trở về đê hai con gặp Mau- 
hậu, rồi sau đó Đức Phụ-vương mới ban hai con 
cho ông bà-la-môn già độc ác ẩy đem đi bản 
hoặc giết hai con cũng được. 

- Tâu Đức Phụ-vương, thân hình ông bà-la- 
môn già có 18 tật nguyền xấu xỉ quái dị đảng 
ghê tởm như là loài phi nhân độc ác, hoặc loài 
dạ-xoa ăn thịt người. Chắc ông bà-la-môn ấy 
đến xỉn Đức Phụ-vương ban hai con cho ông đế 
ăn thịt. 

- Tâu Đức Phụ-vương, xỉn Đức Phụ-vưong 
nhìn thân hình của hai con bị đánh sưng, bị sợi 
dây rừng siết chặt làm trầy da, đứt thịt, máu 
tươm ra chảy dài theo đường, con đau đớn quả! 
Đức Phụ-vương ơi! 

- Tâu Đức Phụ-vương, thông thường các bậc 
làm cha, làm mẹ thay con của mình đang bị đau 
khô thì không thê nào không cảm dộng được. 
Chắc trái tỉm của Đức Phụ-vương được bọc 
bằng sắt rắn chắc, nên không còn rung động 
trước nỗi đau đón khố sở của hai con. 

- Tâu Đức Phụ-vưong, Đức Phụ-vưong có 
biết hay không, ông bà-la-môn già ấy vô cùng 
độc ác, tàn nhẫn đảnh đập, chửi mắng, vừa lôi 
hai con vừa đánh dập như lôi đàn bò vậy. 



66 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Hoàng-muộỉ Kanhậịinã chưa từng biết đau khô, 
nay gặp nỗi khô như thế này chắc chắn không 
thế chịu đựng được nôi, chắc có lẽ chết giữa 
đường thôi! 

Vậy, xỉn Đức Phụ-vương chỉ ban một mình 
con cho ông bà-la-môn độc ác ấy mà thôi. Còn 
hoàng-muộỉ Kanhậịỉnã ở lại với Đức Phụ-vương 
và Mau-hậu. 

Hơn nữa, hoàng-muộỉ Kanhậịinã không thay 
Mau-hậu, chắc không thế sổng nôi được. 

Khi nghe hoàng-tử Jãli tâu nhu vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Vessantara làm thinh không truyền 
bảo lời nào cả. 

Kh i ấy, hoàng-tử Jãli than vãn đến Mầu-hậu 
rằng: 

- Dù chịu muôn vàn đau khô như thế nào, con 
cũng có thế chịu đựng được, nhưng con không 
gặp được Mau-hậu, đó mới thật là nỗi đau khố 
gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần 
mà con không sao chịu đựng noi được. 

Ôi! Khi Mầu-hậu từ rừng trở về, không nhìn 
thấy con và hoàng-muộỉ Kanhặịinã dễ thương, 
Mau-hậu sẽ khô tâm nhiều, khóc than thảm thiết 
đi tìm 2 con mà không gặp, Mau-hậu càng khố 
tâm, sầu não vì thương nhớ 2 con, rồi sẽ ngủ 
không được, thân của Mau-hậu ngày một gầy 
yếu dần. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


67 


Khi ông bà-la-môn già độc ác dắt 2 con đi 
khỏi nơi này rồi, thì Đức Phụ-vương và Mau- 
hậu sẽ buồn khô nhớ thương 2 con, sinh khô tâm 
sầu não khóc than suốt đêm dài làm cho cơ thế 
ngày một héo hon. 

Hoàng-tử Jãli nói YỚi công-chúa Kanhặịinã 
rằng: 

- Từ hôm nay, hai huynh muội ta bị rời khỏi 
nơi này, bỏ lại những cây ăn quả, những cây hoa 
rừng xỉnh đẹp, bến nước trong trẻo, những con 
búp bê xỉnh đẹp mà Đức Phụ-vưcmg khéo tay làm 
ra, rồi ban cho huynh muội ta choi trước đây. 

Kh i hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
đang than vãn với nhau, thì ông bà-la-môn có 
đôi mắt đỏ ngầu cầm sợi dây và cây chạy lại 
đánh đập xối xả, chửi mắng thô lỗ, rồi lấy sợi 
dây cột tay hoàng-tử và công-chúa lôi đi. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chứng kiến cảnh 
tuợng ông bà-la-môn Jũjaka độc ác đánh đập, lôi 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã nhu vậy. 

Hoàng-tử Jãli ngoảnh đầu lại sau tâu với Đức 
Phụ-vuong rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, xỉn Đức Phụ-vương 
truyền bảo với Mau-hậu hai con rằng: 

“Hai con được khỏe mạnh bình thường, cầu 
xỉn Mau-hậu thân tâm thường được an-lạc. ” 



68 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Kh i ấy, nỗi thống khổ cùng cực phát sinh lên 
đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, trái tim 
của Đức-Bồ-tát nóng lên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ toàn 
thân rung động vì nỗi thống khổ, không thể 
đứng vững được, đôi dòng lệ trào ra giàn giụa 
trên đôi mắt, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vào trong cốc lá 
nằm khóc than thảm thiết thật đáng thưong xót. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nằm than vãn 
rằng: 

“Hôm nay, hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịinã yêu quỷ của ta sẽ như thế nào? Hai 
con của ta khóc than, đói khát trên đường đi. 

Thường mỗi buổi chiều, đến giờ ăn, hai con 
đói xỉn đồ ăn rằng: “Tâu Mau-hậu, hai con đói 
lam rồi! Xin Mau-hậu ban đồ ăn cho hai con. ” 

Chiều nay, ai sẽ ban đồ ăn cho hai con của ta? 

Trên con đường xa 60 do tuần, hai con ta đi 
chân đất, không mang dép, đôi bàn chân sưng lên 
làm cho đau đớn. Vậy ai dắt tay hai con ta đi? 

Ông bà-la-môn Jũjaka đánh dập hành hạ, 
chửi mắng hai đứa con nhỏ trước mặt ta, mà 
không biết nế mặt ta chút nào, không biết ghê sợ 
tội lỏi. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Ông bà-la-môn Jũjaka ẩy thật là kẻ độc ác, 
ông đánh đập, chửi mắng hai đứa con nhỏ yêu 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


69 


quỷ của ta một cách tàn nhẫn như vậy, ta nên 
cầm thanh gươm đuôi theo giết chết y, roi dẫn 
hai con của ta trở lại. ” 

Sở dĩ Đức-vua Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy 
nghĩ than vãn những điều nhu vậy, là vì quá 
thương yêu hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã- 
jinã, hai đứa con yêu quỷ nhất. Khi thấy ông bà- 
la-môn Jũjaka già đối xử tàn nhẫn với hai đứa 
con, tâm sân hận phát sinh khiến Đức-vua Bồ-tát 
đạo-sĩ chợt nảy ra ý định giết chết ông bà-la- 
môn Jũjaka già ấy rồi dẫn hai đứa con yêu quỷ 
trở về. 

Cũng ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara liền thức tỉnh, nhớ lại truyền thống 
của chu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trong quá 
khứ có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác đều phải thực-hành đầy đủ trọn 
vẹn 5 pháp-hạnh đại-thí (Panca mahãparicãga). 

Neu chua thực-hành đầy đủ năm pháp-hạnh 
đạỉ-thí này thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác chua 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đuợc. 

Hiểu biết rõ nhu vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara tự nhủ mình rằng: 

- Này Vessantara! Ngươi đã thực-hành pháp- 
hạnh đạỉ-thỉ hoàng-tử Jãlỉ và công-chủa Kanhã- 
jỉnã, đó là một trong năm pháp-hạnh đạỉ-thỉ trong 
pháp-hạnh bo-thí ba-la-mật mà chư Đức-Bồ-tát 



70 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Chánh-Đăng-Gỉác cần phải thực-hành cho được 
đầy đủ trọn vẹn. 

Khỉ ngươi đã thực-hành phạm-hạnh đạỉ-thi 
hai đứa con yêu quỷ đến ông bà-la-môn Jũjaka 
rồi, ngươi đã thành tựu được pháp-hạnh đạỉ-thỉ 
con yêu quỷ trongphảp-hạnh bổ-thí ba-la-mật. 

Nay, hai con của ngươi đã thuộc về sở hữu 
của ông bà-la-môn Jũjaka rồi! Ngươi nhìn thấy 
hai đứa con bị đau khố, khiến ngươi sinh tâm sân 
sầu não cùng cực, mà phát sinh ỷ định giết chết 
ông bà-la-môn ấy, lấy lại hoàng-tử Jãli và công- 
chủa Kanhặịinã yêu quỷ của ngươi trở về. 

Đó là việc làm của Đức-Bo-tát Chánh-Đắng- 
Giác hay sao? 

Thật ra, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
đã thực-hành pháp-hạnh đạỉ-thỉ nào trongpháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật rồi, sau đó không phát 
sinh tâm sân nóng nảy sầu não, mà chỉ có phát 
sinh đạỉ-thỉện-tâm vô cùng hoan hỷ mà thôi. 

Sau khi tự khuyên nhủ mình nhu vậy, tâm của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đuợc ổn định, 
vắng lặng đuợc phiền-não, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ 
Vessantara phát nguyện với lời chân thật rằng: 

“Dù ông bà-la-môn Jũjaka đoi xử với hoàng-tử 
Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã của ta như thế nào, 
thì ta vẫn nhẫn-nạỉ giữ gìn đạỉ-thiện-tâm trong 
sạch thanh-tịnh. ” 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


71 


Sau đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngự ra 
ngồi trước cửa cốc lá như tượng màu vàng. 

Trên đường đi, hoàng-tử Jãli than vãn với 
hoàng-muội Kanhãjinã rằng: 

- Đôi chân nhỏ của hai huynh muội chúng ta 
đã mỏi rã rời, mà đường thì còn xa tít, hai 
huynh muội chúng ta đi không nôi nữa, mặt trời 
thì sắp lặn, hai huynh muội chúng ta mệt lử, 
bước chân đi không noi, vừa đói bụng vừa khát 
nước quá! 

Sau đó hoàng-tử Jãli cầu xin chư-thiên rằng: 

- Hai huynh muội chúng tôi xỉn kỉnh lạy tất cả 
chư-thỉên ngự trong rừng núi Hỉmavanta, ngự 
trên các cội cây, ngự noi bến hồ, ... kỉnh xin quỷ 
vị chư-thiên đến tâu cho Mau-hậu Maddĩ của 
chúng tôi biết rằng: 

“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, hoàng- 
tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã của bà vẫn bình 
thường, ông bà-la-môn già độc ác, tàn nhẫn 
đang dẫn hai người con của bà đi trên con 
đường nhỏ đủ một người đi. ” 

- Thưa các vị chư-thỉên, xỉn quỷ vị tâu với 
Mau-hậu Maddĩ của chúng tôi rằng: 

“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, nếu Bà 
muốn đi tìm hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhã- 
jinã thì xỉn Bà đi theo con đường nhỏ đủ một 



72 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

người đi, từ cốc lá ngự đi nhanh theo dấu chân, 
chắc chắn Bà sẽ gặp hoàng-tử và công-chúa ở 
giữa đường. ” 

Sau khi tha thiết khẩn khoản chu-thiên giúp 
tâu với Mầu-hậu Maddĩ của mình, rồi than vãn 
và hy vọng Mầu-hậu Maddĩ đến giúp đỡ rằng: 

“Ôi! Khi Mẩu-hậu từ rừng trở về cốc lá 
không nhìn thay hai con ra đón, nhìn thay cốc lá 
vẳng vẻ, không thay bóng hai con, chắc chắn 
Mau-hậu sẽ khô tâm lắm! 

Mầu-hậu ơi! Ông bà-la-môn già độc ác, cột 
tay hai con bằng sợi dây rừng, đảnh đập, chửi 
mắng hai con, lôi đi như đàn bò. 

Xỉn Mầu-hậu mau đến kịp chiều nay, đem trái 
cây cho ông bà-la-môn già ăn no đủ, rồi xỉn ông 
lôi đi chậm chậm, bởi vì hai bàn chân của hai 
con đã sưng lên, đau đớn, nhức nhoi không chịu 
nôi được nữa. Còn co tay của hai con bị ông bà- 
la-môn già cột chặt bằng sợi dây rừng, làm trầy 
da, đứt thịt, máu chảy rơi theo đường, hai con 
đau nhức quá! Mau-hậu ơi! 

Xỉn Mầu-hậu đến mau để cứu hai con với! ” 

Kh i ấy, nhóm chu-thiên ngự tại rừng núi 
Himavanta nghe lời than vãn những nỗi khổ của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. Nhóm 
chu-thiên bàn bạc với nhau rằng: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


73 


“Lúc mặt trời chưa lặn, nếu nữ đạo-sĩ 
Maddĩ từ rừng trở về không nhìn thay hai con, 
nữ đạo-sĩ sẽ tâu hỏi Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ 
Vessantara, biết Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã bổ-thí hai 
đứa con cho ông bà-la-môn Jũjaka dẫn đi rồi, 
chắc chắn nữ đạo-sĩ Maddĩ sẽ đi theo dấu chân 
hai con, với năng lực của mẫu tử tình thâm, nữ 
đạo-sĩ sẽ phát sinh nỗi thong khô cùng cực. ” 

Cho nên, chư Thiên-vương truyền lệnh cho ba 
vị thiên-nam hóa ra ba con thú dữ: con sư tử, 
con hổ, con báo chặn đường trở về của nữ đạo-sĩ 
Maddĩ cho đến khi mặt trời lặn, rồi mới tránh 
đường cho nữ đạo-sĩ Maddĩ đi về. Sau đó, ba vị 
thiên-nam sẽ đi theo sau bảo vệ nữ đạo-sĩ Maddĩ 
về cốc lá được an toàn bằng ánh sáng trăng rằm. 

Ba vị thiên-nam thi hành theo lệnh, biến hóa 
ra con sư tử, con hô, con báo nằm chặn đường 
không để cho nữ đạo-sĩ Maddĩ trở về cốc lá, lúc 
ban chiều. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ đi trở về 

Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddĩ đang trên đường trở 
về cốc lá, gặp ba con thú dữ ấy chặn đường, mới 
nghĩ rằng: 

“Đêm qua, ta nằm thay ác mộng hãi hùng, 
sảng nay gặp những điều không may xảy ra: Cải 
mai đang cầm trong tay bị rơi ra, cải gùi trên 



74 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

vai bị rớt xuống đất, bị mảy mắt bên phải, 
những cây cỏ quả, hôm nay như không có quả, 
các phương hướng không rõ ràng. ” 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ nghĩ rằng: 

“Điểu gì sẽ xảy ra? Trước đây chưa từng có 
như vậy. 

Vậy, điều gì xảy ra với ta, với Đức đạo-sĩ 
Vessantara, Đức phu-quân, với hoàng-tử Jãlỉ 
và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa con yêu quỷ 
của ta? ” 

Kh i ấy, mặt trời sắp lặn, nữ đạo-sĩ Maddĩ 
mang gùi trái cây trên con đường trở về cốc lá, 
để phục vụ bữa ăn chiều cho Đức đạo-sĩ 
Vessantara, Đức phu-quân và hai đứa con yêu 
quý đang chờ đợi. 

Trên đường, nữ đạo-sĩ Maddĩ gặp phải ba con 
thú dữ: con sư tử, con hô, con báo nằm chặn con 
đường nhở đủ một người đi, nên không thể tránh 
sang con đường nào khác được, nữ đạo-sĩ Maddĩ 
cung kính ba chúa son lâm này, tha thiết khẩn 
khoản rằng: 

“Tôi von là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
của Đức-vua Vessantara bị lưu đày đến song 
trong núi Vahka này, tôi dẫn theo hoàng-tử Jãĩỉ 
và công-chủa Kanhặịinã, hai đứa con yêu quỷ đi 
theo phục vụ Đức Phu-quân của tôi. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


75 


Xin quỷ chúa sơn lâm có tâm từ, tâm bi 
nhường đường cho tôi đem các thứ trái cây trở 
về phục vụ bữa ăn chiều cho Đức phu-quân và 
hai đứa con yêu quỷ của tôi. ” 

Ba chúa sơn lâm vốn là ba vị thiên-nam nghe 
lời cầu xin tha thiết khẩn khoản của nữ đạo-sĩ 
Maddĩ, ba vị thiên-nam cảm thấy vô cùng cảm 
động, nhưng vì phận sự nên phải chặn đường 
cho đến khi mặt trời lặn mới tránh đường, và đi 
theo bảo vệ nữ đạo-sĩ Maddĩ trở về đến cốc lá 
bằng ánh sáng trăng rằm được an toàn. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ đi về đến gần chỗ ở của 
mình, không nhìn thấy hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã đứng chờ đón như mỗi buổi 
chiều. Nữ đạo-sĩ Maddĩ hồi hộp bước đi theo 
con đường mòn dưới ánh trăng mờ, cảnh vật 
đêm nay vắng vẻ lạ thường không một tiếng kêu 
của các loài vật, một cảnh tượng thật đáng rùng 
rợn chưa từng có trước đây. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi 
trước cốc như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddĩ đến 
cung kính tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã của thần-thỉếp ở đâu? 
Thần-thiếp không thay 2 đứa con yêu quỷ đón 
thần-thỉếp như moi chiều. 



76 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu nhu vậy, Đức-vua 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn ngồi im không nói 
lời nào. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu lại rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhặịinã, 2 đứa con yêu quỷ của thần- 
thỉếp đang nằm ngủ trong cốc lá của Hoàng- 
thượngphải không? 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu nhu vậy, đến lần thứ ba, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn ngồi im lặng 
nhu truớc. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ khóc than vãn rằng: 

“Sở dĩ chiều nay ta đem trái cây về trễ là vì 
trên đường về gặp ba thú dữ nằm chặn đường. 
Con đường nhỏ đủ một người đi, nên ta không 
còn con đường nào khác đế tránh chúng được, 
chờ đến khỉ mặt trời lặn, chúng mới chịu tránh 
đường, nên ta mới trở về trễ. ” 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chủa Kanhặịinã ở noi nào? Thần-thiếp đã tâu 
nhiều lần, nhưng Hoàng-thưcmg vẫn làm thỉnh, 
không nói lời nào, làm cho thần-thỉếp đang khô 
lại càng thêm khô gấp bội. 

Duới ánh trăng, nữ đạo-sĩ Maddĩ khóc than 
thảm thiết đi vào trong rừng tìm những nơi mà 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


77 


hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã thường đến 
chơi, đi qua hồ nước, tìm khắp mọi nơi trong rừng 
mà vẫn không tim thấy hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhặịinã, hai đứa con yêu quý đâu cả! 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ trở lại cốc lá của Đức-Bồ-tát 
Đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhậịinã ở nơi nào? Hai đứa con yêu quỷ 
của thần-thỉếp đang nằm ngủ trong cốc của 
Hoàng-thượng phải không? Hoặc hai đứa con 
yêu quỷ của thần-thiếp bị thú rừng bắt ăn thịt rồi 
phải không? Hoặc hai đứa con yêu quỷ của thần- 
thiếp bị người ta bắt dẫn đi rồi phải không? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu hỏi như vậy đã 
nhiều lần, nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
vẫn ngồi im lặng. 

Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần-thiếp có lỗi 
gì mà Hoàng-thượng không nói với thần-thỉếp 
một lời nào. Hoàng-thượng không nói với thần- 
thiếp đó là nỗi thong khô cùng cực nhất đổi với 
thần thiếp. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền hỏi nữ đạo-sĩ Maddĩ 
rằng: 

- Này nữ đạo-sĩMaddĩ! Tại sao hôm nay đến 
toi mới trở về? 



78 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Nữ đạo-sĩ Maddi thuật lại những sự việc xảy 
ra hôm nay rằng: 

- Muôn Tâu Hoàng-thượng, hôm nay, Hoàng- 
thượng có nghe tiếng rong của con sư tử, con 
cọp, con báo, con voi, con trâu rừng, con chó 
rừng, v.v... trời sấm sét vang rền khắp mọi nơi. 

Những hiện tượng báo trước những điều 
không may xảy ra với thần-thỉếp ở trong rừng 
như: Cải mai trong tay bị rơi khỏi tay, cái gùi 
trên vai bị rớt xuống đất, bị mảy mắt bên phải, 
những cây có quả, hôm nay như không có quả, 
các phương hướng không rõ ràng. 

Thần-thỉếp phát sinh tâm sợ hãi, nên cầu 
nguyện chư-thỉên hộ trì Đức đạo-sĩ Vessantara, 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã, hai đứa 
con yêu quỷ của thần-thỉếp được an toàn, thân 
tâm được an-lạc. 

Buốỉ chiều trên con đường từ rừng trở về, 
thần-thỉếp gặp phải ba con thú dữ: con sư tử, 
con cọp, con báo nằm chặn con đường nhỏ chỉ 
đủ một người đi, nên thần-thỉếp không còn 
đường nào khác đế tránh chúng được. 

Thần-thỉếp đã cầu xỉn ba con chúa son lâm 
nhường đường cho thần-thiếp trở về, mãi cho đến 
lúc mặt trời lặn, ba con chúa son lâm mới chịu 
tránh đường, nên thần-thỉếp mới trở về được. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


79 


Đỏ là nguyên nhân mà thần-thiếp về trễ. 
Kỉnh xỉn Hoảng-thượng tha lỗi cho thần-thỉếp. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ ngồi than vãn đủ điều mà 
Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ vẫn ngồi lặng yên như pho 
tượng. Lòng nôn nóng muốn nhìn thấy hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã, nữ đạo-sĩ Maddĩ 
vừa khóc than vừa đi vào rừng với ánh trăng, cố 
gắng tim khắp mọi noi mà hai đứa con yêu quý 
đã từng đến chơi, với hy vọng mong manh gặp 
được hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ vừa khóc than thảm thiết 
vừa thất tha thất thểu đi tim hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã quanh quẩn suốt đêm, 
mệt lử cả người, thất vọng trở về đứng trước 
cốc, nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn 
ngồi yên như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddĩ khóc 
than nức nở rằng: 

“ Hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã, hai 
đứa con yêu quỷ của thần-thỉếp chết rồi hay 
sao?” Nữ đạo-sĩ Maddĩ ngất xỉu ngã lăn xuống 
mặt đất chết giấc. Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
nghĩ rằng: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩnhư thế nào? ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bước xuống, đi đến đặt tay 
phải lên trên trán nữ đạo-sĩ, biết cảm giác còn 
hơi ấm, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đem nước rưới 
lên mặt. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara không 



go NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

đụng chạm vào thân thể nữ đạo-sĩ Maddĩ suốt 
bảy tháng qua, nhung do năng lực của tâm sầu 
não, quá cảm động nên trào hai dòng nuớc mắt, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đua tay nâng thân 
hình tiều tuy của nữ đạo-sĩ Maddĩ đặt nằm trên 
vế, rồi ruới nuớc lên mặt. 

Một lát sau nữ đạo-sĩ Maddĩ tỉnh lại, cảm 
thấy hổ thẹn, nên đảnh lễ Đức đạo-sĩ, tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thưọĩig, hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhãịinã, hai đứa con yêu quỷ của Hoàng- 
thưọTìg ở đâu? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu hỏi nhu vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ! Xỉn lỗi nữ đạo-sĩ, bần đạo 
đã thực-hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhặịinã yêu quỷ đến cho ông 

bà-Ia-môn Jũjaka rồi, đế bồi bô pháp-hạnh bo- 
thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Vậy, xỉn nữ đạo-sĩ Maddĩ phát sinh đạỉ-thiện- 
tâm hoan hỷ với pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ 
cao thượng này. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo nhu vậy, nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã thực- 
hành pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ đến cho 
ông bà-ỉa-môn Jũjaka rồi, đế bồi bô pháp-hạnh 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


81 


bổ-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Sao 
Hoàng-thượng không truyền bảo cho thần-thỉếp 
biết ngay từ đầu hôm vậy? 

Đức Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩ! Sở dĩ bần đạo không 
dám truyền bảo cho nữ đạo-sĩ biết ngay từ đầu 
hôm là vì bần đạo e ngại, nếu nữ đạo-sĩ biết như 
vậy thì sẽ không ngăn được sự khô tâm cùng cực 
làm cho trải tim bị vỡ ra. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩĩ Nữ đạo-sĩ nên phát 
sinh đạỉ-thỉện-tâm hoan hỷ pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quỷ đê bồi bô pháp-hạnh bổ-thí ba-la- 
mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Xỉn nữ đạo-sĩ không nên buồn khô nữa. Bần 
đạo hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại hoàng-tử 
Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã, hai con yêu quỷ 
của chúng ta. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddĩl Bần đạo có ỷ nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đế 
tế độ chúng-sỉnh thoát khỏi biến khô luân-hồỉ, 
nếu có người nào đến xỉn đôi mắt của bần đạo 
thì bần đạo móc đôi mắt ban cho người ấy ngay, 
nếu người nào đến xỉn trái tim của bần dạo thì 
bần đạo dám mô ngực lẩy trải tim ban cho 
người ẩy ngay. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo nhu vậy, nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 



82 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nay thần-thỉếp 
cảm thay vô cùng hoan hỷ với pháp-hạnh đại- 
thí con yêu quỷ cao thượng của Hoàng-thượng. 

Kỉnh xỉn Hoàng-thượng nên thực-hành pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, 
đế hầu mong trở thành Đức-Phật Chảnh-Đắng- 
Gỉác trong thời vị-lai. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, phần đông mọi 
người có tỉnh keo kiệt bủn xỉn trong của cải tài 
sản, con cái của mình, còn Hoàng-thượng là bậc 
luôn luôn hoan hỷ thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thỉ con yêu quý là 
một pháp trong phảp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

Đó là điều phỉ thường chưa từng có làm cho 
mặt đất rung chuyến, chư-thiên các cõi trời dục- 
gỉới đều hoan hỷ thốt lên lời Sãdhu! Chư Đức- 
vua-trờỉ cõi trời dục-gỉớỉ cũng đều hoan hỷ thốt 
lên lời Sãdhu! 

Nữ đạo-sĩ Maddĩ suy xét rằng: 

“Tuy người mẹ là người mang thai 10 tháng 
sinh ra con, nuôi dưõĩĩg con bằng bầu sữa mẹ, 
ẵm bồng, chăm sóc nuôi nấng con khôn lớn, 
nhưng người cha vẫn là người chủ của người 
con. Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
thực-hành pháp-hạnh đại-thí con yêu quý cho 
ông bà-la-môn Jũjaka, đê bồi bô cho đầy đủ trọn 
vẹn pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. Đó là pháp- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


83 


hạnh khó thực-hành mà không phải người nào 
củng có khả năng thực-hành như vậy được. 

Vậy, ta nên bày tỏ đạỉ-thiện-tâm hoan hỷ. ” 

Do suy xét như vậy, nên nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu 
rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần-thiếp thành 
tâm nói lên lời hoan hỷ “Sãdhu!” với pháp- 

hạnh đại-thí con yêu quỷ của Hoàng-thượng. 

Đức-Vua-trời Sakka hỗ trợ 

Đức-vua-trời Sakka thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara và nữ đạo-sĩ Maddĩ phát sinh đại- 
thiện-tâm cùng nhau hoan hỷ pháp-hạnh đại-thỉ 
hai đứa con yêu quỷ nhất (pỉyaputtamahãdãna) 
trong pháp-hạnh bo-thi ba-la-mật, nên Đức-vua- 
trời Sakka nghĩ rằng: 

“Hôm qua, Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Vessantara đã 
thực-hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãịinã yêu quỷ nhất đến ông 

bà-la-môn Jũjaka, đế bồi bô pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, làm cho 
trải đất rung chuyến, các hàng chư-thiên từ các 
cõi trời dục-gỉới cho đến các cõi trời sẳc-gỉớỉ 
phạm-thỉên đều hoan hỷ thốt lên lời “Sãdhu!” 
tản dương ca tụng vang rền khắp toàn cõi trời. 

Sau này, nếu có người nào đến hầu Đức-Bồ- 
tảt đạo-sĩ Vessantara, xỉn nữ đạo-sĩ Maddĩ thì 



84 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cũng sẽ ban nữ đạo-sĩ Maddĩ 
cho người ẩy dẫn đi nơi khác. 

Neu như vậy thì Đức-Bồ-tát dạo-sĩ Vessantara 
chỉ còn một mình, không có người hộ độ Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ nữa. 

Không muốn điều ấy sẽ xảy ra đổi với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, ta nên biến hóa thành 
vị bà-la-môn đến chầu đảnh lễ Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Vessantara, rồi xỉn nữ đạo-sĩ Maddĩ, đế cho 
Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Vessantara thành tựu pháp- 
hạnh đại-thí vợ yêu quỷ (piyabharỉyãmahã- 
dãna), đê bồi bô pháp-hạnh bổ-thí ba-la-mật cho 
được đầy đủ trọn vẹn. 

Sau đó, ta sẽ kỉnh dâng nữ đạo-sĩ Maddĩ trở 
lại đến Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Vessantara. 

Sau khi nghĩ nhu vậy xong, vào lúc mặt trời 
mọc Đức-vua-trời Sakka từ cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên xuất hiện xuống cõi nguời biến hóa 
thành vị bà-la-môn đến chầu đảnh lễ Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara có sự hiện diện của nữ đạo-sĩ 
Maddĩ, rồi tâu rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Vessantara, 
Ngài có ít bệnh phải không? Tứ đại của Đức-Bồ- 
tảt đạo-sĩ được điều hòa, thân tâm của Đức-Bồ- 
tảt đạo-sĩ thường dược an-lạc, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ trú tại nơi núi rừng này, có các loại trải cây, các 
loại củ đầy đủ độ dùng hằng ngày phải không? 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


85 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này bà-la-môn! Bần đạo có ít bệnh, tứ đại của 
bần đạo được điều hòa, thân tâm thường được 
an-lạc, bần đạo trú tại núi rừng này, có các loại 
trải cây, các loại củ đầy đủ độ dùng hằng ngày. 

Trú tại rừng núi Vahka này suốt bảy thảng 
qua, hôm nay bần đạo hân hạnh gặp được ông 
là vị bà-la-môn có phâm hạnh cao quỷ thứ hai. 

- Này bà-ỉa-môn! Ông đến noi này họp thời 
đúng lúc, xỉn mời ông vào bên trong, mời ông 
ngồi dùng các loại trái cây, dùng nước một cách 
tự nhiên. 

- Này bà-la-môn! Ông đã vất vả đi đến đây có 
nguyện vọng gì, xỉn ông nói cho bần đạo rõ 
được không? 

Vị bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka) tâu 
tán duơng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rằng: 

- Kính bạch Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ, dòng nước 
sông lúc nào cũng tràn dầy, không bao giờ khô 
cạn như thế nào, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
có đầy tâm-từ, tâm bỉ tế độ đến những kẻ hành 
khất cũng như thế ẩy. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ, kẻ tiện dãn 
này già yếu, đến đây có nguyện vọng muốn xỉn 
Đức-đạo-sĩ ban nữ đạo-sĩMaddĩ cho kẻ tiện dãn 
này. Đó là nguyện vọng của kẻ tiện dãn già yếu 
này đến chầu Đức-đạo-sĩ sảng hôm nay. 



86 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-Tát đạo-sĩ thực-hành pháp-hạnh đại-thí 

vợ yêu quý 

Nghe bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này bà-la-môn! Ngày hôm qua, bần đạo đã 
thực-hành pháp-hạnh đại-thỉ hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhặịinã, hai đứa con yêu quý 
nhất của bần đạo rồi. 

Nay, dù chỉ còn nữ đạo-sĩ Maddĩ von là 
Chảnh-cung Hoàng-hậu yêu quỷ của bần đạo 
mà thôi, bần đạo cũng hoan hỷ truyền bảo cho 
ông biết rằng: 

- Này bà-la-môn! Ông chắc chắn sẽ được toại 
nguyện. Bần-dạo vô cùng hoan hỷ ban Chảnh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ đến cho ông với đại- 
thỉện-tâm không hề nao núng, bởi vì bần đạo vô 
cùng hoan hỷ thực-hành pháp-hạnh bo-thỉ ba- 
la-mật này. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đem bình nước ra, 
một tay cầm bình nước còn tay kia nắm tay bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, Đức-vua Bồ-tát 
rót nước từ bình chảy xuống bàn tay bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ, rồi chảy xuống bàn tay 
vị bà-la-môn. 

Đó là nghi lễ ban Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ cho vị bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời 
Sakka). 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


87 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã thành tựu 
pháp-hạnh đại-thỉ người vợ yêu quỷ (pỉya- 
bharỉyãmahãdãna) của Đức-Bồ-tát trong pháp- 
hạnh bo-thỉ ba-la-mật được đầy đủ trọn vẹn. 

Pháp-hạnh đại-thỉ người vợ yêu quý là 1 

trong 5 phảp-hạnh đạỉ-thỉ mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành cho pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật được đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara có cơ hội tốt, 
duyên may đã thành tựu được pháp-hạnh đại- 
tliỉ vợ yêu quý nhất của Đức-Bồ-tát, nên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ. 

Sau khi thực-hành pháp-hạnh đại-thỉ vợ yêu 
quý nhất xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô 
cùng hoan hỷ truyền bảo với ông bà-la-môn rằng: 

“Ambho Brahmana! Maddỉto me satagunena 
sahassagunena satasahassagunena sabbannutan- 
hãụameva pỉyataram. Idam me dãnam Sabbahhu- 
tanhãnappatỉvedhassa paccayo hotu. (I> ” 

- Này ông bà-la-môn! Bần-đạo chỉ có nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác là 
nơi yêu quỷ bậc nhất hơn cả yêu quỷ Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ gấp trăm lần, gấp ngàn 
lần, gấp trăm ngàn lần. 


1 Khu.Jatakatthakatha, MahanipatapaỊi Vessantarajaatakavannana. 



8 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Pháp-hạnh đạỉ-thỉ vợ yêu quỷ này của bần 
đạo xỉn làm duyên lành đế trở thành Đức-Phật 
Toàn-Giác. 

Khi ấy, do oai lực của pháp-hạnh đại-thí vợ 
yêu quỷ trong pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát dạo-sĩ Vessantara đến cho ông bà- 
la-môn (von là Đức-vua-trờỉ Sakka) làm cho trái 
đất rùng mình chuyển động, trên bầu trời sấm 
sét vang rền, đỉnh núi Sineru (Tu-di-sơn) cúi 
xuống núi Vaốka tỏ sự cung kính, toàn thể chu- 
thiên ngự trên mặt đất đều tán dưong ca tụng 
bằng lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chu Đức-vua-trời các cõi trời dục-giới cùng 
toàn thể chu-thiên cõi dục-giới đều chắp tay nói 
lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chu Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều 
nói lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Còn nữ đạo-sĩ Maddĩ vốn là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ vẫn giữ trạng-thái tự nhiên, 
mặt không hề biến sắc, không tỏ vẻ không vừa 
lòng Đức phu-quân của mình, không lộ vẻ 
nguợng ngùng, cũng không hề roi nuớc mắt, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ có đức tính 
nhẫn-nại tự nhiên. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ vẫn tự nhiên, làm thinh 
không nói lời nào. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


89 


hiểu biết được đức tính cao thượng của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tiền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh đại- 
thỉ hai đứa con yêu quỷ (pỉyaputtamahãdãna) 
là hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãịinã cỏn 
nhỏ, và pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quỷ 
(pỉyabharỉyãmahãdãna) là Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ, đế bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn pháp- 
hạnh bo-thí ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Gỉảc tế độ cứu vớt chúng- 
sỉnh thoát khỏi biên khô luãn-hôỉ. 

Sự thật, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rất yêu 
thương hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhãjinã và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, nhưng vì có ý 
nguyện tha thiết muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, nên Đức-Bồ- 
tát Đạo-sĩ Vessantara phải thực-hành pháp-hạnh 
đại-thí hai đứa con nhỏ yêu quý nhất và pháp- 
hạnh đại-thỉ người vợ trẻ yêu quỷ nhất của 
Đức-Bồ-tảt, đế bồi bô cho được đầy đủ trọn vẹn 
pháp-hạnh bo-thí ba-la-mật, hầu mong trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ngôi vị Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc 
là mục dỉch Tổỉ-thượng mà Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ 
Vessantara yêu quỷ hơn cả hoàng-tử Jãlỉ, công- 
chúa Kanhãịinã và Chảnh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. 



90 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Hiếu biết được mục đích Toi-thượng của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, Đức Phu-quân 
của mình, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ 
hoan-hỷ hỗ trợ cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Phu-quân 
của mình được thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật, nên Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ vẫn giữ thái độ tự nhiên. 

Kh i ấy, thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
Đức Phu-quân, nhìn thẳng vào khuôn mặt của 
mình, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ dõng 
dạc tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần-thỉếp còn trẻ 
đẹp, là Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- 
Thượng. 

Vậy, Hoàng-thưọĩig là Đức Phu-quân cũng là 
Đức chủ-nhân của thần-thỉếp. Cho nên, Hoàng- 
thượng muốn ban thần-thỉếp đến cho vị nào, 
hoặc đem sinh-mạng của thần-thỉếp hiến dâng 
đến vị nào, tùy theo ỷ của Hoàng-thượng. 

Thần-thỉếp vô cùng hoan hỷ thuận theo ỷ của 
Hoàng-thượng, chỉ đế giúp cho Hoàng-thượng 
được thành tựu đầy đủ trọn vẹn phảp-hạnh bổ- 
thỉ ba-la-mật của Hoàng-thượng mà thôi. 

Hiểu biết được đại-thiện-tâm vô cùng cao 
thượng của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và nữ 
đạo-sĩ Maddĩ, nên vị bà-la-môn vốn là Đức-vua- 
trời Sakka tán dương ca tụng rằng: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


91 


- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ Vessantara, 
Ngài đã thắng được kẻ thù bên trong tâm là mọi 
phiền-não và cảm thắng được kẻ thù bên ngoài 
là loài người và chư-thỉên, nên làm cho mặt đất 
rùng mình chuyến động, Đức-vua-trờỉ trong cõi 
trời dục-gỉớỉ cùng với chư-thỉên trong cõi trời 
dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong các tầng trời 
sẳc-gỉớỉ cũng đến tán dương ca tụng Đức-Bồ-tảt 
đạo-sĩ Vessantara. Tất cả chư-thiên, phạm-thiên 
đều hoan hỷ thốt lên rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã thực-hành 

pháp-hạnh đại-thỉ hai đứa con yêu quý nhất và 
pháp-hạnh đại-thỉ người vợ yêu quý nhất, để 

bồi bô phảp-hạnh bo-thí ba-la-mật cho được đầy 
đủ trọn vẹn. ” 

Đó là những pháp-hạnh đại-thí khó thực- 
hành, chỉ có chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác 
mới có thế thực-hành những pháp-hạnh đại-thỉ 
này được mà thôi. Những hạng người thường 
không thế nào thực-hành được. 

Cho nên, các pháp-hạnh ba-la-mật của chư 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giảc là cao thượng, khác 
hắn với việc làm của những hạng người thưòĩig. 

Sau khi nói lời hoan hỷ tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara xong, vị bà-la-môn 
vốn là Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên dâng nữ đạo-sĩMaddĩ von là 



92 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ lại cho Đức-Bồ- 
tảt đạo-sĩ”, nên tâu rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
hôm qua Đức-Bồ-tảt dạo-sĩ dã thực-hành pháp- 
hạnh đại-thỉ hai đứa con yêu quỷ nhất, hôm 
nay Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ đã thực-hành pháp-hạnh 
đại-thỉ vợ trẻ yêu quỷ nhất, làm cho mặt đất 
rùng mình chuyến động, chư-thỉên trong các 
tầng trời dục-gỉới, chư phạm-thiên trong các 
tầng trời sẳc-gỉớỉ cũng đều tản dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ, nay tôi xỉn 
kỉnh dâng nữ đạo-sĩ Maddĩ von là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ lại cho Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ, 
bởi vì Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ và nữ đạo-sĩ Maddĩ 
đều là hai bậc dạỉ-thỉện-trỉ thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng, hai bậc đạỉ-thiện-trỉ đều thuộc 
dòng dõi vua chúa. 

Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Maddĩ hộ độ, phục vụ 
Đức-Bồ-tát dạo-sĩ. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ, bôn vương 
von là Đức-Vua-trờỉ Sakka xuất hiện đến nơi 
này, biến hóa thành vị bà-la-môn, chỉ cốt đê hỗ- 
trợ giúp Đức-Bồ-tảt Đạo-sĩ thực-hành pháp- 
hạnh đại-thỉ vợ trẻ yêu quý nhất cho thành tựu 
đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bổ-thí ba-ỉa-mật của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ mà thôi. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


93 


Kh i ấy, vị bà-la-môn biến trở lại thảnh Đức- 
vua-trời Sakka đứng trên hư không tâu với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rằng: 

- Kính bạch Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, bôn vương sẽ 
kỉnh dâng đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 8 ân huệ. 

Kỉnh xỉn Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ nhận lẩy 8 ân huệ 
của bổn vương. 

Tám ân huệ 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trờỉ Sakka trị vì cõi trời Tam- 
thập-tam-thỉên có nhiều oai lực, nếu Đức-vua- 
trờỉ ban 8 ân-huệ cho bần đạo, thì bần đạo xỉn 
nhận 8 ân-huệ như sau: 

1- Kỉnh xỉn Đức Thái-thượng-hoàng Sanịaya 
là Đức Phụ-vương của bần đạo ngự đến noi 
đây, truyền ngôi báu lại cho bần đạo, rồi đón 
rước bần đạo cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ hồi cung ngự trở về kỉnh-thành Jetuttara. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà bần đạo xỉn nhận. 

2- Khỉ trở thành Đức-vua trị vì kỉnh-thành 
Jettutara, bần đạo sẽ ân xá tất cả mọi tù nhân có 
tội tử hình, vì không muốn phạm tội sát-sỉnh. 

Đó là ân-huệ thứ nhì mà bần đạo xỉn nhận. 

3- Thần dấn thiên hạ trong nước, nếu là 
người lão niên, trung niên, ấu niên nghèo khô 



94 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

không nơi nương tựa, tất cả những người ẩy sẽ 
nương nhờ nơi Đức-vua, đê có cuộc song no đủ. 

Đó là ân-huệ thứ ba bần đạo xin nhận. 

4- Hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã là 
hai đứa con yêu quỷ nhất của bần đạo sẽ được 
gặp trở lại, sẽ được song lâu, sẽ lên ngôi vua trị 
vì đất nước Sỉvỉ bằng chánh-pháp. 

Đó là ân-huệ thứ tư mà bần đạo xỉn nhận. 

5- Bần-đạo khỉ trở thành Đức-vua chỉ có một 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ mà thôi, và 
không bị ở trong sự cám dỗ của đàn bà. 

Đó là ân-huệ thứ năm mà bần đạo xỉn nhận. 

6- Khỉ đêm đã qua, mặt trời mọc, xỉn cho vật 
thực trời hiện ra cho bần đạo. 

Đó là ân-huệ thứ sáu mà bần đạo xỉn nhận. 

7- Khỉ bần đạo trở thành Đức-vua tạo phước- 
thỉện bo-thí bao nhiêu đi nữa, của cải tài sản 
cũng không vơi đi chút nào, lúc nào trong các 
kho cũng đầy đủ của cải. 

Khỉ đang bo-thỉ với đạỉ-thỉện-tâm hoan hỷ, 
sau khi đã bo-thỉ rồi với đại-thiện-tâm càng 
hoan hỷ, không hoi tiếc, không nóng nảy khô 
tâm về sau. 

Đó là ân-huệ thứ bảy mà bần đạo xỉn nhận. 

8- Khỉ bần-đạo hết tuôỉ thọ kiếp hiện-tại này, 
đại-thỉện-nghỉệp cho quả tái-sỉnh kiếp sau hóa- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


95 


sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tusita (Đâu- 
suất-đà-thỉên), rồi từ cõi Tusỉta chuyến kiếp 
(cutỉ), táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi) làm người 
là kiếp chót sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giảc, sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, không còn tái- 
sỉnh kiếp sau nữa. 

Đó là ân-huệ thứ tám mà bần đạo xỉn nhận. 

Lắng nghe 8 điều ân-huệ mà Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Vessantara xin nhận, Đức-vua-trời Sakka xét 
thấy cả 8 điều ân-huệ ấy đều đuợc thành tựu nhu 
ý, nên tâu rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sahjaya không lâu sẽ ngự đến 
đây, sẽ truyền ngôi vua lại cho Đức-Bồ-tát Đạo- 
sĩ, rồi đón rước trở về kỉnh-thành Jetuttara. 
Những điều ân-huệ khác cũng sẽ được thành tựu 
như ỷ. 

Sau khi ban 8 điều ân-huệ xong, Đức-vua-trời 
Sakka ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Hoàng-tử Jãli, Công-chúa Kanhã jinã 

Ông Bà-la-môn Jũjaka cầm sợi dây và cây 
dẫn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đi 
suốt một đoạn đuờng dài 60 do tuần, có chu- 
thiên theo bảo vệ hộ trì hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã suốt ngày đêm. 

Mồi ngày, đến khi mặt trời lặn, ông bà-la-môn 



96 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Jũjaka cột hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
tại gốc cây, nằm ngủ trên mặt đất, còn ông leo 
lên cây nằm ngủ trên cành cây, vì sợ các thú dữ 
làm hại ông. 

Mỗi đêm, một vị thỉên-nam hóa ra làm Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara và một vị thiên-nữ hóa 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ hiện đến mở 
dây cột tay của hoàng-tử Jãlỉ và công-chúci 
Kanhặịinã, rồi xoa bóp toàn thân thể hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã, tắm rửa sạch sẽ, 
trang điểm đẹp đẽ, cho dùng vật thực chư-thiên, 
rồi ẵm lên đặt trên giường của chư-thiên như 
trong một lâu đài, nằm ngủ cho đến lúc rạng 
đông. Hoàng-tử và công-chúa trở lại bị cột dây 
như cũ, còn hai vị chư-thiên biến mất. 

Nhờ vậy, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã- 
jinã vẫn khoẻ mạnh không có bệnh. 

Sáng dậy, ông Bà-la-môn Jũjaka leo xuống 
đất, ăn trái cây, uống nước, rồi tiếp tục dắt 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đi. Đen 
đoạn đường có hai ngã rẽ: 

* Một ngã đến đất nước Kãlinga. 

* Một ngã đến kỉnh-thành Jetuttara. 

Chư-thiên khiến ông bà-la-môn Jũjaka không 
rẽ theo ngã đường đến đất nước Kãlinga mà rẽ 
theo ngã đường đến kinh-thành Jetuttara, mà ông 
tưởng rằng đi trở về đất nước Kãlinga. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


97 


Ông bà-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã đến kinh-thành Jetuttara 
chỉ có nửa tháng mà thôi. Đó là do oai lực của 
chư-thiên thâu ngắn đường. 

Đức Thái-thưọng-hoàng Sanjaya nằm mộng 

Đêm hôm ấy gần rạng đông, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sanjaya nằm mộng thấy rằng: 

“Đức Tháỉ-thượng-hoàng đang ngự trên sân 
rồng, nhìn thấy một ông bà-la-môn già da đen 
đem hai đóa hoa sen đến đặt trong tay của Đức 
Thái-thượng-hoàng. Nhận hai đóa hoa sen, Đức 
Tháỉ-thượng-hoàng trang điếm hai bên lỗ tai, 
nhuỵ hai đóa hoa sen rơi xuống ngực. ” 

Kh i tỉnh giấc, sáng sớm thức đậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng truyền bảo mời các vị quân sư 
đến đoán mộng. 

Các vị quân sư tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Tháỉ-thượng-hoàng, đây là 
giấc mộng lành, có hai người trong hoàng tộc 
của Đức Tháỉ-thượng-hoàng từ xa trở về. 

Nghe các vị quân sư suy đoán như vậy, Đức 
Thái-thượng-hoàng vô cùng hoan hỷ ban thưởng 
cho các quân sư. 

Đức Thái-thượng-hoàng tắm rửa, độ bữa ăn 
sáng xong, ngự đến ngồi tại sân rồng. Chư-thiên 



98 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

khiến ông bà-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã đến trước sân rồng. 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng nhìn thấy 
hai đứa bé, một bé trai giong như hoàng-tử Jãỉỉ 
và một bé gái giống như công-chúa Kanhặịinã, 
hai đứa bé rất xinh đẹp dễ thương, ăn mặc như 
đạo-sĩ. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo vị quan 
cận thần ra dẫn ông bà-la-môn và hai đứa bé vào. 

Vâng lệnh Đức Thái-thượng-hoàng, vị quan 
cận thần dẫn ông bà-la-môn và hai đứa trẻ vào 
chầu Đức Thái-thượng-hoàng. 

Nhìn thấy ông bà-la-môn nắm dây dắt hai đứa 
bé như dắt đàn bò vào chầu, Đức Thái-thượng- 
hoàng Sanịaya nhận biết ngay hai đứa bé ấy 
chính là hoàng-tử Jãĩi và công-chủa Kanhặịỉnã , 
cháu đích tôn của mình, nên truyền hỏi rằng: 

- Này ông bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến? 
Ngươi cỏ được hai đứa bé này bằng cách nào? 
Ngươi hãy mau tâu cho Trẫm rõ? 

Nghe lệnh truyền của Đức Thái-thượng- 
hoàng như vậy, ông bà-la-môn Jũjaka hoảng sợ 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, kẻ hèn này từ rừng 
núi Vahka đến, kẻ hèn đi đến rừng núi Vahka, 
xỉn Đức-đạo-sĩ Vessantara ban hoàng-tử Jãlỉ và 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


99 


công-chúa Kanhãịinã này. Đức-đạo-sĩ hoan hỷ 
ban hai đứa con yêu quỷ nhất này cho kẻ hèn. 
Từ rừng núi Vahka, kẻ hèn đã dắt hoàng-tử và 
công-chúa đến đây suốt 15 ngày qua. Tâu Đại- 
vương. 

Nghe ông Bà-la-môn tâu như vậy, nhưng Đức 
Thái-thượng-hoàng Sanjaya không tin đó là sự 
thật, nên truyền hỏi lại rằng: 

- Này bà-la-môn! Trẫm không thể tin lời của 
ngươi là sự thật, bởi vì trong đời này không có 
người cha nào chịu đem hai đứa con nhỏ yêu 
quỷ nhất của mình cho người khác được. 

Vậy, ngươi hãy tâu cho Trẫm rõ, lý do nào 
mà ngươi có được hoàng-tử Jãli vả công-chúa 
Kanhặịinã này. 

Ông bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đức-vua Vessantara 
là nơi nương nhờ của những kẻ hành khất vỉ như 
mặt đất là noi nương nhờ của tất cả chúng-sỉnh 
muôn loài, vỉ như đại dương là noi nương nhờ 
của các loài thủy tộc. 

Đức-vua Vessantara trú trong rừng núi Vahka 
đã bo-thỉ hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kahạịinã 
đến cho kẻ tiện dân này đem về làm tôi tớ cho 
người vợ trẻ đẹp yêu quỷ của kẻ tiện dân. 

Nghe ông bà-la-môn Jũjaka tâu như vậy, các 
quan bàn tán với nhau rằng: 



100 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


“Đức-vua Vessantara bị lưu đày ở rừng núi 
Vaiika, chỉ có hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịinã thế mà cũng đem bổ-thí đến ông bà- 
la-môn này. Đó là điều không thế có được. ” 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Saryaya 
truyền hỏi hai đứa cháu đích tôn rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ! Đức Phụ-vương của 
hai cháu đem hai cháu bo-thỉ đến ông bà-la-môn 
hành khất này với tâm trạng như thế nào? 

Nghe vua nội truyền hỏi nhu vậy, hoàng-tử 
Jãli tâu: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-vương 
đã đem hai cháu bổ-thí đến kẻ hành khất bà-la- 
môn này rồi, nghe tiếng khóc than của hoàng- 
muội Kanhãịinã, Đức Phụ-vương của hai cháu 
phát sinh nỗi khô tâm cùng cực, đôi mắt đỏ ngầu 
chảy hai dòng nước mắt như hai dòng nước nóng. 

Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya truyền hỏi 
tiếp rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đức 
Phụ-vưong của hai cháu là Tháỉ-tử của vua nội, 
Mau-hậu của hai cháu là vương-phỉ (con dâu) 
của vua nội. 

Vậy, hai cháu là cháu đích tôn của vua nội. 

Trước đây, hai cháu thay vua nội, liền chạy 
đến ngồi trên vế của vua nội. Sao bây giờ, hai 
cháu đứng xa vua nội như vậy? 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


101 


Hoàng-tử Jali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Đức Phụ-vưong của 
hai cháu là Tháỉ-tử của Đức-vua nội, Mau-hậu 
của hai cháu là vương-phỉ của Đức-vua nội, và 
hai cháu là cháu đích tôn của Đức-vua nội. 
Nhung bây giờ hai cháu là tôi tớ của ông bà-la- 
môn này, không còn là cháu của Đức-vua nội nữa. 

Vì vậy, hai cháu phải đứng xa Đức-vua nội. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya khổ tâm 
truyền bảo rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Hai cháu 
chớ nên tâu như vậy, làm cho trái tỉm của vua 
nội bị đau nhói, thân thế của vua nội nóng như 
ngồi trên lò than nóng, thân tâm của vua nội 
cảm thay đau khô, nỗi thong khô cùng cực. 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Với bất 
cứ giá nào, vua nội cũng chuộc hai cháu yêu quỷ 
ra, không còn là tôi tớ của ông bà-la-môn này. 

- Này Jãli cháu yêu quỷ của vua nội! Khi bo- 
thỉ hai cháu yêu quỷ cho ông bà-la-môn này, 
Đức Phụ-vương của cháu có truyền bảo, mỗi 
cháu cần phải chuộc bao nhiêu hay không? 
Cháu nên tâu cho vua nội rõ, đê vua nội truyền 
quan giữ kho đem của cải đến đê chuộc hai cháu 
yêu quỷ của vua nội ra, không còn là tôi tớ của 
ông bà-la-môn này. 

Hoàng hoàng-tử Jãli tâu rằng: 



102 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Muôn tâu Đức-vua nội, khỉ Đức Phụ-vương 
bo-thỉ hai cháu cho ông bà-la-môn già này, nếu 
muốn chuộc hai cháu ra khỏi kiếp tôi tớ của ông 
bà-Ia-môn này thì Đức-vua nội cần phải trao 
cho ông bà-la-môn này một so của cải như sau: 

* về phần cháu, Đức-vua nội cần phải trao 
cho ông bà-la-môn này 1.000 lượng vàng. 

* về phần hoàng-muộỉ Kanhặịinã dễ thương, 
cần phải trao cho ông bà-la-môn này 100 tớ gái, 
100 tớ trai, 100 con bò sữa, 100 con bò đực, và 
các thứ khác, mỗi thứ 100. 

Nghe hoàng-tử Jãli tâu như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng Saryaya truyền lệnh vị quan giữ 
kho lấy 1.000 lượng vàng, dẫn 100 tớ gái, 100 tớ 
trai, dắt 100 con bò sữa, 100 con bò đực, đồ 
dùng, đồ ăn, đồ uống, v.v... ban cho ông bà-la- 
môn Jũjaka, để chuộc lại hai đứa cháu đích tôn 
ra khởi kiếp tôi tớ của ông bà-la-môn Jũjaka. 

Đức Thái-thượng-hoàng còn ban cho ông bà- 
la-môn Jũjaka một lâu đài bảy tầng. Từ đó ông 
bà-la-môn Jũjaka có nhiều vàng, có nhiều tớ trai, 
tớ gái và các thứ của cải. 

Ông bà-la-môn Jũjaka vô cùng hoan hỷ có 
được những thứ của cải quý báu, ở trong lâu đài 
sang trọng có nhiều người hầu hạ, ăn những món 
ngon vật lạ mà cuộc đời của ông không bao giờ 
dám mo tưởng được. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


103 


Khi ấy, hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhã- 
jỉnã được tự do, thoát khỏi tôi tớ của ông bà-la- 
môn Jũjaka. 

Hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhặịinã được tự do 

Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãịỉnã 
không còn là tôi tớ của ông bà-la-môn Jũjaka 
nữa, trở lại là cháu đích tôn Đức Thái-thượng- 
hoàng Sanịaya. Hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã được tắm rửa sạch sẽ, mặc những 
trang phục của hoàng-tử, của công-chúa, ăn 
uống những món ăn ngon lành, rồi hoàng-tử lên 
ngồi trên vế của Đức-vua nội, công-chúa lên 
ngồi trên vế của bà nội. 

Kh i ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya và 
Hoàng-thái-hậu Phussatĩ truyền hởi rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đức 
Phụ-vưcmg và Mau-hậu của hai cháu được khỏe 
mạnh phải không? Các loài thú dữ trong rừng 
có đến làm hại không? 

Hằng ngày, Đức Phụ-vương, Mau-hậu và hai 
cháu song bằng các loại trải cây rừng, các loại 
củ có được đầy đủ hay không? 

Hoàng hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Đức Phụ- 
vương và Mau-hậu của hai cháu vẫn khoẻ mạnh 
như thường. Các loài thú dữ trong rừng không 
đến làm hại gì cả. 



104 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Hằng ngày, mỗi buổi sảng, Mẩu-hậu của hai 
cháu là nữ đạo-sĩ thức dậy sớm, mang nồi xuống 
sông lấy nước uổng, nước dùng đầy đủ, rồi dẫn 
hai cháu đến ở với Đức Phụ-vương. Mau-hậu 
một mình mang gùi trên vai, tay cầm cây mai 
ngự đi vào rừng tìm các loại trái cây, các loại 
củ, đến buôỉ chiều mang về dâng lên Đức Phụ- 
vương; rồi Đức Phụ-vương, Mau-hậu và hai 
cháu dùng bữa ăn chiều, còn dành lại một phần 
trái cây dê dùng vào buôỉ sáng ngày hôm sau. 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Mầu-hậu 
của hai cháu von là công-chúa có thân hình 
mảnh mai, đảm đang việc nuôi dưỡng Đức Phụ- 
vương và hai cháu hằng ngày, nên thân hình trở 
nên tiều tụy, da dẻ rám nắng. 

Mỗi ngày, Mẩu-hậu của hai cháu một mình 
ngự di vào rừng có nhiều loài thú dữ, các loài 
rắn độc đầy nguy hiếm đến sỉnh-mạng. 

Còn Đức Phụ-vương của hai cháu là đạo-sĩ 
cao thượng, mặc da cọp, nằm trên mặt đất, ăn 
mỗi ngày một bữa vào buốỉ chiều, đi vào rừng 
tìm củi, và chăm nom săn sóc hai cháu, cũng 
chịu bao nhiêu nỗi vất vả khô cực. 

Lắng nghe lời thỏ thẻ của hoàng-tử Jãli diễn 
tả đời sống vất vả khổ cực của Vưoưg-phi 
Maddĩ (người con dâu hiền) và Thái-tử 
Vessantara, Đức Thái-thượng-hoàng Sanịaya và 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


105 


Hoàng-thái-hậu Phussati vô cùng cảm động rơi 
đôi dòng nước mắt. 

Khi ấy, hoàng-tử Jãli tâu tiếp rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, trong đời 
này, những người cha mẹ đều yêu thương những 
đứa con trai, con gái của mình. Còn Đức-vua 
nội và bà nội có yêu thương Tháỉ-tử Vessantara 
là Đức Phụ-vương của con hay không? 

Nghe cháu đích tôn, hoàng-tử Jãli tâu hỏi như 
vậy, Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussatĩ cảm thấy đau nhói trong tim, nên 
tmyền bảo rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đúng 
vậy, trong đời này, những bậc làm cha mẹ đều 
yêu thương những đứa con trai, con gái của 
mình. Nhưng vua nội đã chiều theo lời tâu của 
dãn chúng đất nước Sỉvỉ, nên vua nội đã lưu đày 
Đức-vua Vessantara, Thảỉ-tử của vua nội, là 
người vô tội đến rừng núi Vahka. 

Như vậy, vua nội không có tâm-từ, tâm-bỉ đoi 
với Thảỉ-tử Vessantara, làm cho Đức Phụ-vương 
Vessantara, Mau-hậu Maddĩ của hai cháu đích 
tôn của vua nội phải chịu bao nhiêu nỗi vất vả 
khô cực như vậy. 

Để sửa lại những lỗi lầm của vua nội trước 
đây, cháu nên đi thỉnh Đức Phụ-vương và Mau- 



106 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

hậu của hai cháu hồi cung ngự trở về kỉnh-thành 
Jetuttara, vua nội sẽ nhường ngôi báu lại cho 
Đức Phụ-vương của hai cháu, trị vì đất nước 
Sỉvỉ này. 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, cháu tin chắc rằng: 
Đức Phụ-vương của cháu không tự mình hồi 
cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara này theo lòi 
thỉnh cầu của cháu đâu! 

Cháu kỉnh xỉn Đức-vua nội ngự đến rừng núi 
Vahka, làm lễ đăng quang truyền ngôi báu lại 
cho Đức Phụ-vương của cháu, rồi thỉnh hồi 
cung ngự trở về kỉnh-thành Jetuttara, trị vì đất 
nước Sỉvỉ này. 

Nghe lời tâu thỉnh của hoàng-tử Jãli, Đức 
Thái-thuợng-hoàng Sanjaya chấp thuận. Đe cho 
buổi lễ phong vuông truyền ngôi vua lại cho 
Thái-tử Vessantara đuợc trọng thể, Đức Thái- 
thuợng-hoàng Sanjaya và Hoàng-thái-hậu Phussatĩ 
sẽ thân chinh ngự đến cùng với đoàn hộ giá tùy 
tùng đông đảo. Cho nên, Đức Thái-thuợng-hoàng 
truyền lệnh Quan thừa-tuớng rằng: 

- Này Thừa tướng! Trẫm sẽ thân chỉnh ngự 
đến rừng núi Vahka, đế làm lễ phong vương 
truyền ngôi vua lại cho Tháỉ-tử Vessantara, rồi 
thỉnh hồi cung trở về kỉnh-thành Jetuttara, trị vì 
đất nước Sỉvỉ này như trước. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


107 


Vậy, khanh hãy truyền lệnh của Trẫm rằng: 

- Các đoàn bỉnh: đoàn tượng bỉnh, đoàn mã 
binh, đoàn quân xa, đoàn bộ bỉnh hộ giả theo 
Trẫm. Các đoàn bỉnh hãy chuân bị sẵn sàng. 

- Các vưong gia trong hoàng tộc chuẩn bị sẵn 
sàng. 

- 60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Tháỉ-tử 
của ta chia ra từng nhóm, mỗi nhỏm mặc sắc 
phục khác nhau: nhóm mặc màu trắng, nhóm 
màu đỏ, nhóm màu vàng, nhóm màu xanh, ... 
trang sức đẹp đẽ chuấn bị sẵn sàng. 

- Các vị bà-la-môn quân sư, các vị bà-la-môn 
trong triều ăn mặc chỉnh tề trang sức đẹp đẽ 
chuắn bị sẵn sàng. 

- Dân chúng trong nội thành, ngoại thành, 
các tỉnh thành, ăn mặc tử tế, trang sức đẹp đẽ 
chuắn bị sẵn sàng. 

-14 ngàn con voi báu, 14 ngàn con ngựa báu 
trang sức đầy đủ đẹp đẽ chuân bị sẵn sàng. 

-14 ngàn chiếc xe trang hoàng lộng lẫy. 

- Sửa sang con đường từ kỉnh-thành Jetuttara 
đến rừng núi Vahka đẹp đẽ, hai bên đường có 
trồng hoa, treo cờ. 

- Dân chúng chuân bị đo ăn, thức uống ngon 
lành hai bên đường, đế tiếp đãi những người đi 
đón rước Thải-tử Vessantara hồi cung ngự trở 
về kỉnh-thành Jetuttara. 



108 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền lệnh 
đến các quan, toàn thể dân chúng trong đất nuớc 
Sivi hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh khởi hành. 

Ông bà-la-môn Jũjaka chết 

Khi ấy, bà-la-môn Jũjaka dùng vật thực ngon 
miệng, ăn quá độ, nên không thể tiêu hóa đuợc, 
đã ngã lăn ra chết tại chỗ. 

Đức Thái-thuợng-hoàng truyền lệnh làm lễ 
hỏa táng và thông báo rằng: 

“Ai là thân quyến của ông bà-la-môn 
Jũjaka, hãy đến nhận thừa kế tất cả của cải tài 
sản của ông. ” 

Nhung không thấy một ai đến, cho nên tất 
cả của cải tài sản ấy đuợc sung vào kho của 
triều đình. 

Lễ đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara 

Trong vòng chỉ có 7 ngày, tất cả đều được 
chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt trong buổi lễ đi rước 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara có con Bạch-tượng 
báu Paccayanãga mà Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
đã bố-thí đến 8 vị Bà-la-môn đất nước Kãliốga 
trước đây. 

Sau khi họ đem con Bạch-tượng báu về đất 
nước Kãliủga thì trời không còn nắng hạn nữa, 
mưa thuận gió hòa, mùa màng cày cấy trồng trọt 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


109 


thuận lợi. Vì vậy, Đức-vua đất nước Kãliốga 
truyền lệnh 8 vị bà-la-môn đem trả con Bạch- 
tượng báu ấy lại cho đất nước Sivi. Cho nên, 
trong buổi lễ đón rước này, con Bạch-tượng báu 
vô cùng hoan hỷ được gặp lại Đức-vua 
Vessantara chủ cũ, bởi vì nó sinh ra cùng ngày 
với Đức-Bồ-tát Vessantara, chỉ để phục vụ Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara mà thôi. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanịaỵa thân chinh 
ngự đi cùng với các đoàn tùy tùng đông đảo theo 
hộ giá, hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã 
dẫn đường từ kinh-thành Jetuttara đến rừng núi 
Vaủka, quãng đường dài 60 do tuần. 

Khu rừng núi Vaủka thật phi thường, các loài 
hoa đua nhau nở rộ, các loại trái cây đua nhau 
chín có mùi thom ngon ngọt, các loài chim rừng 
đua nhau hót lên tiếng lảnh lót vui mừng trên 
các cành cây, những con thú rừng đua nhau trổ 
tài rống lên tiếng vui mừng vang dội khắp khu 
rừng núi Vaủka. 

Phái đoàn người đến hồ Mucalinda, hoàng-tử 
Jãli cho đoàn dừng lại, đóng trại tại noi ấy, để 
giữ gìn bảo vệ sự an toàn. 

Khi ấy, nghe tiếng đàn voi rống, tiếng ngựa 
hí, ... Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi nữ đạo- 
sĩ Maddĩ, dẫn nhau leo lên đỉnh núi cao, nhìn 
thấy các đoàn binh đông đảo, bụi mù bốc lên 



110 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

trong khu rừng lớn, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền 
hỏi nữ đạo-sĩ Maddĩ rằng: 

- Này Maddĩ! Các đoàn bỉnh đông đảo đang 
kéo đến đây, chắc chắn có việc quan trọng phải 
không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền hỏi nhu vậy, 
nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đúng vậy, chăng 
có ai dám đụng đến Hoàng-thượng đâu! Củng 
như lửa không thế đụng đến nước đại dương. 

Kỉnh xỉn Hoàng-thượng suy xét đến 8 điều 
ân-huệ mà Đức-vua-trờỉ Sakka đã ban cho 
Hoàng-thượng. 

Vậy, chắc chắn, Đức Tháỉ-thượng-hoàng 
Sanịaya sẽ ngự đến đây, đem lại những điều tốt 
lành đến Hoàng-thượng. 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu nhu vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ cùng với 
nữ đạo-sĩ Maddĩ xuống núi, trở về ngồi tại cốc 
lá, nữ đạo-sĩ Maddĩ cũng ngồi truớc cửa cốc lá 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Vưong gia đoàn tụ 

Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya truyền bảo 
với bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ rằng: 

- Này ải-khanh Phussatĩ! Neu chúng ta ngự 
đến cùng một lúc thì sẽ xảy ra nỗi sầu não lớn. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


111 


Vậy, Trẫm ngự đến gặp Thái-tử Vessantara 
trước, rồi ải-khanh ngự đến sau, kế tiếp hai đứa 
cháu đích tôn, hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa 
Kanhặịỉnã đến sau cùng. 

Khi ấy, Đức Tháỉ-thượng-hoàng Sanjaya ngự 
đi cùng với đoàn tùy tùng các quan hộ giá đông 
đảo đến cốc lá của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa, thấy Đức Thái-thượng-hoàng 
đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và 
nữ đạo-sĩ Maddĩ đứng dậy, ngự ra đón rước, quỳ 
xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thái- 
thượng-hoàng. Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con là Maddĩ, 
con dâu của Đức Phụ-vương, kỉnh xỉn đảnh lễ 
dưới hai bàn chân của Đức Phụ-vương. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya cúi xuống 
ôm choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi 
Maddĩ vào lòng, hôn trên đầu, hai tay xoa vai 
hai người con, nhìn thấy Thái-tử Vessantara và 
Vưong-phi Maddĩ thân hình gầy ốm, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sanịaya quá cảm động nên bật ra 
tiếng khóc. Một lát sau Đức Thái-thượng-hoàng 
được thinh vào ngồi trong cốc lá. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền hỏi 
rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Hai con thường được 
khỏe mạnh hay không? Hai con có đầy đủ các thứ 



112 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

trái cây đế dùng hằng ngày hay không? Các loài 
thú rừng có đến làm khô hai con hay không? 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai con song 
trong rừng núi Vahka này ít bệnh hoạn, nhưng 
phải vất vả khô cực lắm, thiếu thon mọi điều. 

Hằng ngày mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ Maddĩ 
mang gùi trên vai, tay cầm cây mai, đi vào rừng 
sâu có nhiều thú dữ đầy nguy hiếm đế tìm các 
thứ trải cây rừng, đào các loại củ, đến buôi 
chiều đem về nuôi dưỡng con và hoàng tử Jãlỉ, 
công-chúa Kanhặịinã, đủ ăn một bữa chiều toi. 

Còn con ở cốc, vào rừng tìm củi khô, mang 
nồi xuống sông lấy nước, chăm nom săn sóc hai 
đứa con yêu quỷ nhất. Cuộc song của chúng con 
chịu vô vàn cực khố không sao kế xiết, nỗi khô 
cực ẩy đã dạy cho chúng con biết nhẫn-nạỉ chịu 
dựng, biết tri túc. Cho nên, cuộc sổng của chúng 
con vẫn dược yên lành. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, chúng con bị lưu 
đày đến rừng núi Vahka này, dù cuộc song có 
muôn vàn vất vả khô cực về phần khô thân vẫn 
chịu dựng được, nhưng nỗi khố tâm vì phải xa 
lìa Đức Phụ-vương và Mau-hậu thì không sao 
chịu nôi được. 

Vì vậy, chúng con làm sao an-lạc cho được. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


113 


- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai đứa cháu 
đích tôn của Đức Phụ-vương và Mau-hậu là 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã đã bị con 
bo-thỉ đến cho ông bà-la-môn Jũjaka. Ồng bà- 
la-môn là người độc ác, đã đánh đập, chửi mắng 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã, lôi kéo 
đi một cách tàn nhẫn như đảnh đập đàn bò. 

Neu Đức Phụ-vương nghe biết tin hoàng-tử 
Jãlỉ và công-chúa Kanhặịỉnã thì xỉn Đức Phụ- 
vương truyền bảo cho hai con biết liền ngay bây 
giờ. Vỉ như vị thầy rắn trị nọc độc cứu sổng liền 
bệnh nhân bị rắn độc cắn vậy. 

Nghe Thái-tử Vessantara nóng lòng muốn 
biết tin hai đứa con yêu quý nhất, nên Đức Thái- 
thuợng-hoàng Sanịaya truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Hai đứa cháu đích tôn 
yêu quỷ của Phụ-vương là hoàng-tử Jãlỉ và công- 
chúa Kanhãịinã đã được Phụ-vương đem của 
cải tài sản ra chuộc lại rồi. 

Vậy, hai con chớ nên nóng lòng khô tâm nữa, 
chắc chắn hai con sẽ gặp lại hoàng-tử Jãlỉ và 
công-chúa Kanhậịinã ngay bây giờ tại nơi đây. 

Nghe Đức Phụ-vuong truyền bảo nhu vậy, 
Thái-tử Vessantara và Vuong-phi Maddĩ vô 
cùng hoan hỷ an tâm chờ đợi. Thái-tử Vessantara 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương 



114 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


vân được khỏe mạnh, thân tâm thường được 
an-ỉạc, và Mau-hậu của hai con cũng được 
khỏe mạnh, thân tâm thường được an-lạc, có 
đôi mắt sảng, không bị mờ vì khóc thương hai 
con phải không? 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Mầu-hậu của hai con 
vẫn khoẻ mạnh, thân tâm thường được an-lạc, 
có đôi mắt vẫn còn sáng, không bị mờ vì khóc 
thương hai con. 

Thái-tử Vessantara tâu hỏi về việc triều đình, 
hoàng tộc, dân chúng trong kinh-thành Jetuttara, 
ngoài kinh-thành, toàn thể dân chúng trong đất 
nuớc Sivi. 

Khi ấy, Hoàng-tháỉ-hậu Phussatĩ biết lúc này 
Đức Tháỉ-thượng-hoàng, Thái-tử Vessantara và 
Vương-phi Maddĩ (con dâu) đã bớt nỗi khổ tâm 
rồi, nên Bà nóng lòng muốn ngự vào gặp Thái-tử 
và vương-phi, con dâu yêu quý. Bà ngự đi cùng 
với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo đến. 

Nhìn từ xa thấy Mầu-hậu Phussatĩ đang ngự 
đến, Thái-tử Vessantara và vuong-phi Maddĩ 
ngự ra đón ruớc, quỳ xuống đảnh lễ duới hai bàn 
chân của Mầu-hậu. Nữ đạo-sĩ Maddĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Mầu-hậu, con là Maddĩ, con dâu 
của Mau-hậu, kỉnh xỉn đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Mau-hậu. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


115 


Hoàng-thái-hậu Phussatĩ cúi xuống đưa hai 
tay ôm choàng Thái-tử Vessantara và Vưong-phi 
Maddĩ vào lòng, hôn trên đầu, xoa vai của hai 
người con yêu quý. 

Khi ấy, cả ba vị vưoug gia đang đứng ôm 
nhau khóc vì quá cảm động, thi lioàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhặịinã từ xa ngự đến. 

Đức-vua Bồ-tảt Vessantara đứng nhìn hai đứa 
con yêu quý nhất đang ngự đến, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ toàn thân rung động không 
nén nổi xúc động, bật ra tiếng khóc lớn, chạy bổ 
nhào về phía hai đứa con yêu quý của mình, như 
con bò mẹ chạy bổ nhào đến con bê, ngã vật 
xuống nằm trên mặt đất ngất xỉu, từ hai đầu vú 
hai dòng sữa bắn ra, vừa đúng lúc hoàng-tử Jãlĩ 
và công-chúa Kanhãjinã chạy bổ nhào đến ngã 
trên ngực Mầu-hậu Maddĩ, đưa miệng ngậm bú 
mỗi đứa một dòng sữa mẹ, rồi cũng ngất xỉu trên 
ngực Mầu-hậu. 

Thấy cảnh tượng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ, hoàng-tử Jãlĩ và công-chúa Kanhặịinã, 
hai đứa con yêu quý như vậy, nên Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara phát sinh nỗi thống khổ cùng cực 
không chịu đựng nổi, nên cũng bị ngất xỉu ngã 
lăn xuống mặt đất ngay tại noi ấy. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanịaya vả Hoàng- 
tháỉ-hậu Phussatĩ chứng kiến Tháỉ-tử Vessantara 



116 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


vương-phi Maddĩ và hai đứa cháu đích tôn của 
mình như vậy, YÔ cùng xúc động, nên cũng bị 
ngất xỉu ngã xuống nằm trên mặt đất tại nơi ấy. 

Thấy sáu vị vuơng gia đều bị ngất xỉu nhu 
vậy, 60 ngàn vị quan cùng sinh cùng một ngày 
với Đức-vua Bồ-tát Vessantara, vì xúc động quá, 
nên cũng đều bị ngất xỉu, ngã xuống nằm trên 
mặt đất tại nơi ấy. 

Những đoàn tùy tùng hộ giá khác nhìn thấy 
cảnh tuợng cảm động quá đều cũng ngất xỉu ngã 
xuống nằm trên mặt đất tại nơi ấy. 

Truớc cốc lá của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara 
trở thành bãi tha ma đầy thân nguời nằm ngổn 
ngang bất động trên mặt đất. 

Khi ấy, rừng núi Vaủka bị rung chuyển, mặt 
đất bị rung động, núi Sinem (Tu-di-sơn) bị 
chuyển động, chu-thiên các tầng trời dục-giới 
đều xao xuyến trong lòng. 

Trận mưa phép 

Kh i ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập- 
tam-thiên nghĩ rằng: 

“Sáu vị vương-gia cùng với các nhóm tùy 
tùng hộ giá đều bị ngất xỉu hết thảy, không có 
một ai có thê ngồi dậy đế rưới nước lên đầu cho 
ho tỉnh lai đươc cả. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


117 


Vậy, ta nên hóa ra trận mưa roi xuống ngay 
bây giờ. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hóa một trận 
mưa rơi xuống chỉ cho sáu vị vưong-gia cùng 
các nhóm tùy tùng hộ giá, làm cho họ tỉnh lại mà 
thôi, còn những người khác không một ai bị ướt 
cả, hạt mưa rơi xuống đụng họ liền trượt xuống 
đất như hạt nước rơi xuống lá sen. 

Ngay khi ấy, sáu vị vưorig gia tỉnh lại và nhìn 
thấy đám tùy tùng cũng đều tỉnh lại. Tất cả dân 
chúng trong xứ Si vi nhìn thấy một sự kiện chưa 
từng có bao giờ, một trận mưa làm tỉnh lại sáu vị 
vương-gia cùng đám tùy tùng hộ giá đông đảo. 

Buổi đoàn tụ sáu vương-gia: Đức Tháỉ- 
thượng-hoàng Saíyaya, bà Hoàng-thái-hậu 
Phussatĩ, Thái-tử Vessantara, Vương-phỉ Maddĩ, 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịỉnã làm cho 
toàn thể dân chúng đất nước Sivi vô cùng cảm 
động trào nước mắt. 

Tất cả những người trong hoàng tộc, dân 
chúng trong kinh-thành Jetuttara, dân chúng các 
tỉnh thành trong đất nước Sivi đều khóc, rồi chắp 
hai tay khẩn khoản thỉnh cầu Thái-tử Vessantara 
và Vưong-phi Maddĩ rằng: 

- Muôn tâu Thái-tử, kỉnh thỉnh Tháỉ-tử lên 
ngôi Vua trị vì đất nước Sỉvi, Vương-phỉ Maddĩ 
trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu như trước. 



1 1 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Nghe lời thỉnh cầu của dân chúng đất nước 
Sivi, Thái-tử Vessantara làm thinh, bèn tâu Đức 
Phụ-vương rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, ngày trước dãn 
chúng đất nước Sỉvỉ hội họp kéo đến trước cung 
điện yêu cầu Đức Phụ-vương mời con là Đức- 
vua Vessantara ra khỏi đất nước Sivi, lưu đày 
đến rừng núi Vahka này. 

Kh i nghe Thái-tử Vessantara tâu như vậy, 
Đức Thái-thượng-hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhi Vessantara yêu quỷ! Thật 
vậy, ngày trước dân chúng đất nước Sỉvỉ hội họp 
kéo đến trước cung điện yêu cầu Phụ-vương mời 
con ra khỏi đất nước Sỉvỉ, lưu đày đến rừng núi 
Vahka này. Do chiều theo yêu cầu của họ, nên 
Phụ-vưoTig đã mời con là Đức-vua Vessantara 
không cỏ lỗi ra khỏi kỉnh-thành Jetuttara, ra 
khỏi đất nước Sỉvỉ, lưu đày dến rừng núi Vahka 
này, làm cho con, Vương-phi Maddĩ, hai cháu 
đích tôn là hoàng-tử Jãlỉ và công-chủa 
Kanhặịinã phải chịu vô vàn khô cực, vất vả 
thiếu thon suốt thời gian chỉn tháng rưỡi qua. 

Đó là điều sai lầm mà Phụ-vương đã làm, 
Phụ-vương có lỗi với hai con và hai cháu đích 
tôn. Phụ-vương đã biết loi của mình từ lâu. 

Vậy, con nên bỏ lỗi cho Phụ-vương, để cho 
tâm của Phụ-vương được thanh thản lúc tuôỉ già. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


119 


- Này Hoàng-nhỉ yêu quỷ! Nay Phụ-vương xin 
truyền ngôi vua lại cho con. Xỉn con vâng lời 
Phụ-vương, xả bỏ cuộc đời đạo-sĩ ở tại rừng núi 
Vahka này, nhận lời lên ngôi làm vua. Phụ- 
vương sẽ làm đạỉ-lễ đăng-quang con lên ngôi 
vua, rồi thỉnh hồi cung ngự trở về kỉnh-thành 
Jetuttara, trị vì đất nước Sỉvỉ này. 

Nghe lời khẩn khoản tha thiết của Đức Phụ- 
vương, Thái-tử Vessantara hoan hỷ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Sãdhu! Con xỉn 
cung kính vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-vưong. 

Biết Thái-tử Vessantara đã nhận lời lên ngôi 
làm vua, Đức Thái-thuợng-hoàng Saryaya cảm 
thấy vô cùng hoan hỷ, và nhất là 60 ngàn vị 
quan đồng sinh cùng một ngày với Thái-tử 
Vessantara lại càng hoan hỷ tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử Vessantara, xỉn mời Tháỉ-tử đi 
tam rửa cho thân thế sạch sẽ, bỏ bộ y phục đạo- 
sĩ, cạo râu, sửa tóc, rồi mặc bộ trang phục Đức- 
vua đê làm đạỉ-lễ đăng-quang lên ngôi vua tại 
nơi dây. 

Thái-tử Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Hãy chờ một lát. 

Thái-tử Vessantara ngự ra sau tắm rửa sạch sẽ, 
bỏ bộ y phục đạo-sĩ, mặc bộ y phục màu trắng 
tỉnh, ngự vào ngồi trong cốc lá suy xét rằng: 



120 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

“Ta đã trú tại nơi ngôi cốc lá này suốt chỉn 
tháng rưỡi, đã thực-hành phảp-hành thỉền-định, 
và các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là thực-hành 
pháp-hạnh đại-thỉ hai đứa con yêu quỷ và 
pháp-hạnh đại-thỉ người vợ yêu quý, để bồi bô 
cho đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật 
của ta, làm cho mặt đất rung chuyến, chư-thỉên 
vô cùng hoan hỷ nói lên lời “Sãdhu! Sãdhu! ” 

Ta chân thành tri ân nơi này, cầu mong tất cả 
chúng-sỉnh song yên lành, thân tâm thường 
được an-lạc. ” 

Kh i ấy, Thái-tử Vessantara ngự ra khỏi cốc, 
truyền bảo vị quan đến sửa râu, tóc xong, mặc 
bộ trang phục Đức-vua, trang sức các viên ngọc 
quý lộng lẫy nhu Đức-vua-trời. 

Lễ đăng-quang lên ngôi vua 

Đức Thái-thuợng-hoàng Sanjaya truyền lệnh 
60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử 
Vessantara mặc trang phục chinh tề, bá quan văn 
võ tề tựu đông đủ, truyền lệnh đoàn nhạc trỗi 
lên, tiếng tù và đuợc thổi lên vang dội khắp khu 
rừng núi Vaủka. 

Đại-lễ đăng-quang Thái-tử Vessantara lên 
ngôi vua đuợc cử hành rất trọng thể, Thái-tử 
Vessantara lại chính thức trở thành Đức-vua 
Vessantara tại khu rừng núi Vaủka, bầu trời gầm 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


121 


vang dội khắp mọi nơi, các loài thú rừng rống lên 
thành tiếng vui mừng hoan hỷ, các loài chim đua 
nhau hót vui mừng. 

Và Vuơng-phi Maddĩ trang phục đẹp đẽ lộng 
lẫy nhu thiên nữ cũng đuợc tấn phong trở lại 
ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ của Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ nhớ lại mới đây tại khu rừng 
núi Vaốka này, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và 
nữ đạo-sĩ Maddĩ phải sống chịu đựng vô vàn vất 
vả, khổ cực. 

Nay, cũng tại khu rừng núi Vaủka này, sáu 
vuơng-gia đã đuợc đoàn tụ: Đức Tháỉ-thượng- 
hoàng Saiyaya, Hoàng-thái-hậu Phussatĩ, Thái- 
tử Vessantara, Vương-phi Maddĩ, hoàng-tử Jãlỉ 
và công-chúa Kanhậịinã, đạỉ-lễ đăng-quang lên 
ngôi cũng đã cử hành trọng thê tại khu rừng núi 
Vahka này. 

Nhu vậy, ân huệ thứ nhất đã đuợc thành tựu. 

Kh i ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ truyền 
bảo hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhặịinã rằng: 

- Này hai con yêu quỷ của Mầu-hậu! Khi biết 
Đức Phụ-vương thực-hành pháp-hạnh đại-thỉ 
hai con yêu quỷ cho ông bà-la-môn Jũjaka dẫn 
đi, Mau-hậu chỉ dùng trái cây một bữa mỗi 



122 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

ngày, nằm dưới đất, ngày đêm cầu nguyên chư- 
thiên hộ trì cho hai con không có bệnh hoạn, 
thân tâm thường được an-ỉạc, và cầu mong sớm 
gặp lại hai con. Phảp-hành của Mau-hậu được 
thành tựu trong ngày hôm nay. 

Những pháp-hạnh ba-la-mật của Đức Phụ- 
vưoĩig và Mau-hậu xin luôn luôn hộ trì cho hai 
con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Bà Hoàng-thái-hậu Phussatĩ nghĩ rằng: 

“Vương-phỉ Maddĩ của Thái-tử Vessantara 
suốt thời gian ở trong rừng núi Vahka, đã chịu 
đựng muôn vàn vất vả, khô cực, nay ta nên ban 
cho Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, con dâu 
của ta những bộ y phục sang trọng, những đồ 
trang sức quỷ giá, các thứ ngọc quỷ báu. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ mặc bộ y 
phục lộng lẫy, trang sức những thứ ngọc quý 
báu, đẹp đẽ lộng lẫy nhu một thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi ấy, các quan trang hoàng con Bạch-tượng 
báu Paccayanãga lộng lẫy dẫn đến tâu với Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddĩ rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddĩ, kỉnh thỉnh ngự lên ngồi 
trên con Bạch-tượng báu này. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


123 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddĩ ngự lên ngồi trên con Bạch- 
tượng báu dẫn đầu cùng với đoàn tùy tùng hộ 
giá đông đảo duyệt qua các đoàn binh hùng 
mạnh của triều đình. 

Hồi cung trở về kinh-thành Jetuttara 

Đức Thái-thượng-hoàng Sanịaya đã truyền 
lệnh sửa sang đẹp đẽ con đuờng từ kinh-thảnh 
Jetuttara đến khu rừng núi Vaủka có chiều dài 
khoảng 60 do tuần. 

Trên con đuờng hồi cung trở về kinh-thành 
Jetuttara, các đoàn binh hộ giá đi truớc dẫn 
đuờng, tiếp theo sáu con voi báu của sáu vị 
vuong-gia: Đức Thái-thượng-hoàng Sahịaya, 
Hoàng-thái-hậu Phussatĩ, Đức-vua Bồ-tảt 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhặịinã. Và theo 
sau là các quan, hoàng tộc, bà-la-môn và dân 
chúng đất nuớc Sivi. 

Phái đoàn đi đến mỗi đoạn đuờng, dân chúng 
sống tại noi ấy đón ruớc, tiếp đãi đầy đủ các 
món ăn ngon, đồ uống, ca hát nhảy múa kinh 
mừng Đức-vua Bồ-tát Vessantara hồi cung ngự 
trở về kinh-thành Jetuttara. 

Cứ nhu vậy suốt con đuờng dài khoảng 60 do 
tuần, cho đến kinh-thành Jetuttara. 



124 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

về đến kinh-thành Jetuttara, ngự vào cung 
điện, ngồi trên ngai vàng, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara truyền lệnh hội triều, các quan văn 
võ tề tựu đông đủ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Trong toàn đất nước Sivi 
này, Trẫm truyền lệnh thả tất cả các tù nhân 
đang bị giam giữ đều được tự do, và thả các con 
vật đang bị trói buộc cũng đều được tự do. 

Trận mưa thất báu 

Ngay đêm đầu tiên ngủ tại cung điện, vào 
canh chót đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
tỉnh giấc, nghĩ rằng: 

“Nghe tin ta đã hồi cung ngự trở về cung 
điện, chắc chắn ngày mai những người hành 
khất sẽ dẫn nhau đến xỉn ta bo-thí, ta sẽ lấy thứ 
gì đế bo-thỉ đến những người hành khất đây. ” 

Ngay khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-trời 
Sakka phát nóng lên, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
do nguyên nhân nào thì biết rõ ý nghĩ của Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara ấy, nên Đức-vua-trời 
Sakka hóa ra một trận mua thất báu (bảy thứ 
báu) roi xuống phía truớc phía sau cung điện, 
bảy thứ báu chất đầy đến thắt lung, còn trong 
kinh-thành Jetuttara, bảy thứ báu roi xuống chất 
đầy đến đầu gối, và các tỉnh thành, làng xóm. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


125 


Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh rằng: 

- Này toàn thế dãn chúng! Neu bảy thứ báu 
nào rơi trước và sau nhà nào thì thuộc về của 
riêng gia đình ẩy. Còn lại bảy thứ báu nào rơi 
bên ngoài nhà thì nhặt đem nạp vào các kho của 
triều đình. Phần bảy thứ báu roi xuống trong 
cung điện của Trẫm thì thuộc về của Trẫm. 

Từ đó, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự tại 
kinh-thành Jetuttara, trị vì đất nuớc Sivi bằng 
thiện-pháp, đất nuớc Sivi phồn vinh, thần dân thiên 
hạ sống trong cảnh thanh bình, an cu lạc nghiệp. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara thực-hành bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật, dù Đức-vua Bồ-tát đem của cải 
bố-thí bao nhiêu đi nữa, cũng không hề voi bớt 
chút nào cả, lúc nào của cải cũng đầy các kho. 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara thực-hành pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm Đức-Bồ- 
tát thỉên-nam tên Setaketu tại cõi trời Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên) đúng nhu ân huệ mà tiền- 
kiếp là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã từng 
cầu mong và đã đuợc thành tựu nhu ý. 

Sau khi thuyết tích Vessantarajãtaka xong 
rồi, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 



126 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời quá khứ, tỉền- 
kỉếp của Như-Lai là Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cũng cỏ một trận mưa roi xuống giữa dòng họ 
hoàng tộc của tỉền-kỉếp Như-Lai như vậy. 

Tích Vessantarajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Trong tích Vessantarqịãtaka này Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức- 
vua Bồ-tảt Vessantara trong thời quá-khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Vessantaraqãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại 
nhu sau: 

- Đức Tháỉ-thượng-hoàng Sanjaya, nay kiếp 
hiện-tại là Đức Phụ-vương Suddhodana. 

- Hoàng-thái-hậu Phussatĩ, nay kiếp hiện-tại 
là Mau-hậu Sirimahãmãyãdevĩ. 

- Đức-vua Cetaputta, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Channa. 

- Đạo-sĩ Accutatãpasa, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Đức-vua-trờỉ Sakka, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ảnuruddha. 

- Ông bà-la-môn Jũjaka, nay kiếp hỉện-tạỉ là 
tỳ-khưu Devadatta. 

- Cô Amỉttatãpanã, nay kiếp hiện-tạỉ là kỹ-nữ 
Cỉncamãnavỉkã. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


127 


- Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ Yasodharã 
(Rãhulamãtã). 

- Hoàng-tử Jãlỉ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Rãhula. 

- Công-chủa Kanhậịinã, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannã. 

- Những nhân vật khác, nay kiếp hỉện-tạỉ là 
tứ chúng tỳ-khưu, tỳ-khưu-nỉ, cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara, nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 

Mười pháp-hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã thực-hành 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ, đặc biệt 
thực-hành pháp-hạnh đạỉ-thỉ hai đứa con yêu 
quỷ và phảp-hạnh đạỉ-thỉ người vợ trẻ yêu quỷ, 
để thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật. Ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la- 
mật phụ cũng đồng thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara giữ gìn giới 
trong sạch, đó là pháp-hạnh gỉữ-gỉới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara xuất gia đạo-sĩ, 
đó là phảp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có trỉ-tuệ sảng 
suốt, đó là phảp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 



128 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có sự tinh-tấn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tảt Vessantara có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tảt Vessantara nói lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tảt Vessantara phát-nguyện 
bằng lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tảt Vessantara có tâm-từ đối với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có tâm-xả đoi vói 
chúng-sỉnh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-ỉa-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời cùng 
thành tựu với pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ. 

Nhận xét về Đức-vua Bồ-tát Vessantara 

Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh bố- 
thỉ ba-la-mật, đặc biệt thực-hành pháp-hạnh 
đại-thỉ hai đứa con yêu quỷ là hoàng-tử Jãlỉ và 
công-chúa Kanhặịinã, và pháp-hạnh đại-thí 
người vợ yêu quỷ là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddĩ để bồi bổ vào pháp-hạnh bố-thỉ ba-la- 
mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc hạ là một 
trong mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ mà chư 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


129 


Đức-Bồ-tảt Chánh-Đắng-Gỉác, chư Đức-Bồ-tảt 
Độc-Gỉác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-gỉác đều cần 
phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn tùy 
theo ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

Đối với chư Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giảc, 
thì phảp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật đặc biệt gồm có 5 
pháp-hạnh đại-thỉ (mahãparicãga). 

Panca mahãparicãga: Năm pháp-hạnh đại-thí 

1- Dhanaparicãga: Pháp-hạnh đạỉ-thỉ của cải 
tài sản. 

2- Ahgaparicãga: Pháp-hạnh đạỉ-thí bộ phận 
trong thân. 

3- Puttaparicãga: Pháp-hạnh đạỉ-thỉ con yêu quỷ. 

4- Bhariyãparicãga: Pháp-hạnh đạỉ-thỉ vợ 
yêu quỷ. 

5- Jĩvỉtaparỉcãga: Phảp-hạnh đạỉ-thỉ sinh-mạng. 

Mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải 
thực-hảnh đầy đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đại-thí này. 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Giảc tiền- 
kỉếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành và bồi 
bố 30 pháp-hạnh ba-la-mật là 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ, 10 phảp-hạnh ba-ỉa-mật bậc 
trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng trải 
qua ba thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ đầu: Thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt 7 a-tãng-kỳ kiếp trái đất. 



130 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Thời-kỳ giữa: Thực-hành các pháp-hạnh 
ba-ỉa-mật suốt 9 a tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thờỉ-kỳ cuối: Thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đạỉ-kỉếp 
trải đất. 

Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trỉ-tuệ 
siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua suốt 
3 thời-kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Đó là 
khoảng thời gian bằng một nửa (Vi) thời gian của 
chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt và khoảng thời gian bằng một phần tư 
(%) thời gian của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có tinh-tấn sỉêu-việt. 

Tuy nhiên, trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy, 
chỉ còn pháp-hạnh bố-thỉ ba-la-mật chưa đầy 
đủ trọn vẹn, bởi vì còn thiếu pháp-hạnh đại-thỉ 
con yêu quỷ và pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý, 

nên đến kiếp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cần 
phải thực-hành hai phảp-hạnh đạỉ-thỉ còn lại 
này, đế bồi bố vào pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật 
bậc hạ cho được đầỵ đủ trọn vẹn, để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama ngày nay. 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


131 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy xét thấy rõ 
biết rõ chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trong 
thời quá-khứ và trong thời vị-lai đều phải thực- 
hảnh đầy đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đại-thỉ trong 
phảp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật bậc hạ này. 

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cũng 
phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 5 phảp-hạnh đại- 
thỉ để bồi bổ vào pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc 
hạ của mình, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Giả sử nếu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara là 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama không thực- 
hành pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quỷ là 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhậịinã, vả 
không thực-hành pháp-hạnh đại-thí người vợ 
yêu quỷ là Chảnh-cung Hoàng-hậu Maddĩ thì 
liệu có Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian này hay không? 

Lẽ dĩ nhiên là không có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian này được. 

Sự-thật, cha mẹ nào chẳng yêu thưong con, 
nhưng mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara sau khỉ 
làm lễ thực-hành pháp-hạnh đại-thỉ 2 đứa con 
yêu quỷ nhất của mình cho ông bà-la-môn già 
Jũjaka rồi, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền bảo rằng: 

- “Này bà-la-môn Jũjaka! Bần đạo chỉ có 
nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn- 



132 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Giác là nơi yêu quỷ bậc nhất hơn cả yêu quỷ 
hoàng-tử Jãlỉ và công-chúa Kanhãjỉnã gấp trăm 
lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. ” 

Đối với chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác chỉ 
có nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật 
Toàn-Giác là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu 
quý các con và người vợ của mình. 

Thỉnh Đức-Bồ-tát Setaketu giáng thế 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, 
đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đạỉ-thỉện-tâm cho quả 
trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) 
cỏ đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tên Setaketu là tỉền-kỉếp của Đức- 
Phật Gotama, trên cõi trời Tusita (Đâu-suẩt-đà- 
thỉên). Vị thỉên-nam Setaketu đang hưởng an-lạc 
trên cõi trời ấy. Khi ấy, Đạỉ-thỉên-vương 
DhataraỊỊha, Đạỉ-thỉên-vương VirũỊhaka, Đại- 
thỉên-vương Vỉrũpakkha, Đạỉ-thỉên-vưong Kuvera 
cõi trời Tứ Đạỉ-thỉên-vương, Đức-vua-trời Sakka 
cõi tròi Tam-thập-tam-thỉên, Đức-vua-trời Suyãma 
cõi trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua-trời Santussỉta 
cõi trời Đâu-suất-đà-thiên, Đức-vua-trờỉ Sunỉm- 
mỉta cõi trời Hóa-lạc-thỉên, Đức-vua-trờỉ 
Vasavattỉ cõi trời Tha-hóa tự-tạỉ-thiên, cùng 
chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chư Đại-Phạm- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


133 


thiên các cõi trời sắc-giới đồng tụ hội đến hầu 
Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu, tất cả đồng chắp 
tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu, 
Đức-Bồ-tát đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật xong rồi. Pháp-hạnh ba- 
la-mật ẩy không phải đế Đức-Bồ-tát mong ngôi 
vị các Đức-vua trời trong cõi dục-gỉớỉ, cũng 
không phải đế mong ngôi vị Đức-vua Chuyến- 
luân Thảnh-vương, cũng không phải đê mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thỉên, mà sự thật các pháp- 
hạnh ba-la-mật ấy giúp hỗ trợ Đức-Bồ-tát trở 
thành Đức-Phật Chảnh-Đãng-Gỉác, đế thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khô tử sinh 
luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt thiên-nam, bây giờ 
đủng lúc đúng thời-kỳ, đế cho Đức-Bồ-tát trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác cao thượng. 

- Kỉnh bạch Đức-Bồ-tảt thiên-nam, tất cả 
chúng con thành kỉnh thỉnh Đức-Bồ-tát táỉ-sỉnh 
xuống làm người, đế trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đãng-Giác thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Lắng nghe lời thỉnh cầu của chu-thiên, phạm- 
thiên, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chua nhận 
lời thỉnh cầu ấy, mà Đức-Bồ-tát xem xét trong 
thời quá-khứ rằng: 



134 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

“Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác kiếp chót 
tái-sinh xuống làm người đế trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, đã xem xét như thế nào? ” 

Suy xét 5 điều trước khi tái-sinh 

Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác kiếp chót tái-sinh xuống làm người, 
thường phải suy xét đầy đủ 5 điều như sau: 

1- Suy xét thờỉ-kỳ tuôỉ thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tảỉ-sỉnh. 

3- Suy xét xứ sở đến táỉ-sỉnh. 

4- Suy xét dòng họ nơi tảỉ-sỉnh. 

5- Suy xét tuổi thọ của mẫu hậu, để đầu thai. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu suy xét mỗi 
điều như sau: 

1- Đức-Bồ-tát suy xét thòi-kỳ tuối thọ con ngưòi 

Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác không xuất hiện 
trên thế gian trong thời đại con người có tuổi thọ 
trên 100 ngàn năm và trong thời đại con người có 
tuổi thọ dưới 100 năm. 

Neu thời đại con người có tuổi thọ sống lâu 
trên 100 ngàn năm, mỗi khi Đức-Phật thuyết 
pháp rằng: 

“Sinh là khô, già là khố, bệnh là khô, chết là 
khô; hoặc ngũ-uấn có trạng-tháỉ vô-thường, 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


135 


trạng-thải khô, trạng-tháỉ vô-ngã, ...” thì họ khó 
hiểu rõ chánh-pháp, phát sinh tâm hoài-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác không 
xuất hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con nguời có tuổi thọ ngắn 
ngủi duới 100 năm thì con nguời có phiền-não 
nặng nề, tâm bị ô nhiễm tối tăm. Mồi khi Đức- 
Phật thuyết giảng chánh-pháp vi-tế cao siêu, họ 
khó hiểu rõ đuợc chánh-pháp ấy. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng 
không xuất hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chu Phật thuờng xuất hiện trên 
thế gian trong thời đại con nguời có tuổi thọ trong 
khoảng 100 ngàn năm với 100 năm. Kh i ấy, con 
nguời có trí-tuệ sáng suốt, nếu lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp thì có thể hiểu rõ đuợc ch ánh - 
pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận đuợc 
mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy 
khi ấy thời đại con người có tuôỉ thọ khoảng 100 
năm, đó là thờỉ-kỳ thích hợp cho Đức-Phật 
Chánh-Đãng-Gỉác có trí-tuệ sỉêu-vỉệt xuất hiện 
trên thế gian. 



13 6 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

2- Đức-Bồ-tát suy xét các châu đến tái-sinh 

Loài người ở trong 4 châu là Đông-thắng- 
thần-châu, Nam-thiện-bộ-châu, Tâỵ-ngưu-hóa- 
châu, Bẳc-cmi-lini-chãu. Trong quá-khứ, Chư 
Phật Chánh-Đẳng-Gỉảc chỉ xuất hiện trong cõi 
Nam-thỉện-bộ-châu mà thôi, không xuất hiện ở 
ba châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tảt thỉên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh trong cõi Nam-thỉện bộ-châu. 

3- Đức-Bồ-tát suy xét xứ sở đến tái-sinh 

Cõi Nam-thiện-bộ-châu rộng lớn mênh mông, 
trong quá-khứ, chư Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ 
xuất hiện trong trung-xứ (majjhỉmapadesa) mà 
thôi, không xuất hiện ở nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh nơi trung-xứ, vùng Sakka, kỉnh- 
thành Kapilavatthu. 

4 - Đức-Bồ-tát suy-xét dòng họ nơi tái-sinh 

Trong quá-khứ, chư Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đẳng-Giác kiếp chót trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giảc không sinh trong dòng họ hạ tiện, 
nghèo khổ, mà chỉ sinh một trong hai dòng dõi 
là dòng dõi Vua chúa hoặc dòng dõi bà-la-môn. 

Neu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng 
dòng dõi bà-la-môn, thì Đức-Bồ-tát Chánh- 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


137 


Đẳng-Giảc kiếp chót sẽ tái-sinh vào trong dỏng 
dõi bà-la-môn; hoặc nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi 
người kính trọng dòng dõi Vua chúa, thì Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác sẽ tái-sinh vào trong 
dòng dõi Vua chúa. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu suy xét thấy 
thời-kỳ ấy, tất cả mọi người đều kính trọng dòng 
dõi Vua chúa hon dòng dõi bà-la-môn, nên Đức- 
Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định sinh vào 
dòng dõi Vua Sakya. 

Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời Vua 
tinh khiết (không lẫn lộn với dòng khác) làm 
Đức-Phụ-Vương của Đức-Bồ-tát. 

5- Đức-Bồ-tát suy xét mẫu hậu và tuối thọ của bà 

Mầu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
kiếp chót phải là người đã từng thực-hành 10 
phảp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất và được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong 
quá-khứ đã từng thọ ký rằng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. ” 

Mau-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
ấy là người có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn, không hề bị phạm giới nào; ngoài 
ngũ-giới ra, Bà còn thọ trì bát-giới uposathasĩla 
trong những ngày giới hằng tháng. 



13 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tảt thỉên-nam suy-xét thấy Bà Mahã- 
mãyãdevĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Suddhodana, có đầy đủ những tiêu chuẩn trên và 
tuổi thọ của Bà Mahãmãyãdevĩ chỉ còn đúng 10 
tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chọn 
Bà Mahãmãyãdevĩ làm mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 

Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát 
thỉên-nam Setaketu quyết định tái-sinh xuống 
làm nguời để trở thành một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. Nên Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thỉên, chư phạm-thỉên, ta đồng ỷ 
nhận lời thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ tảỉ-sỉnh 
xuống làm người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, 
tại trung-xứ, kỉnh-thành Kapiỉavatthu, trong 
dỏng dõi Vua Sakya, Đức-vua Suddhodana là 
Đức-Phụ-vương và bả Mahãmãyãdevĩ, Chảnh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
mẫu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ- 
tảt thiên-nam Setaketu, tất cả chu-thiên và chu 
phạm-thiên vô cùng hoan hỷ cùng nhau tán 
duơng ca tụng Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu. 

Sau đó, chu-thiên và chu phạm-thiên xin phép 
trở về cảnh giới của mình, đồng thời loan báo 
cho toàn thế giới chúng-sinh biết rằng: 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


139 


“Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian! ” 

Theo truyền thống của Chư Phật Chánh- 
Đẳng-Giảc, hầu hết đều có những điều cơ bản 
hoàn toàn giống nhau, Chư Phật Chánh-Đẳng- 
Giảc trong quá-khứ nhu thế nào thì Đức-Phật 
Chảnh-Đẳng-Giác trong hiện-tại cũng nhu thế 
ấy và Chư Phật Chánh-Đãng-Gỉác trong thời vị- 
lai cũng sẽ nhu thế ấy. 

Neu có điều khác nhau, thì khác nhau những 
điều chi tiết nhu thời gian thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, tuổi thọ, cây Đại-Bồ-đề, v.v... 

Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm người 

Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết định 
chuyển kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời Tusita 
(Đâu-suẩt-đà-thiên) táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng 
mẫu-hậu Mahãmayãdevĩ, Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Đức-vua Suddhodana tại kinh-thành 
Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm ngày 
rằm tháng sáu lúc canh chót. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ thấy 

mộng lành 

Vào ngày rằm tháng sáu (âm-lịch), Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ của Đức-vua 
Suddhodana đến hầu vị Đạo-su KãỊadevila xin 
thọ trì bảt-gỉớỉ uposathasĩla. Canh chót đêm ấy, 
truớc khi Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai, Bà 



140 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Mahãmãỵãdevĩ nằm mộng thấy tứ-Đại-Thiên- 
vương cung nghinh Bà lên núi Himavanta, đặt 
Bà nằm trên một tảng đá lớn gần hồ Anotatta. 
Sau đó, có 4 Chánh-cung Hoàng-hậu của tứ Đại- 
Thiên-vuơng cùng chu-thiên-nữ đến tắm sạch sẽ 
cho Bà, xoa các thứ vật thom của cõi trời, dâng 
những đóa hoa trời xinh đẹp, rồi cung nghinh Bà 
đến một ngọn núi bằng bạc, có một lâu đài bằng 
vàng nguy nga tráng lệ và đặt Bà nằm nghiêng 
bên phải nghỉ ngoi noi đó. 

Khi ấy, một con bạch tượng cao thượng hiện 
đến lâu đài bằng vàng noi Bà đang nằm nghỉ, 
con bạch tượng ấy cung-kính đi vòng quanh noi 
Bà nằm 3 vòng rồi chui vào hông phía bên phải 
của Bà. 

Khi Bà Mahãmãyãdevĩ đang nằm mộng, đó 
cũng là lúc Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu chuyến 
kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu- 
suất-đà-thiên), có đại-thiện-nghiệp trong đạỉ-thiện- 
tâm thứ nhất đồng sinh với hỷ, họp với trỉ-tuệ, 
không cần tác động cho quả trong thờỉ-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhikãla) có đại-quả-tâm thứ 
nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không 
cần tác-động gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhi- 
cỉtta) làm phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng 
mẫu-hậu Mahãmãyãdevĩ, nhằm vào ngày thứ 
năm canh chót đêm rằm tháng sáu (âm-lịch). 



Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 


141 


Khi ấy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahã- 
mãyãdevĩ có tuổi thọ được 55 năm 6 tháng 20 
ngày (1) . Ngay lúc ấy, trái đất rùng mình rung 
chuyển và có 32 hiện tượng xảy ra chưa từng 
thấy bao giờ. Chư-thiên, phạm-thiên trong 10 
ngàn thế giới chúng-sinh vô cùng hoan hỷ loan 
báo tin lảnh rằng: 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Giảc đã táỉ-sỉnh rồi! 

Quân sư bà-la-môn đoán mộng 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ đã 
trải qua giấc mộng lành và sau khi tỉnh dậy, Bà 
đến chầu Đức-vua Suddhodana và tâu trình lên 
Đức-vua về giấc mộng vừa qua. Sáng sớm hôm 
sau, Đức-vua Suddhodana bèn truyền lệnh cho 
mời nhỏm Bà-la-môn quân sư vào triều yết kiến. 
Sau khi thiết đãi và ban thưởng xong, Đức-vua 
bèn tường thuật lại giấc mộng canh chót đêm 
trước của Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyã- 
devĩ cho nhỏm quân sư Bà-la-môn nghe, để họ 
cùng nhau tiên đoán. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân sư, giấc mộng như vậy có ỷ 
nghĩa như thế nào? Xin quỷ quân sư tâu cho 
Trẫm được rõ. 


1 Theo Bộ Samantacakkhudipam. 



142 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Một vị Bà-la-môn trưởng bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xỉn Đạỉ-vương an tâm, 
Chánh-cung Hoàng-hậu đã thụ-thaỉ, thaỉ-nhỉ 
không phải là Công-chúa mà chắc chắn là Thái- 
tử, Bậc cao thượng nhất. 

Neu Tháỉ-tử song trong triều thì sẽ là Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương trị vì thỉên-hạ có 4 
biến làm ranh giới. 

Neu Tháỉ-tử bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác cao thượng nhất 
trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sinh. 

Oai lực kiếp chót của Đức-Bồ-tát 

Từ khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác kiếp 
chót táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng mẫu-hậu, do oai 
lực của Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉảc nên ngày 
đêm tứ-Đạỉ-Thiên-vương theo hầu, để tỏ lòng 
cung kính, không phải theo hộ trì Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ. Bởi vì, Đức-Bồ-tảt 
Chánh-Đãng-Gỉảc kiếp chót có oai lực phi thường, 
nên không có một ai có thể làm hại Bà được. 

Mầu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉảc 
có giới-đức tự nhiên, nên Bà không phải đến hầu 
vị Đạo-sư KãỊadevila để xin thọ giới như trước 
đây nữa. Thân và tâm của bà thường an-lạc. 

Tâm tham muốn trong dục lạc không hề phát 
sinh và khi Đức-vua Suddhodana nhìn thấy Bà 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 143 

liền phát sinh đại-thiện-tâm trong sáng, nên 
Đức-vua rất tôn trọng Bà. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Gỉảc phát triên và 
tăng trưởng ở trong bào thai mẫu-hậu như ở 
trong một căn phòng sạch sẽ và sang trọng. Đức- 
Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉác ngồi kiết già như vị 
Pháp-sư đang ngồi trên pháp-tòa, cho đến khi 
tròn đủ 10 tháng. 

Rằm tháng tư - Đức-Bồ-tát đản-sinh 

Bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmãỵãdevĩ biết 
gần đến ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyền thống, 
Bà đến chầu Đức-vua Suddhodana rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, thần thiếp xỉn phép trở về 
co quốc Devadaha dế sinh hạ Thảỉ-tử. 

Đức-vua Suddhodana chuấn tấu lời xin của 
Bà và truyền lệnh cho các quan sửa sang đường 
sá bằng phang, trang hoàng đẹp đẽ từ kỉnh-thành 
Kapiỉavatthu cho đến kỉnh-thành Devadaha đế 
tiễn đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãỵãdevĩ 
trở về cố quốc. Đức-vua còn truyền lệnh làm 
một chiếc kiệu mới thật sang trọng để cho 
Chảnh-cung Hoàng-hậu ngự đi. 

Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmãỵãdevĩ được thỉnh ngự lên 
chiếc kiệu, các quan khiêng chiếc kiệu đi từ 
kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành Devadaha. 



144 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Trên đường, khi đoàn người vừa đến khu vườn 
Lumbỉnĩ, hôm ấy, thật tuyệt vời! Cả muôn hoa 
đều đua nở và muôn chim cùng ca hót nhu hân 
hoan đón mừng một sự kiện trọng đại. Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãỵãdevĩ muốn dừng 
kiệu lại, ghé vào khu vườn Lumbỉnĩ đế du lãm. 

Chư-thiên, chư phạm-thiên tụ hội 

Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ 
ngự vào khu vườn Lumbỉnĩ, thì chư-thiên, chư 
phạm-thiên cũng tụ hội tại khu vườn và cả vạn 
thế giới chúng-sinh vui mừng reo hò rằng: 

“Hôm nay, tại khu vườn Lumbinĩ này, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác sẽ đản-sỉnh ra đòi khỏi 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ. ” 

Chư-thiên, chư phạm-thiên tay cầm những 
món quà từ cõi trời như vật thom trời, những 
đóa hoa trời, nhạc trời trỗi lên để cúng dường 
Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉảc cùng với những 
chiếc lọng trắng che phủ khắp không gian. 

Chảnh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ ngự 
đến một cây Sãla có thân to, cành cây đầy hoa 
đang nở rộ. Khi Chánh-cung Hoàng-hậu đứng 
đưa cánh tay phải lên thì cành cây tự nhiên sà 
xuống, Bà đưa tay nắm lấy cành cây với tư thế 
dáng đứng vững vàng và trong tư thế dáng đứng 
này sẽ đản sinh ra Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cao thượng. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 145 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Bà đang đứng. Chánh-cung Hoàng- 
hậu Mahãmãyãdevĩ đứng trong tu thế dáng đứng 
vững vàng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉác cao 
thượng đản sinh ra đời khỏi lòng Bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ bằng đôi chân 
ra trước, rồi xuôi hai tay, toàn thân mình sạch 
sẽ ra sau một cách suôn sẽ an toàn cả Đức-Bồ- 
tát lẫn mẫu-hậu của Ngài vào ban ngày thứ 6, 
nhằm ngày rằm tháng tư (âm-ỉịch). Khi ấy, hai 
dòng nuớc ấm và lạnh từ trên hu không chảy 
xuống làm cho sạch sẽ thân hình của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đãng-Gỉác và mẫu-hậu của Đức-Bồ-tảt. 

Khi Đức-Bô-tảt Chánh-Đăng-Giảc cao thượng 
vừa ra khỏi lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahãmãyãdevĩ, truớc tiên 4 vị Đạỉ-phạm-thỉên 
có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, mỗi vị cầm mỗi chéo tấm luới 
bằng vàng đón nhận Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Giác xong, rồi đua truớc mặt bà Chảnh-cung 
Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ và tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kỉnh xỉn 
Bà phát sinh đạỉ-thỉện-tâm hoan hỷ! Đây là 
Thảỉ-tử của Bà, cũng là Đức-Bồ-tát Chảnh- 
Đăng-Giác cao thượng kiếp chót, sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bồ-tảt là Bậc 



146 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đạỉ-phước có nhiều oai lực nhất trong toàn cõỉ- 
gỉới chúng-sỉnh muôn loài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác cao 
thượng từ trên tay 4 vị Đạỉ-phạm-thỉên được 
trao sang cho 4 vị Tứ-Đại-thiên-vương đón tiếp 
bằng tấm da mềm mại. Một lần nữa, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Gỉác cao thượng từ trên tay 4 vị 
Tứ-Đạỉ-thiên-vương được trao sang cho các 
quan đón tiếp bằng tấm vải trắng tinh. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác cao 
thượng từ trên tay các quan, bước xuống đạp 
trên mặt đất bằng đôi bàn chân bằng phang. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng đứng 
quay mặt nhìn về hướng Đông, chư-thiên và 
nhân-loại dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-tát, rồi 
tán dưong ca tụng rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Đạỉ-nhân, tất cả chúng-sỉnh 
trong hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, 
không có một ai cao thượng hơn Ngài. 

Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác cao 
thượng quay mặt nhìn về hướng Đông-Nam, 
hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, 
hướng Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bắc, 
trong tám hướng, mỗi hướng chư-thiên và nhân- 
loại đều dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-tát rồi 
tán dưong ca tụng rằng: 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


147 


- Kỉnh bạch Đức Đạỉ-nhân, tất cả chúng-sỉnh 
trong hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhất, 
không có một ai cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác cúi mặt nhìn 
xuống hướng dưới, rồi ngẩng mặt nhìn lên 
hướng trên, chư-thiên, chư phạm-thiên đều dâng 
hoa tán dương và ca tụng: 

- Kính bạch Đức Đạỉ-nhân, chư-thiên, chư 
phạm-thiên hướng trên này, Ngài là Bậc cao 
thượng nhất, không có chư-thiên, chư phạm- 
thiên nào cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác cao thượng 
đứng nhìn về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước , 
bước đầu tiên Đức-Bồ-tát bước bằng chân phải. 
Khi Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giảc cao thượng 
bước đi, Đức-vua trời Phạm-thiên cầm chiếc 
lọng màu trắng che cho Đức-Bồ-tát, Đức-vua 
Suyãma cầm quạt lông, còn ba thứ khác là đôi 
hia, gươm báu, vưoưg miện, mỗi Đức-vua trời 
cầm mỗi thứ đi theo sau Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giảc cao thượng. 

Đó là năm báu vật của lễ phong Vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác cao thượng 
dừng lại ở bước chân thứ 7. Khi ấy tất cả chư- 
thiên, chư phạm-thiên đều bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác cao 
thượng sẽ truyền dạy những lời toi quan trọng. ” 



148 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát truyền dạy lòi tối quan trọng đầu tiên 

Tất cả đều im lặng, chờ lắng nghe, Đức-Bồ- 
tảt Chánh-Đăng-Gỉác cao thượng dõng dạc 
truyền dạy rằng: 

“Ảggo' ham' asmỉ lokassa! 

Jettho' ham' asmi lokassa! 

Settho' ham' asmi lokassa! 

Ayamantỉmã jãti. 

Natthỉ dãnỉpunabbhavo. ” (I> 

“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõỉ-gỉớỉ 
chúng-sỉnh! 

Ta là Bậc toi-thượng nhất, trong toàn cõỉ- 
gỉớỉ chúng-sinh! 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn táỉ-sỉnh kiếp nào khác nữa! ” 

Chu-thiên, chu phạm-thiên và nhân-loại vô 
cùng hoan hỷ, đồng thanh tán duơng ca tụng 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giảc cao thượng. 

Người và vật gồm 7 thứ đồng sinh vói Đức- 
Bồ-tát 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Gỉác đản sinh ra 
đời, đồng thời có người và vật gồm 7 thứ cùng 
sinh với Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giác : 


1 Dighanikaya, MahavaggapaỊi, Mahapadanasutta. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


149 


1- Công-chúa Bhaddakaccãnã gọi Yasodharã 
là công-chúa của Đức-vua Suppabuddha và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Amỉtãdevĩxứ Devadaha. 

2- Hoàng-tử Ẫnanda (Hoàng-tử của ông hoàng 
Amỉtodana dòng Sakya là hoàng đệ của Đức-vua 
Suddhodana). 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Kãỉudãyĩ (vị quan cận thần). 

5- Ngựa báu Kandaka. 

6- Cây Mahãbodhỉrukkha (cây assattha mọc 
trong khu rừng Uruvelã sau này trở thành cây 
Mahãbodhỉrukkha của Đức-Phật Gotama). 

7- Bon hầm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapiỉavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉác Thái- 
tử đản-sinh ra đời tại khu vườn Lumbỉnĩ, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ cùng Tháỉ-tử 
ngự trở về lại kinh-thành Kapilavatthu. 

Đầu thai sinh làm người có 4 hạng người 

Sự tái-sinh đầu thai sinh làm người có 4 hạng 
người, và có sự hiểu biết qua ba thời-kỳ khác 
nhau như sau: 

1- Hạng người thường và chư Bồ-tát thanh- 
văn-gỉác hạng thường khi tái-sinh đầu thai sinh 
làm người hoàn toàn không biết cả ba thời-kỳ: 



1 5 0 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Không biết thời-kỳ táỉ-sỉnh đầu thai vào 
lòng mẹ. 

- Không biết thờỉ-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thờỉ-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

2- Chư Bồ-tát Đại-thanh-văn-giảc kiếp chót 
khi tái-sinh đầu thai sinh làm người chỉ biết một 
thời-kỳ và không biết hai thời-kỳ: 

- Trỉ-tuệ biết thời-kỳ tải-sỉnh đầu thai vào 
lòng mẹ. 

- Không biết thờỉ-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thờỉ-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

3- Chư Bồ-tảt Toi-thượng thanh-vãn-giảc và 
chư Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác kiếp chót khi tái-sỉnh 
đầu thai làm người biết được hai thời-kỳ và 
không biết một thời-kỳ: 

- Trỉ-tuệ biết thờỉ-kỳ tải-sỉnh đầu thai vào 
lòng mẹ. 

- Trỉ-tuệ biết thờỉ-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 

4- Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác kiếp 
chót khi tái-sinh đầu thai làm người biết rõ cả ba 
thời-kỳ: 

- Trỉ-tuệ biết rõ thờỉ-kỳ tái-sỉnh đầu thai vào 
lòng mẹ. 

- Trỉ-tuệ biết rõ thờỉ-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 

- Tri-tuệ biết rõ thờỉ-kỳ đản sinh ra đời khỏi 
lòng mẹ. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


151 


Như trường họp Thái-tử Siddhattha là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác có trỉ-tuệ sỉêu-việt kiếp 
chót, khi tái-sinh đầu thai sinh làm người chắc 
chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức-Bo-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ biết rõ cả ba thời-kỳ: 

* Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Giảc có trỉ-tuệ 
biết rõ thời-kỳ tải-sỉnh đầu thai vào lòng mẫu- 
hậu là Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉảc có trỉ-tuệ 
biết rõ thời-kỳ đang ở trong lòng mẫu-hậu, như 
ở trong căn phòng sạch sẽ sang trọng, Đức-Bồ- 
tảt Chánh-Đăng-Giảc ngồi kiết già, như một vị 
Pháp-sư ngồi trên pháp tòa và mẫu-hậu của 
Ngài cũng biết được Ngài nữa. 

* Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đăng-Giảc có trí-tuệ biết 
rõ thờỉ-kỳ đản sinh, khỉ mẫu-hậu của Ngài đang 
đứng trong tư thế vững vàng, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác sinh ra bằng đôi chân ra trước, xuôi 
hai tay toàn thân mình ra sau một cách suôn sẻ 
an toàn như vị Pháp-sư bước xuống pháp tòa. 

Đó là trường họp đặc biệt của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đãng-Gỉác kiếp chót chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 

Còn các hạng người khác như: hạng người 
thường, chư Bồ-tát thanh-văn-giác, chư Bồ-tát 
Đại-thanh-văn-giác kiếp chót, chư Bồ-tát Tối- 



152 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

thượng thanh-văn-giác kiếp chót, chư Đức-Bồ- 
tát Độc-Giác kiếp chót đều không biết thời-kỳ 
sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Bởi vì khi sắp sinh ra, 
thai nhi bị nhào lộn quay đầu xuống dưới để cái 
đầu ra trước, thân mình ra sau, chịu đau đớn sợ 
hãi, tâm không còn bình tĩnh. Do đó, những 
hạng người ấy không biết thời-kỳ sinh ra đời 
khởi lòng mẹ. 

Tích vị Đạo-sĩ KãỊadevila 

Đạo-sĩ KãỊadevila chứng đắc 8 bậc thiền U) , 
chứng đắc ngũ thông 1 (2) tam-giới, là vị Tôn-sư 
của Đức-vua Suddhodana. Hôm ấy, vị Đạo-sĩ 
KãỊadevỉla độ ngọ trong cung điện của Đức-vua 
Suddhodana xong, liền lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thỉên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngồi nhập 
thiền để hưởng sự an-lạc trong thiền-định. 

Sau khi xả thiền, vị Đạo-sĩ ra đứng trước cửa, 
nhìn thấy Đức-vua Sakka cùng chư-thiên-nam, 
chư-thiên-nữ hoan hỷ vui mừng reo hò một cách 
khác thường, không giống như mọi ngày, vị 
Đạo-sĩ bèn hỏi rằng: 

- Này quỷ vị chư-thiên! Sao hôm nay quỷ vị 
vui mừng hoan hỷ, reo hò ca hát vui vẻ khác 


1 8 bậc thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

2 Ngũ thông: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm- 
thông, tiền-kiếp-thông. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 153 

thường như vậy. Quỷ vị có thế nói cho bần đạo 
nghe được không? 

Chư-thiên bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạo-sĩ, hôm nay Tháỉ-tử 
của Đức-vua Suddhodana đã sinh ra đời rồi. 
Khỉ Tháỉ-tử trưởng thành sẽ từ bỏ cung điện đi 
xuất gia và sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác, thuyết pháp Chuyến-Pháp-luân tế độ cho 
chúng-sỉnh: nhân-loạỉ, chư-thỉên và phạm-thỉên 
có cơ hội được lẳng nghe chảnh-pháp, roi thực- 
hành theo chảnh-pháp dẫn đến sự chứng ngộ 
chãn-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉớỉ. 

Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui 
mừng vô cùng hoan hỷ, reo hò ca hát khác 
thường như vậy! 

Sau khi lắng nghe chư-thiên trả lời như vậy, 
vị Đạo-sĩ KãỊadevila liền từ cõi Tam-thập-tam- 
thiên hiện xuống cõi người, đi vào cung điện của 
Đức-vua Suddhodana, Đức-vua cung kính đón 
tiếp, thỉnh mời ngồi chỗ cao quý, Đức-vua đảnh 
lễ xong, ngồi một noi họp lẽ. 

Kh i ấy, vị Đạo-sĩ KãỊadevila bèn hỏi rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, bần đạo nghe nói rằng 
Tháỉ-tử của Đại-vương đã sinh ra đời rồi, bần 
đạo xin được chiêm ngưỡng Thái-tử. 



15 4 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh thay trang 
phục cho Thái-tử xong, rồi thỉnh Thái-tử ra mắt 
đảnh lễ vị Đạo-sĩ KãỊadevila. Kh i thỉnh Thái-tử 
ra trước mặt vị Đạo-sĩ KãỊadevila, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Gỉác Tháỉ-tử hiện lên đứng trên 
đầu vị Đạo-sĩ với tư thế vững vàng. Vị Đạo-sĩ 
KãỊadevila nhận biết Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng- 
Giác Thái-tử có oai lực phi thường, nên vị Đạo-sĩ 
đứng dậy dời xuống chỗ ngồi thấp, nhường chỗ 
ngồi cao quý lại cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng- 
Gỉảc cao thượng, vị Đạo-sĩ KãỊadevila chắp hai tay 
đảnh lễ Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác Thái-tử. 

Nhìn thấy oai lực phi thường của Thái-tử của 
mình, Đức-vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên 
chưa từng thấy, nên lần thứ nhất Đức-vua 
Suddhodana đảnh lễ Tháỉ-tử Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giảc. 

Đạo-sĩ KãỊadevila mỉm cười và khóc 

Vị Đạo-sĩ KãỊadevila chứng đắc 8 bậc thiền 
và ngũ thông tam-giới, có khả năng đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ trong thời quá-khứ 40 đại-kiếp, và 
trong thời vị-lai 40 đại-kiếp, như vậy gồm 80 
đại-kiếp. Vị Đạo-sĩ KãỊadevila dùng trí-tuệ nhãn- 
thông thấy rõ, biết rõ thời vị-lai của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Gỉác Thảỉ-tử sẽ có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. 
Vị Đạo-sĩ KãỊadevila biết chắc chắn rằng: 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


155 


Không còn hoài-nghi gì nữa, Thái-tử này chắc 
chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác. 

Biết rõ như vậy, Vị Đạo-sĩ KãỊadevila phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nên mỉm 
miệng cười. 

Sau đó, vị Đạo-sĩ KãỊadevila xem xét về thân 
phận của mình và biết rõ rằng: 

“Ta không có duyên lành gặp Đức-Phật 
Chánh-Đãng-Gỉác và không có cơ hội lẳng nghe 
chảnh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
bởi vì, ta sẽ chết trước khỉ Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đăng-Giác Tháỉ-tử trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Vả lại, sau khỉ ta chết, vô-sẳc-gỉớỉ thiện- 
nghỉệp trong đệ-tứ-thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
gọi là ‘ ‘ph ỉ - tưởng-phi-ph ỉ - tưởng-xứ- th iền thiện- 
tâm ” sẽ cho quả táỉ-sỉnh trên tầng trời vô-sắc- 
gỉớỉ Phỉ-tưởng-phi-phỉ-tưởng-xứ-thỉên có tuôi 
thọ lâu 84.000 đạỉ-kỉếp trái đất. Chư Phạm- 
thiên trong cõi vô-sắc-giới này chỉ có 4 danh- 
uân (thọ-uấn, tưởng-uân, hành-uân và thức-uấn) 
mà thôi, không có sắc-uấn, cho nên, phạm-thỉên 
cõi vô-sắc-giới không có mắt đế nhìn thay Đức- 
Phật, không có tai đê nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, khỉ Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc xuất 
hiện trên thế gian. ” 

Khi vị Đạo-sĩ KãỊadevỉla xem xét biết thân 



156 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


phận mình không có duyên lành gặp được Đức- 
Phật và không nghe được chánh-pháp của Đức- 
Phật, cảm thấy tủi phận nên cảm động khóc. 

Đức-vua Suddhodana nhìn thấy vị Đạo-sĩ 
KãỊadevỉla khi thì mỉm miệng cười, khi thì lại 
cảm động khóc bèn bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đạo-Sư, có điều gì không may xảy 
đến với Thái-tử của con hay không? Bạch Ngài. 

Vị Đạo-sĩ KãỊadevila tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, chắc chắn không có điều gì 
không may xảy đến với Thảỉ-tử cả, Thảỉ-tử chắc 
chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉảc. 

Biết rõ như vậy, Bần đạo cảm thay vui mừng, 
vô cùng hoan hỷ mỉm miệng cười, và bần đạo 
cũng biết rõ mình không có duyên lành được 
gặp Đức-Phật và lẳng nghe chảnh-phảp của 
Đức-Phật. Do đó, bần đạo cảm thay tủi phận 
nên cảm động khóc. 

Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát Thái-tử 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Tháỉ-tử sinh ra 
đời được năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tố 
chức trọng thể buổi lễ gội đầu và đặt tên cho 
Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác Tháỉ-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị 
Bà-la-môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng 
(theo truyền thống của Bà-la-môn) vào cung 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 157 

điện để thiết đãi món ăn đặc biệt “cơm nấu bằng 
sữa tươi nguyên chất ”. 

Trong số 108 vị Bà-la-môn ấy, có 8 vị Bcì-la- 
môn đạỉ-trỉ là vị Bà-ĩa-môn Rãma, vị Bà-ỉa-môn 
Dhaja, vị Bà-la-môn Lakkhana, vị Bà-la-môn 
Jotỉmanta, vị Bà-ỉa-môn Yahha, vị Bà-la-môn 
Subhoja, vị Bà-la-môn Suyãma và vị Bà-la-môn 
Sudatta, sau khi xem tướng, thấy Tháỉ-tử sẽ có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đạỉ-nhân và 80 
tướng tốt phụ. 

Trong 8 vị Bà-la-môn đại trí, có 7 vị đồng 
đưa lên 2 ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 

* Tháỉ-tử là Bậc có đầy đủ trọn vẹn các tướng 
tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ này: 

- Neu song tại cung điện thì sẽ trở thành Đức 
Chuyến-luân Thánh-vương trị vì thỉên-hạ có bon 
biến làm ranh giới. 

- Neu từ bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Giảc. 

Duy chỉ có một vị Bà-la-môn trẻ tuôi nhất, 
thuộc dòng dõi KonậaMa tên là Sudatta, sau 
khi xem xét kỹ các tướng tốt của Thái-tử xong, 
vị Bà-la-môn này chỉ đưa một ngón tay lên và 
tiên đoán quả quyết rằng: 

- Thảỉ-tử có đầy đủ trọn vẹn các tướng tốt của 
bậc đạỉ-nhân và các tướng tốt phụ này, Tháỉ-tử 



15 8 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

không thế nào song tại cung điện, mà chắc chắn 
Thảỉ-tử sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia, rồi chắc 
chắn sẽ trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Gỉác mà thôi. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất 
trí với nhau rằng: 

“Thảỉ-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Gỉác. ” 

Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Đức-Bồ-tát 
Tháỉ-tử, tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất 
trí với nhau rằng: 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Tháỉ-tử chắc 
chắn sẽ trở thành một Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Gỉảc, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc cho chúng-sỉnh trong tam-gỉớỉ (danh từ PãỊi 
gọi là attha) và chắc chắn sẽ được thành tựu như 
ỷ (danh từPãịi gọi là Sỉddha). 

Hai danh từ này đuợc ghép với nhau thành 
tên của Đức-Bồ-tát Thái-tử là SIDDHATTHA 
nghĩa là sự lợi ích được thành tựu, hoặc Bậc 
tế độ chúng-sinh được thành tựu mọi lợi ích 
cao thượng. 

Thông thuờng, các Bậc đại-trí làm lễ đặt tên 
cho đứa trẻ nào, quý Ngài xem xét về tuong lai 
cuộc đời của đứa trẻ ấy để đặt tên gọi cho họp 
với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


159 


Thật ra, tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng 
chế định mà thôi. Neu danh từ riêng ấy có ý 
nghĩa phù họp với con người, thì tự nó có một 
tiềm năng động viên khuyến khích con người ấy 
vượt qua mọi trở ngại, để xứng đáng với tên gọi 
của mình. Do đó, khi có đứa con sinh ra đời, gia 
dinh thường mời các Bậc đại-trí đến nhà xem 
tướng, rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 

Phật mẫu Mahãmãyãdevĩ quy thiên 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Siddhattha đản sinh ra đời 
đến ngày thứ bảy, Mau-hậu Mciỉĩãmãyãdevĩ của 
Đức-Bồ-tát Thái-tử quy thiên, bởi vì, Bà đã hết 
tuối thọ. Mau-hậu Mahãmãyãdevĩ hưởng thọ 56 
năm 4 thảng 2 7 ngày ở cõi người. 

Sau khi Bà Mahãmãyãdevĩ chết, đạỉ-thiện- 
nghỉệp trong đạỉ-thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đại-quả- 
tăm gọi là tải-sỉnh-tâm (patisandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam tên Santussita trên cõi trời Tusita (Đâu- 
suẩt-đà-thiên) là cõi trời thứ tư trong 6 cõi trời 
dục-giới. Chư-thiên trên tầng trời thứ tư này có 
tuổi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với thời gian cõi 
người bằng 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời Tusita này bằng 400 năm ở cõi người. 



160 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Tuyển chọn nhũ-mẫu 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh tuyến chọn 
nhũ mẫu để nuôi duỡng Tháỉ-tử Siddhattha. 
Những nguời đàn bà đủ tiêu chuẩn đuợc tuyển 
chọn có 240 nguời nhung chỉ có 60 bà đuợc 
chọn trực tiếp lo phục vụ Tháỉ-tử; ngoài ra, còn 
có 60 lính hầu và 60 vị quan trông coi việc nuôi 
duởng Tháỉ-tử. 

Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ 
quy thiên, Đức-vua Suddhodana tấn phong Bà 
Mahãpajãpatỉgotamĩ (em của Bà Mahãmãyãdevĩ) 
lên ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãpạịãpatigotamĩ 
sinh hạ Hoàng-tử Nanda sau Thái-tử Sỉddhattha 
2-3 ngày. Bà Mahãpạịãpaíigoíamĩ vốn là dì 
ruột của Tháỉ-tử Sỉddhattha tự đảm đuorig địa vị 
nhũ mẫu nuôi duỡng Thái-tử Siddhattha, còn 
Hoàng-tử Nanda, con đẻ của Bà, đuợc giao cho 
nhũ mẫu khác nuôi duỡng. 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sỉddhattha truởng thành 
bằng bầu sữa ngọt lành của nhũ mẫu Chảnh- 
cung Hoàng-hậu Mahãpajãpatigotamĩ. 

Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 

Năm Tháỉ-tử Sỉddhattha đuợc muời sáu (16) 
tuối thì Đức-vua Suddhodana truyền ngôi báu 
cho Thái-tử. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


161 


Trong buổi lễ đăng quang lên ngôi vua của 
Tháỉ-tử Sỉddhattha và lễ thành hôn với Công- 
chúa Yasodharã , Đức-vua Sỉddhattha tấn 
phong Công-chúa Yasodharã lên ngôi vị Chánh- 
cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha trị vì đất nuớc 
đuợc thanh bình thịnh vuợng, thần dân thiên-hạ 
đuợc an cu lạc nghiệp. 

Đức Tháỉ-thượng-hoàng Suddhodana muốn 
Đức-vua Sỉddhattha trở thành Đức Chuyến-luân 
Thảnh-vương, không muốn Đức-vua Bồ-tát 
Siddhattha đi xuất gia để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Gỉác. Cho nên, Đức Thái-thuợng- 
hoàng truyền lệnh cho các quân lính không đuợc 
đế cho Đức-vua Sỉddhattha nhìn thấy người già, 
người bệnh, người chết và bậc xuất-gỉa. 

Đức vua Bồ-tát Sỉddhattha lên ngôi vua an 
huởng sự an-lạc trên ngai vàng thời gian trải qua 
12 năm, chua từng thấy cảnh nào để phát sinh 
động-tâm (sam ve ga). 

Nguyên nhân Đức-Bồ-tát đi xuất gia 

Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, 
khiến Đức-vua Bồ-tát quyết định đi xuất gia. 


1 Công-chúa Yasodharã của Đức-vua Suppabuddha và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Amitãdevĩ xứ Devadaha. Công-chúa Yasodharã 
là người đồng sinh với Đức-Bồ-tát Siddhattha trong ngày rằm 
tháng ưr 16 năm về trước. 



162 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

* Lần đầu tiên, vào ngày rằm thảng 6, Đức- 
vua Bồ-tảt Siddhattha ngự đi du lãm vườn 
thượng uyển. Trên đường đi, bồng nhiên Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người già, do chư- 
thiên hóa ra để làm cho Đức-vua Bồ-tát phát 
sinh động-tâm (samvega). 

Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát chưa từng nhìn thấy 
người già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ- 
tát suy tư: 

“Chắn chắn ta sẽ có sự già như thế, không 
thế tránh khỏi sự già được. ” 

Nồi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn 
muốn đi du lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hồi cung. 

* Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày 
rằm tháng 10, Đức-vua Bồ-tát lại ngự đi du lãm 
vườn thượng uyển. Trên đường đi, lần này Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người bệnh, cũng do 
chư-thiên hóa ra để làm cho Đức-vua Bồ-tát 
phát sinh động-tâm (samvega). 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thế, 
không thế tránh khỏi sự bệnh được. ” 

Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hồi cung. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


163 


* Lần thứ ba, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 2, để vơi bớt nỗi buồn, Đức-vua Bồ-tát lại 
ngự đi du lãm vuờn thuợng uyển. Trên đuờng 
đi, bất chợt Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một người 
chết, cũng do chu-thiên hóa ra để làm cho Đức- 
vua Bồ-tát phát sinh động-tâm (samvega). 

Nhu hai lần truớc, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, 
không thê tránh khỏi sự chết được. ” 

Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bồ- 
tát truyền lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua 
hồi cung. 

Từ đó, Đức-vua Bồ-tát lúc nào cũng suy tư về 
sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát tự hỏi 
có con đường nào giải thoát khỏi sự già, sự bệnh, 
sự chết hay không? Sở dĩ có sự già, sự bệnh, sự 
chết là vì có sự tái-sinh. 

“Ôi! Sự tái-sỉnh đáng kỉnh sợ thật! ” 

* Lần thứ tư, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm 
thảng 6, để khuây khỏa nỗi u buồn, lo sợ trong 
lòng, một lần nữa, Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm 
vườn thượng uyển. 

Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
bậc xuất-gia đang tĩnh tọa dưới cội cây, tỏ vẻ an 
nhiên tự tại, cũng do chư-thiên hóa ra để làm 
cho Đức-vua Bồ-tát nghĩ đến việc xuất-gia. 



164 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Thật vậy, khi Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy bậc 
xuất-gia, Ngài liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư 
nặng trĩu trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. 
Đức-vua Bồ-tát quyết định xuất gia ngay đêm 
ấy, đế tìm con đưòĩĩg giải thoát khỏi sự tái-sỉnh 
là giải thoát khỏi khô già, khô bệnh, khô chêt. 

Hôm ấy, Đức-Bồ-tát cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, nên Đức-Bồ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm 
vườn thượng uyển. 

Kh i Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm 
ấy Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng- 
hậu Yasodharã đã sinh hạ Hoàng-tử, tình 
thưong con phát sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát 
than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn! ” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “Rãhula ”. 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức- 
vua Bồ-tát vẫn không thay đổi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát đến tìm gặp Channa, 
quan giữ ngựa thân tín, rồi truyền bảo rằng: 

- Này Channa! Đềm nay, Trẫm sẽ rời khỏi 
hoàng cung, đi xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho 
Trẫm con ngựa Kandaka ngay bây giờ, và nhớ 
không đế cho một ai hay biết cả. 

Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi 
vua, trị vì đất nước được 13 năm. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


165 


Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đi xuất gia 

Bồng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 

“Trước khỉ xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hoàng-nhi. ” 

Đức-vua Bồ-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharã, dưới ánh 
đèn mờ nhạt, Chánh-cung Hoàng-hậu đang nằm 
nghiêng, choàng cánh tay qua Hoàng-nhi, vì 
đứng đằng sau nên không thể nhìn thấy rõ mặt 
Hoàng-nhi, nên Đức-vua Bồ-tát thầm nghĩ: 

“Neu ta đến gần e rằng Chánh-cung Hoàng- 
hậu sẽ thức giấc, làm trở ngại việc xuất-gia của 
ta trong đêm nay. Bây giờ, ta chim nhìn thay 
mặt Hoàng-nhi, thì chờ sau khỉ ta trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác, ta sẽ trở về gặp 
sau cũng không muộn. ” 

Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra 
khởi phòng, lên ngựa Kandaka, còn Channa đi 
theo sau, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trốn khởi 
hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mồi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng 
đỡ, không phát ra tiếng động nên không một ai 
hay biết, khi đến cửa thảnh thì liền có chư-thiên 
mở cửa cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khởi 
ba xứ: xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 



166 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

30 do tuần chỉ trong một đêm. Đen bờ sông 
Anoma, Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha ra hiệu cho 
ngựa Kandaka bay sang bờ bên kia, rồi Ngài 
nhẹ nhàng xuống ngựa cởi các đồ trang phục 
đức-vua, rồi bảo Channa rằng: 

- Này Channa! Trẫm sẽ xuất gia tại nơi đây, 
khanh hãy mang tất cả đồ trang phục nay trở về 
hoàng cung, trình tâu cho Đức-Phụ-vương của 
Trẫm biết. 

Đức-vua Bồ-tát Sỉddhattha dùng thanh guom 
báu cắt tóc, chừa lại khoảng hai lóng tay, tất cả 
những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo 
khu ốc sang bên phải nằm sát trên da đầu và cạo 
sạch râu. 

Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc 
đời của Đức-Phật, không còn phải cắt tóc, cạo 
râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bồ-tát cầm 
nắm tóc trên tay, phát nguyện rằng: 

“Neu ta trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Gỉác 
thì xỉn cho nắm tóc này ở trên hư không, còn như 
nếu ta không trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác thì nam tóc này sẽ roi xuống đất. ” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hu không. 

Thật là phi thuờng thay! Nắm tóc bay bồng 
lên trên hu không khoảng một do tuần rồi đứng 
yên một chỗ. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 167 

LÚC ấy, Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy bèn 
đem cái hộp bằng ngọc hiện xuống, cung kính 
đặt nắm tóc của Đức-vua Bồ-tát vào hộp, đem 
về tôn thờ ở ngôi tháp CuỊamanĩ tại cõi Tam- 
thập-tam-thiên. 

Kh i ấy, vị Đạiphạm-thiên Ghatikãra, là bạn 
thân cũ từ tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-tát trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, biết hôm nay Đức- 
vua Bồ-tát Siddhattha xuất gia, nên mang 8 thứ 
vật dụng của bậc sa-môn là tam y, bình bát, dao 
cạo, kim chỉ, dây thắt lưng và đồ lọc nước đến 
kính dâng cúng duờng Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc y vàng màu lõi 
mít, tuợng trung nhu lá cờ chiến thắng của bậc 
Thánh A-ra-hán, trở thành bậc xuất-gia, lúc 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Siddhattha được 
29 tuổi. 

Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha tìm 
đến vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta xin thọ giáo. 
Vị Đạo-su hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-dinh 
qua một thời gian không lâu, đã chứng đắc đuợc 
4 bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, và chứng đắc đến 
đệ-tam-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tâm gọi là vô-sở- 



1 68 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

hữu-xứ-thỉền thiện-tâm (akincahhãyatanajjhãna- 
kusalacitta) ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo- 
sư Ãlãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư Ãlãra Kãlãmagotta tán dương ca 
tụng tài đức của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hỉền-giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-gỉới thiện-tâm nào, thì hỉền-gỉả cũng 
chứng đắc được bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
ấy. Hỉền-gỉả chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm ấy. 

- Này hỉền-gỉả! Từ nay, hai chúng ta cùng 
làm Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp trong đệ-tam-thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thỉền 
thiện-tâm này sẽ cho quả táỉ-sỉnh lên tầng trời 
vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên gọi là Vô-sở-hữu-xứ- 
thỉên, có tuôi thọ sổng lâu đến 60.000 đại-kiếp 
trải đất; nên không phải là pháp dẫn đến sự 
nhàm chán ngũ-uắn, không diệt tận được tham- 
áỉ, không diệt tận được phỉền-não, không chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế; không chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn; không giải 
thoát khô sinh, lão, bệnh, tử; không giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong tam-gỉới. ” 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 169 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không bằng lòng YỚi 
sở đắc của mình nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị 
Đạo-sư Ãlãra Kãlãmagotta khả kính để đi tim 
pháp môn khác hầu mong giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Ãlãra Kãlãmagotta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta xin thọ giáo. Vị Đạo-su hân hoan 
tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiền-định. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-dinh 
qua một thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng 
đắc 4 bậc thiền sắc-giới và chứng đắc đến đệ tứ 
thiền vô-sắc-giớỉ tột đỉnh gọi là: Phỉ-tưởng-phỉ- 
phỉ-tưởng-xứ-thỉền thỉện-tâm (nevasahhãnãsah- 
hãyatanajjhãnakusaỉacitta) là bậc thiền vô-sẳc- 
giới tột đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà vị 
Đạo-su Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-su tán dưoug ca tụng Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiền giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-giới tột đỉnh nào thì hỉền-gỉả cũng 
chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới tột đỉnh ấy. 
Hỉền-gỉả chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới tột 
đỉnh nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc thiền 
vô-sẳc-gỉớỉ tột đỉnh ẩy. 

- Này hỉền-gỉả! Tôi xỉn thỉnh hỉền-gỉả làm 
Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 



170 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Vô-sắc-giới thỉện-nghỉệp trong đệ-tứ-thỉền 
vô-sẳc-gỉới thiện-tâm gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phi- 
tưởng-xứ-thỉền thỉện-tâm này sẽ cho quả táỉ-sỉnh 
lên tầng trời vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên gọi là Phi- 
tưởng-phỉ-phi-tưởng-xứ-thiên, có tuôỉ thọ sổng 
lâu đến 84.000 đại-kiếp trái đất; nên không phải 
là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uấn, không 
diệt tận được tham-áỉ, không diệt tận được 
phiền-não, không chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế; không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn; không giải thoát khô sinh, lão, bệnh, 
tử; không giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ trong 
tam-gỉớỉ. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-su 
Udaka Rãmaputta khả kính để đi tim pháp-môn 
khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 

Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành khổ-hạnh 

(Dukkaracariyã) 

Sau khi từ giã vị Đạo-su Udaka Rãmaputta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến khu rừng 
Uruvelã gần con sông Neranjarã, noi đây có 
nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng-lão Konậahna là 
truởng nhóm cùng với Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddỉya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assajỉ xin 
theo hộ độ Đức-Bồ-tát Siddhattha. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


171 


Đức-Bồ-tát Siddhattha tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành khố-hạnh (dukkaracariyã) đó là 
pháp-khó-hành như là phương-pháp nín thở 
vào, thở ra bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra 
ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở vào, thở ra bằng 
miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra 
hai lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau dữ dội, hơi 
đâm xuống bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra 
toàn thân kinh khủng đến nỗi làm cho Đức-Bồ- 
tát chết ngất. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “Sa-môn Gotama 
chết rồi! ” 

* Số khác tưởng rằng: “Sa-môn Gotama gần 
chết! ” 

* Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không 
phải chết, cũng không phải gần chết, mà Sa-môn 
Gotama đang thực-hành pháp-hành bậc Thánh 
A-ra-hán!” 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha tiếp tục giảm vật thực 
dần dần, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn 
tay, từ từ giảm xuống chỉ còn bằng hạt sen, ... 
Vì vậy, kim thân của Đức-Bồ-tát gầy ốm chỉ còn 
da bọc xương, đến nỗi sờ da bụng, thì đụng phải 
đường xương sống. 

Trước kia kim thân của Đức-Bồ-tát có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời. Đen nay, 



172 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

các tướng tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt 
phụ đã biến mất, còn làn da đã trở thành màu 
đen sẫm. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát suy xét: 

“Ta đã thực-hành pháp-hành kho-hạnh là 
pháp khó hành này đến chỗ tột cùng rồi. Trong 
quá-khứ chưa từng có Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
thực-hành phảp-hành khô-hạnh đến mức như ta 
đang thực-hành. Hỉện-tạỉ và vị-lai cũng sẽ không 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thế thực-hành 
pháp-hành khô-hạnh như ta, thế mà, ta không 
thế trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành 
nào khác. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha hồi tưởng lại: 

“Khi còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-vương 
ra đồng làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vương đế ta 
ngồi trong một chiếc lều vải dưới gốc cây mận 
(đào). Ta đã ngồi niệm đề mục hoi thở vào, hon 
thở ra, và ta đã chứng đắc đệ-nhất-thiền sẳc- 
gỉớỉ thiện-tâm. Vậy, chắc chắn phảp-hành thiền- 
định này làm nền tảng, đế cho ta cỏ thế trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác cũng nên. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Bảy giờ, thân thế của ta gầy om, sức khỏe 
của ta yếu đuổi, ta không thế thực-hành pháp- 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


173 


hành thỉền-định với đề mục niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra này được. 

Vậy, điều tốt hon hết, ta nên thọ thực trở lại, 
đế phục hồi sức khỏe, rồi ta mới có thế thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề mục niệm hơi thở. ” 

Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp- 
hành khố-hạnh (dukkaracarỉyã) đó là pháp- 
khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã mà không 
đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giảc, nên Ngài từ bở pháp-hành khổ- 
hạnh. Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Senã đi 
khất thực trở lại. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đi khất-thực như vậy, 
nhóm 5 tỳ-khưu hiểu lầm Đức-Bồ-tát đã từ bỏ 
sự tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành khô-hạnh đế 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉảc, mà trở 
lại đời song bình thường, nên nhóm 5 tỳ-khưu 
không theo hộ độ Đức-Bồ-tát nữa, họ dẫn nhau 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ, trú tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát độ vật thực lại một thời gian 
không lâu, thì sức khỏe của Đức-Bồ-tát được hồi 
phục trở lại. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh 
là pháp-khó-hành, 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 



174 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

và 80 tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
bị biến mất. 

Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại 
hiện rõ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ, có nước da màu vàng sáng ngời 
như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm 
ấy, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha nằm thay 5 đại-mộng 
(mahãsupina). Qua 5 đại-mộng này, Đức-Bồ-tảt 
Siddhattha đoán biết chắc chắn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, 
để chờ đến giờ đi vào xóm khất-thực. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư, nàng Suịãtã thường đem lễ vật đến 
cúng dường, tạ on chư-thiên theo lời nguyện của 
nàng. Nàng Sujãtã là con gái của ông phú hộ 
Mahãsena ở làng Senã gần khu rừng Uruvelã, 
khi nàng trưởng thành có đến gốc cây da này 
cầu nguyện rằng: 

“Khỉ tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh 
được một đứa con trai đầu lòng. Neu tôi được 
toại nguyện thì hằng năm vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư- 
thiên cội cây này. ” 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 175 

Lời cầu nguyện của nàng đuợc thành tựu nhu 
ý, cho nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tu âm 
lịch, nàng Suịãtã thuờng đem com sữa đến cúng 
duờng tạ on chu-thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng Sụịãtã đã thức dậy vắt sữa 
của 8 con bò tinh khiết, khi nàng đem nồi đựng 
sữa để gần vú con bò thứ nhất thì dòng sữa tự 
nhiên chảy ra một mạch. Thật là một việc lạ 
thuờng chua từng có bao giờ! Lần luợt 7 con bò 
còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch như vậy. 

Kh i nàng đổ sữa vào nồi nấu com, sữa sôi 
xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy 
tràn ra bên ngoài, còn lửa củi cháy đều không có 
một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là 
vì buối sáng hôm ấy có Tứ-Đạ i- Th ỉên - vương 
trông coi lò lửa, Đức-vua trời Sakka lấy củi bỏ 
vào lò, Đức Phạm-Thỉên che lọng, tất cả chư- 
thiên đem những chất bổ dưỡng do năng lực của 
mình bở vào nồi com sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnã bảo rằng: 

- Này Punnã! Hôm nay chư-thỉên của ta thật 
đáng kỉnh, trước đây ta chưa từng chứng kiến 
những hiện tượng lạ thường như thế này! Con 
hãy mau đến cội cây da quét dọn cho sạch sẽ đế 
chúng ta mang cơm sữa đến dâng cúng, tạ ơn vị 
thiên thần cội cây ấy. 



176 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Vâng lời bà chủ, người tớ gái Punnã đến gốc 
cây da để quét dọn, cô nhìn thấy Đức-Bồ-tảt 
Siddhattha đang ngồi quay mặt về huớng Đông, 
từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra hào quang 
sáng ngời tỏa khắp vùng, cô nghĩ rằng: 

“Sảng hôm nay, vị thỉên-thần cội cây của 
chúng ta hiện ra ngồi đợi thọ nhận cơm sữa 
cúng dường. ” 

Nghĩ nhu vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội 
vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. 

Nghe lời tuờng trình rõ ràng của nguời tớ gái, 
nàng Sujãtã phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ bảo nguời tớ gái Punnã rằng: 

- Này Punnã! Ke từ hôm nay về sau, ngươi 
trở thành đứa con gái của ta. 

Sau khi nói xong, nàng Sujãtã ban cho cô 
Punnã những đồ trang sức quý giá, xứng đáng 
với địa vị đứa con gái của nàng. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng để 
đựng cơm, khi nàng đặt mâm gần nồi cơm thì 
com sữa trong nồi tự nhiên viên lại thành vắt 
bằng trái thốt nốt lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm 
đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại chứng kiến 
thêm một việc lạ thuờng chua từng có bao giờ. 
Nàng Sujãtã lấy một chiếc lồng bàn đậy lại rồi 
phủ lên một lóp vải trắng tinh. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 177 

Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những 
đồ trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa 
cùng người con gái Punnã đi theo sau đến gốc 
cây da. Nhìn thấy Đức- Bồ-tát có đầy đủ tướng 
tốt của bậc đại-nhân và tướng tốt phụ, hào 
quang tỏa ra từ kim thân của Đức-Bồ-tát sáng 
khắp vùng. Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh 
đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa 
từng có bao giờ, bởi vì nàng tưởng rằng: 

Đức-Bồ-tảt Sỉddhattha là vị thiên-thần cội 
cây hiện ra đế thọ nhận phâm vật cúng dường 
tạ ơn của nàng. 

Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bồ-tát 
đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, 
hoa quả, vật thơm, ... cung kính dâng cúng 
dường lên Đức-Bồ-tát. 

Kh i ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát bỗng nhiên 
biến mất, Đức-Bồ-tát nhìn nàng Sujãtã. Nàng 
liền bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thỉên-thần, con thành kính 
dâng cúng dường chiếc mâm vàng đầy phấm vật 
này lên Ngài. 

Kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đầy phắm vật này đê cho con được sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kỉnh xỉn 
Ngài cũng được toại nguyện như thế ấy. 



178 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy 
chiếc mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy. 

Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa bò của nàng Sujãtã 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của 
nàng Sujãtã xong, Đức-Bồ-tát đứng dậy rời khởi 
gốc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm 
sữa đi đến bến sông Neranjarã, nơi mà chư Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót quá-khứ, trước 
khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng 
đều ngự đến đây để tắm, nên bến sông này gọi là 
bến Supatitthita. Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đặt mâm 
vàng đầy cơm sữa tại bến Supatỉtthỉta rồi xuống 
dòng sông Neranjarã tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha 
mặc y cà sa tượng trưng lá cờ chiến thắng của 
chư Thánh A-ra-hán, rồi Đức-Bồ-tát ngồi quay 
mặt về hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm sữa và 
uống hết bình nước (từ đó về sau suốt 7 tuần lễ 
gồm 49 ngày, Đức-Plíật không độ vật thực và 
nước,chỉ an hưởng hương vị giải thoát Nỉết-bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cầm chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 

“Neu hôm nay tôi trở thành Đức-Phật Chảnh- 
Đăng-Giảc thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi ngược dòng nước, nếu không thì chiếc mâm 
vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước. ” 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


179 


Phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng- 
Giác Sỉddhattha ném chiếc mâm vàng xuống 
dòng sông Neranịarã. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt 
ngang dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, 
rồi từ đó trôi ngược dòng nước một cách vô 
cùng mau lẹ, khoảng một đoạn khá xa, rồi chiếc 
mâm vàng chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải 
3 chiếc mâm vàng của 3 Đức-Phật quá-khứ: 
Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konãgamana 
và Đức-Phật Kassapa, phát ra một âm thanh vang 
dội, làm cho Long-vương Kãlanãga tỉnh giấc, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vưong Kãlanãga thức dậy tán dưong ca 
tụng hằng trăm bài kệ một sự kiện vô cùng hy 
hữu xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ấy, Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác 
Sỉddhattha nghỉ trong một khu rừng Sãla, bên bờ 
sông Neranjarã, những cây Săla đua nhau nở hoa 
khắp cả khu rừng để đón mừng Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha. 

Chiều hôm ấy, Đức-Bồ-tảt Chảnh-Đãng-Gỉác 
Siddhattha ngự đến cội cây Assattlia tại khu 
rừng Uruvelã. Dọc theo hai bên đường, chư- 
thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh 



180 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


đẹp, các hàng chư-thiên ở các cõi trời đua nhau 
cúng duờng huơng thơm cùng với thiên nhạc 
vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 

Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 

Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, 
trên đuờng đi nguợc chiều về phía Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha, nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên 
dâng cúng duờng tám nắm cỏ lên Đức-Bồ-tảt 
Sỉddhattha. 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Giảc Sỉddhattha nhận 
tám nắm cỏ rồi ngự đi thẳng đến cội câyAssattha (1) . 

* Đức-Bồ-tát khi đứng huớng Nam của cội 
cây Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng về huớng 
Bắc, có cảm giác mất thăng bằng, nhu toàn cõi 
tam-giới huớng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi tam-giới huớng 
Bắc đuợc nổi lên đến cõi trời sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngồi để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giảc. ” 


1 Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-đề đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-đề này, đế trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây Đại-Bồ-đề 
của Đức-Phật Gotama. 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


181 


* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây 
của cội cây Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thắng về 
hướng Đông, cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Tây bị 
chìm sâu xuống cõi địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi 
tam-giới ở hướng Đông được nổi lên đến cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát 
suy nghĩ rằng: 

“Đây củng không phải là chỗ ngồi để ta có 
thế trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc 
của cội cây Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thắng 
hướng Nam, cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Bắc bị 
chìm sâu xuống cõi địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi 
tam-giới ở hướng Nam được nổi lên đến cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát 
suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi để ta có 
thế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giảc Sỉddhattha 
ngự đi sang đứng hướng Đông của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thẳng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tảt cỏ cảm 
giác toàn khắp cõi tam-giới đều ở trạng thái 
thăng bằng, nên Đức-Bồ-tảt suy nghĩ rằng: 



182 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

“Chỉnh đây là chỗ ngồi để ta có thể chứng 
đắc thành bậc Chánh-Đăng-Giảc. ” 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 

trải tám nắm cỏ tại hướng Đông của cội cây 
Assattha. 

Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bồng nhiên hóa thành ngôi bồ-đoàn quỷ-bảu có 
chiều cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà 
không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể 
tạo nên một ngôi bồ-đoàn đẹp tuyệt vời như vậy. 

Bởi vì, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này phát-sinh 
do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn 
vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Sỉddhattha 
săp trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉảc Sỉddhattha ngồi 
kiết già vững vàng trên ngôi bồ-đoàn quý báu, 
quay mặt về huớng Đông rồi phát nguyện rằng: 

“Dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn 
hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi 
nữa, nếu ta chưa trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉảc, ta quyết không bao giờ rời khỏi 
ngôi Bồ-đoàn quỷ báu này. ” 

Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-Ma-Thiên 

Khi ấy, từ cõi trời Tha-hoá-tự-tạỉ-thiên, Ác- 
Ma-Thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 183 

khí giới, cỡi voi trời Girỉmekhala dẫn đầu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma binh rầm rộ hiện 
xuống vây quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do 
tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang 
dội kinh khủng làm chấn động khắp mọi noi, 
quyết tranh giành cho được ngôi bồ-đoàn của 
Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Giảc Sỉddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán 
dưong ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác 
Sỉddhattha. 

Kh i thoáng nhìn thấy Ác-Ma-Thỉên cùng với 
thiên ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp 
điệp từng đoàn, từng lóp hiện xuống, tất cả chư- 
thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mặt, trở về 
chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha vẫn điềm nhiên 
ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một cách an 
nhiên tự tại. 

Ac-Ma-Thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí 
và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Đức 
Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha đế chiếm 
đoạt ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, với mục đích 
ngăn cản không cho Đức-Bồ-tát Siddhattha trở 
thảnh Đức-Phật Cỉĩánìĩ-Đăng-Gỉác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ 



1 g4 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

trọn vẹn của Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉảc 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, nên không có một loại phép thuật 
hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại Đức- 
Bồ-tát đuợc. 

Quả thật nhu vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh 
Ba-la-mật của Đức-Bô-tát Cìĩánỉĩ-Đăng-Gỉác 
Sỉddhattha, các loại vũ khí và phép thuật của 
Ác-Ma-Thiên đều hóa thành những vật cúng 
duờng Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lung voi trời Girimekhala, Ác-Ma- 
Thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Sỉddhattha truyền lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotamaĩ Nhà ngươi hãy mau 
mau rời khỏi ngôi bồ-đoàn ấy, vì ngôi bồ-đoàn 
ấy là của ta, không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát Chảnh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha từ 
tốn đáp lại rằng: 

- Này Ác-Ma-Thiên! Ngôi bồ-đoàn quỷ báu 
này phát sinh do oaỉ-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật, 5 pháp-hạnh đạỉ-thỉ, 3 pháp-hành mà 
Như-Laỉ đã thực-hành từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tạỉ này. 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này thuộc về của Như- 
Laỉ, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ có một mình Đức-Bồ-tát Chánh- 



Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 


185 


Đẳng-Giác Sỉddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát cả, nên Ác-Ma-Thiên đặt câu 
hỏi bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: 
“Ngôi bồ-đoàn quỷ báu ẩy thuộc về của Ngài. 
Vậy, ai làm chứng cho Ngài! ” 

Nhìn xung quanh đều không có một chu- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đăng-Giảc Sỉddhattha bèn đua bàn tay phải ra, 
rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất nhu truyền 
dạy bằng lời chân thật rằng: 

“Tiền-kỉếp của Như-Laỉ trải qua vô số kiếp 
quá-khứ đã từng thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 
phảp-hạnh ba-la-mật, có 5 pháp-hạnh đạỉ-thỉ, 3 
pháp-hành. Bây giờ, tại nơi đây không có chúng- 
sỉnh nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có 
mặt đất, mặt đất này không có tâm thức có thế 
làm chứng cho Như-Lai được không? ” 

Thật phi thuờng thay! Lời chân-thật của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha vừa chấm 
dứt thì ngay tức khắc, mặt đất chuyển mình, 
rung động, phát ra những tiếng sấm sét long trời 
lở đất làm cho Ác-Ma-Thiên kinh hoàng khiếp 
đảm, giục voi trời Gỉrỉmekhala bỏ chạy trở về 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn đám thiên ma 
binh, thiên ma tuớng thì hồn quân, hồn quan vô 



18 6 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

cùng khiếp sợ, cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo 
Ác-Ma-Thiên trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Kh i ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu 
duới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác-Ma- 
Thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn ở huớng 
Tây, mặt trăng ló dạng ở huớng Đông. Khắp 
muời ngàn cõi-giới chúng-sinh, chu-thiên các 
cõi trời dục-giới, chu phạm-thiên các cõi trời 
sắc-giới, Long-vuong duới long-cung, ... toàn 
thể chu-thiên, phạm-thiên vui mừng reo hò vang 
dội khắp các tầng trời, tán dưoug ca tụng oai lực 
của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha rằng: 

- Đức-Bồ-tát Sỉddhattha đã toàn thẳng rồi! 

- Ác-Ma-Thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Nhu vậy, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này đuợc 
phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tảt Chánh-Đãng-Gỉác Sỉddhattha, 
nên gọi là “aparặịitapallanka” nghĩa là ngôi 
bồ-đoàn quỷ báu noi toàn thẳng Ác-Ma-Thỉên. 

Chu-thiên, chu phạm-thiên đem những phẩm 
vật quý báu nhất từ các cõi trời đến cúng duờng, 
tán duong ca tụng oai-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giảc Sỉddhattha. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 187 

Đêm rằm tháng tư - Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉác 
Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh 
đầu đêm rằm tháng tư âm lịch, Đức-Bồ-tát thực- 
hảnh pháp-hành thiền-định (samathabhãvanã) 
với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anãpãnas- 
sati) tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới: 

- Đệ-nhẩt-thiền sắc-giới có 5 chi-thiền là 

hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhẩt-tâm, do chế 
ngự được 5 pháp-chướng-ngại là tham-dục, sân- 
hận, buồn-chán - buồn-ngủ, phóng-tãm - hoi- 
hận, hoàỉ-nghỉ. 

- Đệ-nhị-thỉền sắc-giới có 3 chi-thiền là hỷ, 
lạc, nhất-tâm, do chế ngự được 2 chi-thiền là 
hướng-tâm, quan-sát. 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới có 2 chi-thiền là lạc, 
nhất-tâm, do chế ngự được 1 chi-thiền là hỷ. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới có 2-chi thiền là xả, 
nhẩt-tâm, do chế ngự được 1 chi thiền lạc, thay 
bằng chi thiền xả. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới làm nền-tảng để 
chứng đắc Tam-Minh. 

Đức-Bồ-tát chứng đắc Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbenivãsãnussatinãna) 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha có 



188 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


đệ-tứ-thiền sắc-giới, có định-tâm trong sáng 
thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm nền- 
tảng để Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
tiền-kiếp-mỉnh: trỉ-tuệ nhớ rõ lại tiền-kỉếp, từ 
một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, 
hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu 
kiếp, ... cho đến vô lượng kiếp không giới hạn. (1) 

Tiền-kỉếp-mỉnh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõi-giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bất-thiện-nghiệp,... 

Tiền-kiếp-minh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ- 
tảt Chảnh-Đăng-Giảc Sỉddhattha đã chứng đắc 
vào canh đầu đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhunãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Giác Sỉddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới, có định-tâm trong sáng 
thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm nền 
tảng để Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
thiên-nhãn-minh: trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá-khứ, kiếp vị-laỉ của tất cả chúng-sỉnh hơn 
thỉên-nhãn của chư-thỉên, phạm-thỉên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (cutũpapãtanãna): Tri-tuệ thay 
rõ, biết rõ sự tử, sự tải-sỉnh của tất cả chúng-sinh 


Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 


1 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 1 89 


muôn loài trong các cõi-giới, do nghiệp nào, do 
quả của nghiệp nào... 

- Vị-lai kỉến-mỉnh (anãgatamsanãna): Trỉ-tuệ 
thay rõ những kiếp vị-laỉ của tất cả chúng-sỉnh. 

Chư Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để 
thọ ký, xác định thời gian còn lại của các Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-giác, Đức-Bồ-tát Độc-giác, 
các vị Bồ-tát thanh-văn-giác, v.v... xác định thời 
gian còn lại của các chúng-sinh trong kiếp vị-lai 
xa xăm. 

Thiên-nhãn-mỉnh là minh thứ nhì mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha đã chứng 
đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trầm-luân tận-minh (Ãsavakkhayanãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Giảc Sỉddhattha 
dùng đệ-tứ-thiền sắc-giới làm nền-tảng, để thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh 
trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ các pháp thập-nhị duyên- 
sinh (patỉccasamuppãda) là đoỉ-tượng phảp- 
hành thỉền-tuệ của chư Bồ-tảt Chánh-Đắng- 
Giác đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác. 

* Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉảc có trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thay rõ biết rõ thập-nhị duyên-sinh theo 
chiều thuận như sau: 

- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

(Avijjãpaccayã sarìkhãrã.) 



190 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Do các hành làm duyên, nên táỉ-sỉnh-thức 
sinh. (Sahkhãrapaccayã vihhãnam.) 

- Do táỉ-sỉnh-thức làm duyên, nên danh-pháp 
sắc-phảp sinh. (Vihhãnapaccayã nãmarũpam.) 

- Do danh-pháp sẳc-pháp làm duyên, nên lục- 
xứ sinh. (Nãmarũpapaccayã saỊãyatanam.) 

- Do ỉục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

(Saỉãyatanapaccayã phasso.) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

(Phassapaccayã vedanã.) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-áỉ sinh. 

(Vedanãpaccayã tanhã.) 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

(Tanhãpaccayã upãdãnam.) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

(Upãdãnapaccayã bhavo.) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tái-sinh sinh. 

(Bhavapaccayã jãti.) 

- Do táỉ-sỉnh làm duyên, nên lão tử... sinh. 

(dãtipaccayã jarãmaranam...) 

Đức-Bồ-tảt Chánh-Đăng-Gỉác có trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên-sinh theo 
chỉều-thuận, chiều-sinh, đế trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ “sự-sinh” của mỗi pháp, trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ khố-Thánh-đế và 
nhân sinh kho-Thánh-đế. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 191 


* Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Gỉác có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhăn-diệt theo 
chiều nghịch, chiều diệt như sau: 

- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Ảvijjãyatveva asesavỉrãganỉrodhã 
sankhãranirodho.) 

- Do diệt các hành, nên diệt tái-sỉnh-thức. 
(Sankhãranỉrodhã vihhananirodho.) 

- Do diệt tảỉ-sỉnh-thức, nên diệt danh-phảp 
sẳc-pháp. (Vihhãnanirodhã nãmarũpanỉrodho.) 

- Do diệt danh-pháp sấc-pháp, nên diệt lục- 
xứ. (Nãmarũpanirodhã saịãyatananirodho.) 

- Do diệt lục-xứ, nên diệt lục-xúc. 
(SaỊãyatananirodhã phassanỉrodho.) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 
(Phassanỉrodhã vedanãnirodho.) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-ải. 
(Vedanãnỉrodhã tanhãnỉrodho.) 

- Do diệt lục-ái, nên diệt tứ-thủ. 
(Tanhãnirodhã upãdãnanirodho.) 

- Do diệt tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 
(Upãdãnanỉrodhã bhavanirodho.) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 
(Bhavanỉrodhã jãtỉnỉrodho.) 

- Do diệt táỉ-sỉnh, nên diệt lão, tử... 
Ợãtỉnỉrodhãjarãmarana ... nỉrodho.) 



192 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập- 
nhị nhân-diệt theo chiều-nghịch, chỉều-dỉệt, đế 
trí-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ “sự-dỉệt” của 
mỗi pháp, trỉ-tuệ-thỉền-tuệ chứng ngộ chân-lỷ 

diệt khổ-Thánh-đế và pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đế. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác suy xét thập- 
nhị duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt theo chỉều- 
thuận, chỉều-nghịch, chỉều-sỉnh, chỉều-dỉệt; trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-diệt của 
mỗi pháp; trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-tháỉ-chung: trạng-thải vô-thường, trạng- 
thảỉ khô, trạng-thái vô-ngã của mỗi pháp; dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế đầu tiên 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 4 pháp- 
trầm-luân (ãsava) bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo 
tuần tự nhu sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc 1 
pháp-trầm-luân là tà-kiến trầm-luân (ditthãsava) 
đồng thời diệt đuợc tất cả mọi tà-kỉến trong các 
pháp khác. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc 1 
pháp-trầm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmã- 
sava) trong ngũ-dục loại thô (còn loại vi-tế chua 
diệt đuợc) đồng thời diệt đuợc tất cả mọi tham- 
dục loại thô trong các pháp khác. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 193 

3- Bất-laỉ Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trầm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmã- 
sava) trong ngũ-dục loại vỉ-tế không còn dư sót , 
đồng thời diệt được tất cả mọi tham-dục loại vỉ- 
tế trong các pháp khác. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
pháp-trầm-ỉuân là kiếp-sinh trầm-luân (bhavã- 
sava) và vô-minh trầm-luân (avijjãsava), đồng 
thời diệt tận được hoàn toàn mọi tham-áỉ, mọi 
phỉền-não, mọi ác-pháp không còn dư sót, đặc 
biệt diệt tận được tất cả mọi tỉền-khỉên tật-xấu 
(vãsanã) đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá-khứ. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Gỉác Sỉddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu 
tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Trầm-luân tận-mỉnh là minh thứ 3 mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư (âm 
lịch), trước lúc rạng đông (aruna). 

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉảc 
Siddhattha đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô 
nhị có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại cội 



194 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

cây Assattha, đúng như 24 Đức-Phật quá-khứ 
đã từng thọ kỷ, nên cây Assattha này trở thành 
Mahãbodhirukkha (I> : cây Đại-Bồ-đề của Đức- 
Phật Gotama tại khu rừng Uruvelã (nay gọi là 
Buddhagayã tại nước An-ĐỘ ‘India ’). 

* Đức-Bồ-tát Chảnh-Đẳng-Giảc Siddhattha 
trở thành Đức-Phật Gotama vào canh chót đêm 
rằm tháng tư, tròn đúng 35 tuổi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên 
đến cõi sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư-thiên, 
phạm-thiên vô cùng vui mừng hoan hỷ thốt lên 
lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

- Buddho uppanno! 

(Đức-Phật-Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi!) 

- Dhammo uppanno! 

(Đức-Pháp-Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi!) 

- Samgho uppanno! 

(Đức-Tăng-Bảo sẽ xuất hiện trên thế gian này!) 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian 
này là: 


1 Cây Assattha tại khu rừng Umvelã đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bồ-tát Siddhattha cách nay 35 năm, nên cây Assattha 
này gọi là Mahãbodhirukkha: cây Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 195 

* Tất cả các loài hoa đều đua nhau nở đế 
cúng dường đến Đức-Phật. 

* Tất cả các loại cây ăn trải đều cho quả 
ngon ngọt. 

* Tất cả những người mù từ lúc đầu thai, khỉ 
sinh ra đời không thay được gì, thì nay có đôi 
mắt sáng, có thế nhìn thay rõ mọi vật trên đời. 

* Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khỉ 
sinh ra đời không nghe được âm thanh gì, thì 
nay hai tai có thê nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

* Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu 
thai, khỉ sinh ra đời không đi lại được, thì nay 
họ đi lại dễ dàng. 

* Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarika rộng 
lớn toi tăm, noi giáp ranh với ba cõỉ-gỉới, dành 
cho những chúng-sỉnh có tà-kỉến co-dịnh 
(niyatamỉcchãdụthi) hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Địa-ngục toi tăm ấy, dù ánh 
sảng của 7 mặt trời mọc lên cùng một lúc cũng 
không thế chiếu sáng đến nơi ấy, song ánh sáng 
hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp 
mười ngàn cõỉ-gỉớỉ, chiếu sảng dến tận địa-ngục 
Lokantarỉka, cho nên, những chúng-sỉnh ở trong 
cõi địa-ngục ẩy có thế nhìn thay lẫn nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, phạm- 
thiên đem những phẩm vật quý báu nhất từ các 
cõi trời đến cúng dường Đức-Phật Gotama và 
tán dương ca tụng hằng ngàn bài kệ. 



196 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 

Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm 2 bài kệ Dhammapadagãthã thứ 153-154: 

Anekajãtỉsamsãram, sandhãvissam anibbisam. 
Gahakãram gavesanto, dukkhã jãti punappunam. 
Gahakãraka! dittho ’sỉ, puna geham na kãhasi. 
Sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũtam vỉsankhatam. 
Vỉsankhãragatamcỉttam, tanhãnam khayamajjhagã. 

- Này người thợ “tham-áỉ ” xây nhà “thân ”, 
Như-Laỉ co tìm ngươi mà chưa gặp, 

Nên tử sinh luân-hồỉ vô so kiếp, 

Tải-sỉnh mãi trong tam-gỉớỉ là khố. 

- Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thân ”, 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 

Tất cả sườn nhà, “phiền-não ” (1 của ngươi, 
Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, 

Đỉnh nhà “vô-minh ” cũng bị tiêu diệt, 

Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai, 

Tâm Như-Laỉ đã chứng ngộ Nỉết-bàn, 

Diệt tận tất cả mọi “tham-áỉ” (2> 

Như-Laỉ đã chứng đắc A-ra-hản. 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn đầu tiên của 
Đức-Phật Gotama (pathamabuddhavacana). 


1 Phiền-não gồm có 1500 loại. 

2 Tham-ái gồm có 108 loại. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 197 

Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 

Sau khi đã trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức- 
Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn suốt 7 
tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau: 

1- Tuần lễ thứ nhất: Đức-Phật ngự trên ngôi 
bồ-đoàn quý báu tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày 
nhập A-ra-hán Thánh-quả, ban đêm suy xét thập- 
nhị duyên-sỉnh theo chỉều-thuận, chiều-sỉnh; suy 
xét thập-nhị nhãn-diệt theo chiều-nghịch, chỉều- 
diệt. Tiếp theo 6 ngày sau, Đức-Phật nhập A-ra- 
hán Thánh-quả an hưởng pháp vị giải thoát Niết 
bàn suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 16 tháng 4 đến 
ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ pallankasattãha. 

2- Tuần lễ thứ nhì: Đức-Phật rời khỏi ngôi 
bồ-đoàn quý báu, ngự về phía Đông-Bắc, cách 
cội Đại-Bồ-đề 14 sải tay. Đức-Phật đứng nhìn về 
ngôi bồ-đoàn quý báu, nơi mà Đức-Phật đã toàn 
thắng Ác-ma-thiên đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. Đức-Phật đứng nhìn ngôi bồ-đoàn 
quý báu không nháy mắt suốt 7 ngày đêm, kể từ 
ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần 
lễ anỉmỉsasattãha. 

3- Tuần lễ thứ ba: Đức-Phật ngự đi kinh 
hành trên đoạn đường dài 60 hắc tay, được làm 



198 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

bằng 7 loại châu báu, do chu-thiên hóa ra để 
cúng duờng Đức-Phật. 

Đoạn đuờng này ở phía Bắc gần cội Đại-Bồ- 
đề theo chiều Đông-Tây. Đức-Phật hóa phép 
thần-thông yamakapatihãriya hóa thành 2 dòng 
nuớc và lửa song song phát ra từ noi kim thân 
của Ngài, rồi Đức-Phật ngự đi kinh hành, suy 
xét về chánh-pháp suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 
30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần lễ 
cankamasattãha. 

4- Tuần lễ thứ tư: Đức-Phật ngự tại lâu đài 
bằng vàng, về phía Tây-Bắc của cội Đại-Bồ-đề 
do chu-thiên hóa ra để cúng dường Đức-Phật. 
Tại đây, Đức-Phật suy xét về Tạng Vi-Diệu- 
Pháp (Abhỉdhammapitaka) gồm có 7 bộ: 

- Bộ Dhammasanganĩ: Bộ Pháp-hội-tụ. 

- Bộ Vỉbhanga: Bộ Pháp-phãn-tỉch. 

- Bộ Dhãtukathã: Bộ Phảp-phãn-loạỉ. 

- Bộ Puggalapannattỉ: Bộ chúng-sinh chế-định. 

- Bộ Kathãvatthu: Bộ Pháp-luận-đề. 

- Bộ Yamaka: Bộ Pháp-song-đoi. 

- Bộ Patthãna: Bộ Phảp-duyên-hệ. 

Đức-Phật suy xét suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 
7 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, gọi là tuần lễ 
ratanagharasattãha. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 199 

5- Tuần lễ thứ năm: Đức-Phật ngự đến cội 
cây da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đề 32 sải 
tay, khi thì Đức-Phật suy-xét chánh-pháp, khi thì 
Đức-Phật nhập A-ra-hản Thánh-quả. Khi ấy, có 
ba cô thiên-nữ: Tanhã, Aratĩ và Rãgã là con gái 
của Ác-ma-thiên, từ cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên 
hiện xuống để quyến rũ Đức-Phật, với lời nói 
lẳng lơ và điệu bộ gợi tình, nhung Đức-Phật 
không quan tâm, Ngài vẫn an nhiên tự tại nhập 
A-ra-hán Thánh-quả, an huởng pháp vị giải 
thoát Niết-bàn. 

Ba thiên nữ đã dùng hết khả năng của mình 
mà không thể cám dỗ đuợc Đức-Phật, bởi vì 
Đức-Phật là bậc Thánh A-ra-hản đã diệt tận 
đuợc tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn du sót, nên không một ai trong tam-giới này 
có thể làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba thiên 
nữ không quyến rũ đuợc Đức-Phật nên hồi tâm 
tán duong ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã trở về cõi 
Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Đức-Phật ngự tại cội da này nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 
tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuần lễ 
ạịapãlasattãha. 

6- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Phật ngự đến cội 
me gần hồ Mucalinda, cách xa cội Đại-Bồ-đề 51 
sải tay về phía Đông-Nam, Đức-Phật ngồi nhập 



200 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, trời mưa lớn, Đức- 
Long- Vương Mucalinda hiện ra dùng thân mình 
cuộn thành vòng tròn, chồng lên 7 vòng để bao 
bọc xung quanh kim thân Đức-Phật, và phồng 
mang che trên đầu Đức-Phật, để mưa không làm 
ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ lòng thành 
kính cúng dường Đức-Phật. 

Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 
ngày đêm, kể từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 
tháng 5, gọi là tuần lễ mucalỉndasattãha. 

7- Tuần lễ thứ bảy: Đức-Phật ngự đến cội 
cây gọi là Rãjãyatana, cách xa cội Đại-Bồ-đề 4 
sải tay về phía Nam. Đức-Phật nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 28 tháng 
5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là tuần lễ “rặịãỵatana- 
sattãha 

Như vậy, Đức-Phật đã an hưởng pháp vị an- 
lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 
ngày xung quanh cội Đại-Bồ-đề. (1) 

Cúng dưòng vật thực đầu tiên lên Đức-Phật 

Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị 
an-lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm 
có 49 ngày đêm xong, Đức-Phật ngự đến ngồi 


1 Hiện-tại ở Buddhagayã nước Ản-ĐỘ, quanh cội Đại-Bồ-đề có 
đánh dấu kỷ niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 201 


dưới một cội cây. Khi ấy, hai anh em lái buôn 
tên Tapussa và Bhallỉka dẫn đoàn xe bò 500 
chiếc đi ngang qua, một thiên-nữ trong kiếp 
quá-khứ đã từng là mẹ của hai anh em lái buôn 
hiện ra, báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phật đã xuất hiện trên 
thế gian rồi, Đức-Phật an hưởng pháp vị an- 
ĩạc suốt 7 tuần lễ gồm có 49 ngày qua, chưa độ 
vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực 
đến cúng dường lên Đức-Phật. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô 
cùng hoan hỷ đem vật thực ngon lành đến đảnh 
lễ, rồi cúng dường lên Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama thọ nhận vật thực của hai 
anh em lái buôn đầu tiên. Sau khi Đức-Phật 
Gotama độ vật thực và độ nước xong, hai anh 
em đảnh lễ Đức-Phật, kính xin thọ phép quy-y 
Nhị-bảo rằng: 

“Ete mayam Bhante, Bhagavantam saranam 
gacchãmỉ, Dhammahca, upãsake no Bhagavã 
dhãretu, ajjatagge pãnupete saranam gate. (1 ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con thành 
kính xỉn quyy nơi Đức-Thế-Tôn và xỉn quyy nơi 
Đức-Pháp-bảo. 


1 VinayapitakapaỊi, Mahavagga, Rajayatanakatha. 



202 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Kính xỉn Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng 
con là người cận-sự-nam (upãsaka) đã quy y 
Nhị-bảo kế từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Hai anh em Tapussa và Bhallỉka cũng là hai 
cận-sự-nam (upãsaka) đã quy y Nhị-bảo đầu 
tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika kính xin 
Đức-Phật ban cho báu-vật để tôn thờ. Đức-Phật 
Gotama ban 8 sợi tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho 
hai anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ (nay 8 sợi 
xá-lợi tóc đuợc tôn thờ trong ngôi bảo tháp lớn 
Shwê-đa-gôn tại thủ đô nuớc Myanmar). 

Đức-Phật suy xét về pháp siêu-tam-giới 

Đức-Phật suy xét về 9 pháp siêu-tam-gỉới 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đắc: 

- 4 Thánh-đạo (Ariyamagga) là pháp diệt tận 
đuợc mọi phiền-não. 

- 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm vắng 
lặng mọi phiền-não. 

- 1 Niết-bàn là pháp giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi. 

9 pháp siêu-tam-giới này chỉ là pháp của bậc 
Thánh-nhân mà thôi. Còn chúng-sinh phàm- 
nhân đang bị dính mắc trong ngũ-dục, bị say 
mê trong ngũ-dục, bị đắm chìm trong ngũ-dục, 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 203 


làm tôi tớ của 108 loại tham-áỉ và làm nô lệ 
1.500 loại phỉền-não, thì khó mà chứng ngộ 
được chân-lỷ tứ Thánh-đế, khó mà chứng đắc 
được 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn là 9 

pháp siêu-tam-giới này. 

Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Neu Như-Laỉ thuyết pháp chảnh-phảp cao 
thượng tế độ chúng-sỉnh, mà chúng-sỉnh không 
thấu hiếu chảnh-pháp ẩy, không chứng đắc pháp 
sỉêu-tam-gỉớỉ cao thượng, thì chỉ làm cho Như- 
Laỉ vất vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Phật chưa muốn thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh. 

Theo lệ thường, Chư Phật thuyết pháp cần 
phải có vị đại-phạm-thiên hiện xuống thỉnh cầu 
Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

- Đức-Phật có tâm đạỉ-bỉ (mahãkarunã) muốn 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khởi 
biển khổ trầm luân, tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

- Vị Đại-Phạm-thiên từ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên hiện xuống thỉnh cầu Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Vị đại-phạm-thiên là bậc mà loài người gồm 
có mọi đạo-sĩ, tu-sĩ, sa-môn, bà-la-môn, Vua 
chúa, dân chúng, kể cả chư-thiên đều tôn kính 



204 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Đại-Phạm-thiên. Nay Đại-Phạm-thiên tôn kính 
Đức-Phật, thỉnh cầu Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh, thì ắt hẳn phần đông chúng-sinh 
nhân-loại, chu-thiên, phạm-thiên, ... cũng tôn 
kính Đức-Phật. 

Do đại-thiện-tâm tôn kính ấy, chúng-sinh mới 
có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; vì có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo cho nên khi Đức-Phật 
thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, nhân-loại, chu- 
thiên, phạm-thiên, ... mới lắng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật. 

Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 

Biết Đức-Pliật Gotama đang còn do dự chua 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh nên vị Đại- 
Phạm-thiên Sahampati bèn thông báo cho toàn 
cõi phạm-thiên, chu-thiên khắp muời ngàn cõi- 
giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassatỉ vata Bho ỉokoĩ 

- Vỉnassatỉ vata Bho loko! (1> 

- Này chư vị! Toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh bị 
bất lợi! 

- Này chư vị! Toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sỉnh bị 
thiệt hại! 


1 Bộ MajjhimanikayapaỊi, MulapannasapaỊi, Pasarasisutta. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 205 


Bởi vì, Đức-Phật Gotama đang do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh 
thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, phạm-thiên khắp mười ngàn cõi-giới 
hiện xuống kính lễ Đức-Phật, đồng kính thinh 
Đức-Phật rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavã dhammam. 

- Desetu Sugato dhammam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con hết 
lòng thành kỉnh, cung thỉnh Đức-Thế-Tôn mở 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh. 

- Kỉnh bạch Đức-Thỉện-Ngôn, chúng con hết 
lòng thành kỉnh, cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn 
mở tâm đạỉ-bỉ thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh. 

Có so chúng-sỉnh nào phiền-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn. Neu sổ 
chúng-sỉnh ấy không có cơ hội lắng nghe 
chảnh-pháp của Đức-Thế-Tôn thì sự thiệt hại 
sẽ lớn lao biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampati cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Phật có tâm đại-bi suy xét bằng Phật-nhãn 
(Buddhacakkhu) thấy rõ có số chúng-sinh có 



206 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

phiền-não nhẹ, có số chúng-sinh có phiền-não 
nặng, có số chúng-sinh có 5 pháp-chủ: tỉn- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ đủ năng lực, có số 
chúng-sinh có 5 pháp-chủ ít năng lực, có số 
chúng-sinh dễ dạy, có số chúng-sinh khó dạy, ... 

Ví như 4 đóa hoa sen (1) 

1- Có so đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ảnh sáng mặt trời liền nở ngay 
ngày hôm ấy. 

2- Có sổ đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang 
tầm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 

3- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian ba - bon hôm nữa mới nở được. 

4- Có so đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những đóa sen non ấy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, cá, 

Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn 
hạng người ở trong đời: 

1- Ugghãtitannũ: Hạng người có trỉ-tuệ bậc 
thượng, bén nhạy, khỉ nghe tiền đề của chánh- 
pháp, chưa cần khai trỉến, hay trong một bài kệ 
có bổn câu, chỉ nghe hai câu đầu, những hạng 
người có trỉ-tuệ bậc thượng ấy có khả năng 


1 Chú-giải Majjhimanikaya, Mulapannasa, Pasarasisutta. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 207 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn ngay khi ấy. 

2- Vipancitannũ: Hạng người có trỉ-tuệ bậc 
trung khỉ nghe tiền đề của chảnh-pháp và khai 
triến, hay được nghe một bài kệ đầy đủ bon câu, 
những hạng người có trí-tuệ bậc-trung ấy có khả 
năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thảnh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn ngay sau đó. 

3- Neyya: Hạng người có trỉ-tuệ bậc hạ khỉ 
nghe tiền để của chảnh-phảp và khai triến xong, 
còn cần phải có thời gian thân cận gần gũi với 
bậc Thánh-nhân, bậc thỉện-trỉ hướng dẫn chỉ 
dạy thêm, những hạng người có trỉ-tuệ bậc hạ ấy 
mới có khả năng chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả, Nỉết-bàn 
trong kiếp hỉện-tạỉ này. 

4- Padaparama: Hạng người có trỉ-tuệ thấp 
kém dù được nghe nhiều, học nhiều hoặc có thân 
cận gần gũi với bậc thiện-trỉ, những người có trí- 
tuệ thấp kém ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn trong kiếp hỉện-tạỉ này. 

Tuy nhiên, những người có trỉ-tuệ thấp kém 
ẩy có cơ hội tốt, một dịp may hiếm có đế bồi bô 
các pháp-hạnh ba-ỉa-mật, đế mong chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-dế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thảnh-quả, Nỉết-bàn trong kiếp vị-laỉ. 



208 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đức-Phật xem xét tất cả mọi chúng-sinh bằng 
Phật-nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy. Cho 
nên, Đức-Phật thuyết pháp đem lại lợi ích lớn 
lao cho ba hạng người trước có khả năng chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn ngay trong kiếp kiếp hiện- 
tại và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tư 
trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật nhận lời thỉnh cầu của vị 
Đạỉ-Phạm-thỉên Sahampatỉ, Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. Đức-Phật tmyền dạy rằng: 

- Này Đạỉ-Phạm-thiên Sahampatỉ! Trước 
đây Như-laỉ còn do dự nên chưa thuyết pháp tế 
độ chúng-sỉnh. 

- Này Đạỉ-Phạm-thiên Sahampati! Bây giờ, 
Như-Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Laỉ sẽ thuyết pháp tế độ những chúng-sỉnh có 
duyên lành nên tế độ, đế giải thoát kho tử sinh 
luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Khỉ biết Đức-Phật đã nhận lời thỉnh cầu, nên 
vị Đạỉ-Phạm-thiên Sahampatỉ cùng toàn thế chư 
phạm-thiên, chư-thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi xin phép trở về tầng trời. 

Trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tảt Chánh- 
Đăng-Giảc kiếp chót hoặc chư Bồ-tát Độc-Gỉác 
kiếp chót không cần lắng nghe chánh-pháp từ 
một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành pháp- 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 209 

hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giảc độc nhất 
vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, hoặc trở 
thành Đức-Phật Độc-Giảc mà thôi. 

Chuyển-Pháp-Luân đầu tên 

Đức-Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho ai đầu tiên, Đức-Phật liền nghĩ đến vị 
Đạo-sư Ãlãra Kãlãmagotta, là bậc thiện-trí có 
trí-tuệ, nếu vị Đạo-sư Ẫlãra Kãlãmagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 

Kh i ấy, chư-thiên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Đạo-sư Ẫlãra 
Kãỉãmagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Ẫlãra 
Kãlãmagotta đã viên tịch, vô-sắc-giớỉ thiện- 
nghiệp trong đệ-tam-thỉền vô-sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm 
gọi là Vô-sở-hữu-xứ-thỉền thỉện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
có vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là táỉ-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 



210 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên Vô-sở-hữu-xứ-thiên, 
Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! ” (1> 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nếu 
vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta đuợc nghe chánh- 
pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Kh ỉ ấy, chu-thiên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
và bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta vừa mới viên tịch chiều hôm qua. 

Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta đã viên tịch, vô-sắc-giớỉ 
thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phỉ-phi-tưởng-xứ- 
thỉền thỉện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là táỉ-sinh-tâm 
(paỊisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô- 


1 Sự bất lọi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô-sắc-giới 
không có sắc-uấn, nên không có tai đế nghe được chánh-pháp, 
đã mất đi cơ hội tốt hiếm có đế chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 211 


sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên, Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! ” 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ- 
khưu đã từng phụng sự, hộ độ cho Đức-Phật 
trong suốt thời gian còn là Đức-Bồ-tát thực-hành 
pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Laỉ nên thuyết pháp tế độ nhóm 
năm tỳ-khưu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm năm tỳ-khuu đang trú tại khu 
rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Bãrãnasĩ. Đức-Phật từ khu rừng Uruvelã 
ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana 
ấy, để thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ-khuu: 
Ngài Trưởng-lão Konậanha truởng nhóm, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddỉya, Ngài Mahãnãma và 
Ngài Assaịi. 

Đức-Phật thuyết kinh Chuyển-Pháp-Luân 

Đức-Phật Gotama ngự đi đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm 
thảng 6, sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tròn đúng hai tháng. 

Nhóm năm tỳ-khuu nhìn thấy Đức-Phật 
Gotama từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng: 

“Sa-môn Gotama đã từ bỏ sự tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành khô-hạnh đế trở thành Đức- 



212 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Phật Chánh-Đăng-Gỉác mà trở lại đời sổng 
sung túc. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu 
không còn đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật 
như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp 
đặt chỗ đế cho Sa-môn Gotama ngoi mà thôi. ” 

Nhưng khi Đức-Phật Gotama đến gần, do 
oai lực và tâm đại-bi của Đức-Phật, nhóm năm 
tỳ-khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi 
người đều tự động đứng dậy cung kính đón 
rước. Vị nhận y bát, vị lẩy nước rửa chân, vị thì 
sắp đặt trải chỗ ngồi cao quỷ, thỉnh Đức-Phật 
ngự đến ngồi cho cao quỷ ẩy. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi 
“Ẩvuso ” không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính 
đối với Đức-Phật. Nghe như vậy, Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Laỉ bằng tiếng “Ẩvuso” . Như-Laỉ là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉác, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp giảng dạy chảnh-pháp mà Như-Lai đã 
chứng ngộ. Các con hãy lẳng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 

1 “Ãvuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gọi vị 
cao hạ một cách tôn kính. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 213 


chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y theo Như-laỉ, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn, 
y theo Như-Laỉ đã chứng đắc. 

Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy 
của Đức-Phật, vì nghĩ: 

“Trước đây Sa-môn Gotama thực-hành pháp- 
hành khô-hạnh đến như thế mà không trở thành 
Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc. Nay, Sa-môn Gotama 
trở lại đời sổng sung túc như vậy, lại có thế trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đãng-Gỉảc được hay sao? ” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm năm tỳ- 
khưu nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhỏm năm tỳ-khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa. Cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Phật 
và phát sinh đức-tin trong sạch noi Đức-Phật 
Gotama. 

Kh i ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavattanasutta (I) : kinh Chuyển- 
pháp-luãn, đế tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài 
Trưởng-lão Kondahha, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddỉya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assajỉ tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần 
kinh-thành Bãrãnasĩ. 


1 Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 



214 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


(Bài kinh Dhammacakkappavattanasuttapãịi 

và ỷ nghĩa bài kỉnh trong quyến Kỉnh Chuyến- 
Pháp-Luân, cùng soạn giả.) 

Ngài Đại-Trưởng-lão Annãsikondanna 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
kỉnh Chuyến-Pháp-Luân xong, trong nhóm 5 tỳ- 
khuru ấy chỉ có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Kondahha 
là bậc thanh-văn đệ-tử đầu tiền của Đức-Phật 
Gotama chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lmi Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. Cho nên, Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão KonậaMa có pháp danh mới gọi là Aniiãsi- 
konặanna: Ngài Đại-Truởng-ỉẵo Kondahha đã 
chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế, cùng với 180 
triệu chư-thiên, phạm-thỉên cũng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-luu, ... 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Annãsỉkondanna kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khuu. 

Đức-Phật Gotama xem xét thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Annãsỉkondanna có đầy đủ phuớc- 
thiện phát sinh tám thứ vật dụng cần thiết của tỳ- 
khuu do quả của phuớc-thiện phát sinh nhu thần 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 215 

thông, nên Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “Ehi bhỉkkhu ” rằng: 

- Ehi Bhỉkkhu! Svãkkhãto dhammo, cam 
brahmacarỉyam sammã dukkhassa antakỉrỉyãya. 

- Này Annãsỉkonậanna! Con hãy lại đây, con 
trở thành tỳ-khưu theo ỷ nguyện. Chánh-pháp 
mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, 
hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, con 
hãy nên co gắng tỉnh-tấn thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, đê chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thảnh-quả và Nỉết-bàn, chẩm dứt khô 
tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bon loài. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt 
câu, Ngài Đạỉ-Tmởng-lão Ahhãsikondahha mất 
hình tuớng cũ, liền trở thành vị tỳ-khưu có đầy 
đủ tám thứ vật dụng của tỳ-khuu, đuợc thành 
tựu do quả của phuớc-thiện nhu thần thông. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Ahhãsikondahha là vị 
tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, có dáng vẻ trang nghiêm nhu Ngài Đại- 
Truởng-Lão có 60 hạ. Ngay khi ấy, Tam Bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo 
trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian vào 
ngày rằm tháng 6 (âm lịch). 

* Ngày rằm tháng tư (âm lịch) Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, chính là lúc 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo đồng thời xuất 



216 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

hiện trên thế gian. Nhưng Đức-Tãng-bảo chưa 
xuất hiện trên thế gian. 

* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới có 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ảnhãsikondahha là bậc 
Thảnh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị tỳ-khưu đầu 
tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, ngày rằm tháng 6 là ngày Tam- 
Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 

bảo trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. 

Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Gotama nhập 
hạ đầu tiên cùng với nhóm năm tỳ-khưu tại khu 
rừng phóng sinh nai gọi là Isỉpatana, gần kỉnh- 
thành Bãrãnasĩ. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Nhập- 
hni Thánh-đạo, Nhập-lưu Thảnh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kỉnh xỉn 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “EhỉBhỉkkhu”. 

- Ngày 1 7 thảng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập- 
lini Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thảnh-quả, Nỉết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xỉn 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 217 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “EhỉBhỉkkhu”. 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maltã- 

nãma chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm, rồi kính xỉn 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “EhiBhỉkkhu”. 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assạịi 

chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập- 
hm Thánh-đạo, Nhập-lưu Thảnh-quả, Nỉết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-ĩưu, rồi kỉnh xỉn 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi ‘EhỉBhikkhu”. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Anattalakkhaụasutta: Kỉnh Trạng- 
thảỉ vô-ngã, tế độ nhóm năm tỳ-khưu đều trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

(Ỷ nghĩa bài Kỉnh Trạng-tháỉ vô-ngã này 
được trình bày trong phần Đức-Pháp quyến ỉ: 
Tam-Bảo, cùng soạn giả.) 

Nhu vậy, trong cõi nguời này, khi ấy, có 5 
bậc Thánh A-ra-hản thanh-vãn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama. 



218 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo 

Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử 
trọng đại đáng ghi nhớ: 

* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Siddhattha đản sinh ra đời tai khu vườn 
Lumbinĩ (nay thuộc về nước Nepal). 

- 35 năm sau, vào ngày rằm tháng tư, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đãng-Gỉảc Sỉddhattha trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Gỉảc có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama tại khu rừng khu Uruvelã, tròn 
đúng 35 tuổi (nay là Buddhagayã, nước India). 

- Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- 
Phật Gotama tịch diệt Nỉết-bàn tại khu rừng 
Kusỉnãrã, lúc tròn đúng 80 tuổi (nước India). 

* Ngày rằm tháng sáu (2 tháng sau khi trở 
thảnh Đức-Phật Gotama), Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên để tế 
độ nhóm 5 tỳ-khưu, chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondahha chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế đầu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, nên Ngài Đại-Trưỏmg-ỉẵo 
KonậaMa có tên mới là Ahhãsi-konặahha. 

Đức-Phật Gotama cho phép Ngài Đại- Trương- 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 219 

lão Ahhãsikondahha xuất gia trở thành vị tỳ-khưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo đầy đủ trọn vẹn hoàn toàn 
xuất hiện trên thế gian, vào ngày rằm tháng 6. 

* Ngày rằm tháng giêng (sau khi Đức-Phật 
Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyển-Pháp- 
luân 7 tháng) là ngày Đạỉ-hộỉ chư Thánh-Tăng 
gồm có 1.250 vị Thánh A-ra-hán lần đầu tiên 
của Đức-Phật Gotama, tại ngôi chùa VeỊuvana, 
gần kinh-thành Rãjagaha. 

Buddhakicca: Phận sự của Đức-Phật 

Đức-Phật hằng ngày đêm có 5 phận sự: 

1- Pnrebhattakỉcca: Phận sự buôỉ sáng trước 
khỉ độ ngọ. 

2- Pacchãbhattakỉcca: Phận sự sau khỉ độ ngọ. 

3- Pathamayãma: Phận sự canh đầu đêm. 

3- Majjhimayãma: Phận sự canh giữa đêm. 

3- Pacchimayãma: Phận sự canh chót đêm. 

Giảng giải 

1- Phận sự buôỉ sảng trước khi độ ngọ như 
thế nào? 

Mồi buổi sáng đến giờ đi khất thức, khi thi 
Đức-Phật ngự đi một mình để tế độ chúng-sinh 
nào đó, khi thì Đức-Phật ngự đi cùng với chu 
tỳ-khuu-Tăng vào xóm làng, kinh-thành, ... để 



220 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

khất thực. Kh i Đức-Phật thọ thực xong, số dân 
chúng kính thỉnh Đức-Phật thuyết pháp, hoặc số 
dân chúng xin thọ phép quy-y Tam-bảo, hoặc số 
người xin Đức-Phật cho phép xuất gia, rồi Đức- 
Phật ngự trở về chùa. 

2- Phận sự sau khi độ ngọ như thế nào? 

Khi ngự trở về chùa, rửa chân xong, Đức- 
Phật đứng trên bục giảng khuyên dạy chư tỳ- 
khưu rằng: 

“Bhikkhve appamãdena sampãdetha! 

Duĩlabho Buddhuppãdo lokasmim. 

Dullabho manussattapatỉlãbho. 

Dullabhã khanasampattỉ. 

Dullabhã pabbajjã. 

Dullabham saddhammassavanam. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Các con hãy nên cố gắng 
tỉnh-tẩn hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-đế 
bằng pháp không dế duôi (không thất niệm) 
thực-hành phảp-hành tứ-nỉệm-xứ. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một 
điều khỏ. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành tỳ-khưu là một 
điều khó. 



Đêm Rằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Trở Thành Đức-Phật 221 


* Được nghe chánh-pháp của Đức-Phật là 
một điều khó. 

Đó là các điều khó được mà Đức-Phật hằng 
ngày thường khuyên dạy nhắc nhở chư tỳ-khưu 
chớ nên dể duôi. 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào 
cốc Gandhakuti, còn chư tỳ-khưu mỗi vị ở một 
nơi, thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc thực- 
hảnh pháp-hành thiền-tuệ. 

3- Phận sự canh đầu đêm như thế nào? 

Canh đầu đêm, Đức-Phật giáo huấn chư tỳ- 
khưu, có so chư tỳ-khưu hỏi chánh-pháp, có số 
chư tỳ-khưu xin thọ phảp-hành thiền-định, pháp- 
hành thỉền-tuệ, có so chư tỳ-khưu nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Qua hết canh đầu đêm, chư tỳ- 
khưu đảnh lễ Đức-Phật, trở về chồ ở của mình. 

4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 

Canh giữa đêm, Đức-Phật cho phép chư- 
thiên, chư phạm-thiên trong các cõi trời dục- 
giới, các tầng trời sắc-giới phạm-thiên đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi đứng một nơi họp lẽ, bạch 
hỏi pháp, Đức-Phật giảng giải các câu hỏi của 
chư-thiên, chư phạm-thiên xong. Qua hết canh 
giữa đêm, chư-thiên, chư phạm-thiên đảnh lễ 
Đức-Phật, xin phép trở về cõi-giới của mình. 



222 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

4- Phận sự canh chót đêm như thế nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật ngự đi kinh hành. 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có 
chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác định giờ tỉnh đậy. 

- Thời gian cuối: Đức-Phật nhập thiền đại-bi, 
khi xả thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh 
trong các cõi-giới bằng Phật-nhãn, xem xét 
chúng-sinh nào đã từng có duyên lành với Đức- 
Phật, hoặc đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật từ vô số kiếp quá-khứ. Kiếp hiện-tại này 
có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
chúng-sinh ấy dù gần dù xa, dù trong cõi người, 
dù trong cõi-giới khác, Đức-Phật vẫn ngự đến 
tận nơi để tế độ chúng-sinh ấy. 

Mỗi ngày mỗi đêm, Đức-Phật thực-hành đầy 
đủ 5 phận sự suốt 45 năm, cho đến phút cuối 
cùng Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. 

45 hạ của Đức-Phật Gotama 

Theo lệ thường, Đức-Phật không ngự một nơi 
nào trong thời gian lâu, chỉ khi đến mùa an cư 
nhập hạ, khi ấy, Đức-Phật mới ngự một nơi suốt 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 


223 


3 tháng đầu mùa mưa (vassa) (1> (kể từ ngày 16 
tháng 6 đến ngày 15 tháng 9) theo truyền thống 
của Chư Phật mà thôi. 

1- Hạ thứ nhất của Đức-Phật Gotama 

Vào ngày rằm tháng 6, sau khi Đức-Phật 
Gotama thuyết giảng bài kỉnh Chuyến-pháp-luân 
lần đầu tiên tế độ nhóm 5 vị tỳ-khưu xong, chỉ 
có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Kondahna chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 
Nhập-lmi Thánh-đạo, Nhập-lmi Thảnh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lmi đầu tiên, nên 
Đức-Phật gọi tên mới là Ahhãsỉkonậahha. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Ảhhãsikondahha kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Đức- 
Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu bằng cách gọi 
“Ehỉ bhỉkkhu”. Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ảhhãsi- 
kondahha là vị tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Vào ngày 16 tháng 6 (âm lịch) bắt đầu mùa 
mưa, Đức-Phật an cư nhập hạ đầu tiên cùng với 
nhóm 5 vị tỳ-khưu tại khu rừng phóng sinh nai 
gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ. Đức- 
Phật tiếp tục dạy dồ 4 vị tỳ-khưu còn lại. 


1 Vassa nghĩa là mùa mưa, có 4 tháng bắt đầu từ ngày 16 tháng 
6 cho đến ngày 15 tháng 10. 



224 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lmi Thánh-đạo, Nhập-lưn Thánh-quả, Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưn, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “EhỉBhỉkkhu”. 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưỏĩĩg-lão Bhaddỉỵa 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 
Nhập-Imi Thảnh-dạo, Nhập-hm Thánh-quả, Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khuu theo 
cách gọi “EhiBhỉkkhu”. 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahã- 
nãma chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khuu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khuu theo 
cách gọi “EhỉBhỉkkhu”. 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assajỉ 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lmi Thảnh-dạo, Nhập-lmi Thánh-quả, Nỉết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khuru. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 225 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “EhỉBhỉkkhu”. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Anattalakkhanasutta: Kỉnh Trạng-tháỉ vô- 
ngã, để tế độ nhóm 5 tỳ-khuu. Tất cả 5 vị tỳ-khuu 
đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
từ Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-ỉai Thánh-quả, 
Nỉết-bàn; Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, 
Nỉết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn du sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Nhu vậy, 5 vị Thảnh A-ra-hán thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama đầu tiên xuất hiện trên 
cõi nguời, trong những ngày đầu mùa hạ này. 

Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ công-tử 
Yasa cùng với 54 nguời bạn của công-tử đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt tận 
đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khuu, 
thêm 55 vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật và 60 vị Thánh A- 
ra-hán, mỗi vị đi một con đuờng để thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 



226 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

2- Hạ thứ nhì: Đức-Phật ngự đến an cư nhập 
hạ tại ngôi chùa VeỊuvana gần kinh-thành Rãja- 
gaha, cùng với 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

3- 4 Hạ thứ ba, thứ tư: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa VeỊuvana gần kinh-thảnh 
Rãjagaha, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

5- Hạ thứ năm: Đức-Phật ngự đến an cư 
nhập hạ tại giảng đường Kutãgãra trong khu 
rừng lớn gần kinh-thành Vesãlĩ, cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Khi ấy, bà Mahãpajãpatigotamĩ cùng 500 
người nữ dòng Sakỵa tự cạo đầu mặc y giống 
như bậc xuất-gia, đi chân không từ kinh-thảnh 
Kapilavatthu đến kinh-thành Vesãlĩ, đứng khóc 
trước cổng giảng đường Kutãgãra vì tủi thân do 
Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda gặp bá-mẫu Mahã- 
pajãpatỉgotamĩ mới hiếu rõ ý nguyện của bà, 
nên vào hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin Đức-Phật 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 227 

cho phép người nữ được xuất gia trở thành tỳ- 
khưu-ni. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

Nếu nhũ-mẫu Mahãpajãpatỉgotamĩ chấp 
thuận 8 trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự 
xuất-gia trở thành tỳ-khưu-ni của nhũ-mẫu. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda trở ra thưa lại cho 
bá-mẫu Mahãpajãpatỉgotanũ rõ 8 trọng-phảp 
ẩy. Bà vô cùng hoan hỷ chấp thuận 8 trọng-phảp 
ẩy và nghiêm chỉnh thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
cho đến suốt đời. 

Đỏ là sự xuất-gia trở thành tỳ-khưu-nỉ của bà 
Mahãpajãpatigotamĩ, còn 500 người nữ dòng 
Sakya xuất gia trở thành tỳ-khưu-nỉ lần đầu tiên 
do tỳ-khmi-Tăng hành-tăng-sự theo cách tụng 
hatticatutthakammavãcã (từ đó về sau, xuất-gia 
trở thành tỳ-khưu-ni theo cách Ảtthavãcĩkũ- 
pasampadã do Tăng hai phái: tỳ-khưu-ni-tăng 
trước và tỳ-khưu-tăng sau). 

Như vậy, tỳ-khưu-ni-tăng xuất hiện trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama bắt đầu từ hạ 
thứ năm của Đức-Phật, tại giảng đường Kutãgãra, 
trong khu rừng lớn gần kỉnh-thành Vesãlĩ. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi noi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 



228 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

6- Hạ thứ sáu: Đức-Phật ngự đến an cư nhập 
hạ tại núi Makula trong đất nước Magadha, cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Một sự việc xảy ra, ông phú hộ Rãjagaha có 
một gốc cây trầm đỏ rất quý giá, ông cho thợ 
tiện một cái bát rồi treo trên một cây cao và 
thông báo rằng: 

“Trong đời này, nếu có vị nào là bậc Thảnh A- 
ra-hán có thần thông thì xỉn vị ấy bay lên lẩy cái 
bát trầm này, tôi sẽ phát sinh đức-tỉn noi vị ấy. ” 

Sáu nhóm ngoại đạo thường tự cho mình là 
bậc A-ra-hán có nhiều thần thông, đều đến xin 
ông phú hộ dâng cái bát trầm ấy, nhưng ông phú 
hộ thưa rằng: 

“Neu Ngài là bậc A-ra-hán có thần thông thì 
xỉn Ngài bay lên lấy cái bát trầm xuống đây. ” 

Đã sáu ngày qua, không có một vị nào bay lên 
lấy cái bát trầm ấy được nên dân chúng trong 
thành Rãjagaha thầm nghĩ rằng: 

“Trong đời này không có bậc Thánh A-ra- 
hản hay sao? ” 

Đen ngày thứ 7, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahã- 
moggallãna và Ngài Trưởng-lão Pỉndolabhãra- 
dvãja đi vào khất thực trong kinh-thành Rãjagaha. 
Khi nghe tin như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna bảo Ngài Trưởng-lão Pỉndola- 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 229 

bhãradvãja bay lên lấy cái bát trầm để đem lại 
đức-tin cho mọi người. 

Ngài Trưởng-lão Pinậolabhãradvãja sử dụng 
phép thần thông bay lên lấy cái bát trầm ấy, bay 
ba vòng quanh kinh-thành Rãjagaha rồi đáp nhẹ 
xuống ngôi nhà ông phú hộ. Ông phú hộ phát 
sinh đức-tin trong sạch, thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào lâu đài, ngồi trên chồ cao quý, đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão và đón nhận cái bát, cúng dường vật 
thực dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Pindolabhãradvãja trở về 
chùa, có số đông dân chúng chưa được tận mắt 
nhìn thấy Ngài Trưởng-lão biểu diễn thần thông, 
nên họ kéo nhau đến tìm Ngài Trưởng-lão, kinh 
xin Ngài Trưởng-lão biểu diễn thần thông cho 
họ xem. 

Kh i ấy, Đức-Phật biết sự việc xảy ra nên hội 
họp chư tỳ-khưu-Tăng lại, rồi Đức-Phật quở 
trách Ngài Trưởng-lão Pindolabhãradvãja rằng: 

- Này Pindoỉabhãradvặịa! Chỉ có cái bát trầm 
này mà con biêu diễn thần-thông cho người tại 
gia xem. Đó không phải là phận sự của Sa-môn, 
không làm phát sinh đức-tỉn đổi với người chưa 
có đức-tỉn. 

Đó là nguyên nhân đầu tiên, Đức-Phật chế 
định cấm tỳ-khưu không được biểu diễn phép 
thần-thông cho người tại gia xem. Tỳ-khưu nào 



230 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

biểu diễn phép thần thông, tỳ-khưu ấy phạm giới 
dukkata (hành không tốt). 

Sau đó, Đức-Phật truyền dạy đập bể cái bát 
trầm ra từng mảnh nhở, tán mịn làm thuốc nhỏ 
mắt cho tỳ-khuu đau mắt. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chu Đại- 
đức tỳ-khuru-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

7- Hạ thứ bảy: Đức-Phật ngự lên an cu nhập 
hạ tại cung trời Tam-thập-tam-thiên (1) , Đức-Phật 
thuyết giảng Abhỉdhammapỉtaka: Tạng Vỉ-Dỉệu- 
Pháp gồm có 7 bộ lớn là bộ Dhammasahganĩ, 
bộ Vibhahga, bộ Dhatukathã, bộ Puggala- 
pahhatti, bộ Kathãvatthu, bộ Yamaka và bộ 
Patthãna, đế tế độ Phật-Mầu (kiếp hiện-tạỉ là 
một vị thiên-nam Santussỉta từ cõi trời Đâu- 
suất-đà-thỉên hiện xuống). 

Vị thiên-nam Santussỉta chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thảnh Nhập-lưu, cùng với 800 tỷ chu-thiên, 
phạm-thiên trở thành bậc Thánh thấp hoặc cao 
tùy theo ba-la-mật của mỗi vị. 


1 3 tháng mùa mưa ở cõi người, tính theo thời gian ở cõi trời 
Tam-thập tam-thiên khoảng 3 phút 36 giây; bởi vì, 1 ngày 1 đêm 
ở cõi trời này bằng 100 năm ở cõi người. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 231 

Vào ngày 16 tháng 9, Đức-Phật từ cung trời 
Tam-thập tam-thiên trở về cõi người tại cổng 
thành xứ Saủkassa, chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
chư tỳ-khưu-ni-Tăng, cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đông đảo đón rước Đức-Phật. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi noi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

8- Hạ thứ tám: Đức-Phật ngự đến an cư nhập 
hạ tại ngôi chùa trong khu rừng BhesakaỊavana, 
vùng Bhaggajanapada cùng với chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng, để tế độ dân chúng trong làng 
Susumãragira. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi noi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

9- Hạ thứ chín: Đức-Phật ngự đến an cư nhập 
hạ tại ngôi chùa Ghosỉtãrãma gần kinh-thảnh 
Kosambi, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi noi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

10- Hạ thứ mưòi: Hai nhóm tỳ-khưu trong xứ 
Kosambi cãi cọ nhau, Đức-Phật khuyên giải 
nhưng họ không chịu nghe lời, nên Đức-Phật 



232 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


một mình ngự vào an cư nhập hạ tại khu rừng 
Pãlileyyaka suốt 3 tháng mùa mưa. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật rời khỏi khu rừng 
Pãlileyyaka, du hành khắp mọi nơi thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh. 

11- Hạ thứ mưòi một: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa trong tỉnh lỵ Dakkhina- 
giri gần xóm nhà Bà-la-môn EkanãỊa cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng để tế độ ông Bà-la- 
môn Kasibhãradvãja xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
rồi tỳ-khưu Kasibhãradvãja thực-hành pháp- 
hảnh thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

12- Hạ thứ mười hai: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại xứ Veraũịã theo lời thỉnh mời của 
ông Bà-la-môn Veranjã, cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng. 

Trong thời ấy, xứ Veranjã gặp phải hạn hán 
mất mùa, nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết 
đói rất đông, bởi vì thiếu thốn vật thực. Cho nên, 
chư tỳ-khưu đi khất thực không được vật thực. 

Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarãpatha cùng 
với 500 cồ xe ngựa vừa đến xứ Veranjã gặp mùa 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 233 

mưa, nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ- 
khưu đi khất thực, nhưng không được gì, nên họ 
làm phước-thiện bố-thí cúng dường lúa là phần 
vật thực để nuôi ngựa, giã thành gạo đỏ đem nấu 
cơm, mỗi ngày dâng cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư tỳ-khưu. Đặc biệt dâng cúng dường 
Ngài Trưởng-lão Ãnanda những món bơ, mật 
ong, đường, ... đế Ngài Trưởng-lão Ẫnanda làm 
vật thực dâng cúng lên Đức-Phật. 

Trong 3 tháng an cư nhập hạ ấy, Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng phải chịu 
cảnh độ com nấu bằng gạo dở (Đó là một trong 
những quả ác-nghỉệp cũ của Đức-Phật còn dư 
sót chút đỉnh, và cũng có ảnh hưởng đến chư tỳ- 
khưu gần gũi với Đức-Phật). 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

13- Hạ thứ mưòi ba: Đức-Phật ngự đến an cư 
nhập hạ tại một ngôi chùa trên núi Cãỉiya gần 
xóm nhà Jantu, trong xứ Cãliya, cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Từ hạ đầu tiên cho đến hạ thứ mười ba này, 
Đức-Phật chưa có một vị tỳ-khưu nào là thị giả 
thường trực chăm sóc phục vụ Đức-Phật, khi thì 
vị tỳ-khưu này, khi thì vị tỳ-khưu khác thay đổi 
nhau phục vụ Đức-Phật. 



234 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Trong mùa hạ này, vị tỳ-khưu Meghiỵa là thị 
giả của Đức-Phật. Một hôm, vị tỳ-khưu đi khất 
thực trong xóm Jantu, nhìn thấy ngoài vườn xoài 
bên bờ sông, một cảnh đẹp thiên nhiên yên tĩnh, 
đáng hài lòng, nên tỳ-khưu Meghiya muốn đến 
noi đó để thực-hành pháp-hành-thiền. 

Kh i trở về, tỳ-khưu Meghiya vào hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho phép đi đến 
noi ấy để thực-hành pháp-hành-thiền theo ý muốn 
của mình. 

Đức-Phật xem xét thấy chưa họp thời, nên 
dạy rằng: 

- Này Meghỉya! Con nên chờ có một vị tỳ- 
khưu khác đến thay thế, rồi con hãy đi. 

Đức-Phật truyền bảo như vậy, nhưng tỳ-khưu 
Meghiya vẫn năn nỉ xin đi. Đức-Phật khuyên 
dạy ba lần mà tỳ-khưu Meghiya không chịu 
nghe lời, biết ngăn không được nên Đức-Phật 
đành phải cho phép. 

Tỳ-khưu Meghiya đảnh lễ Đức-Phật rồi ra đi, 
đế Đức-Phật ở lại một mình trên núi Cãliya. 

Kh i tỳ-khưu Meghiya đến vườn xoài ngồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định thi tâm tà-tư- 
duy phát sinh làm cho tâm nóng nảy, bực bội nên 
không thể thực-hành pháp-hành thiền-định, cũng 
không thể thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nên 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 235 

tỳ-khưu Meghiya trở về hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, người xuất-gia với 
đức-tỉn trong sạch nơi Tam-Bảo, khỉ tà-tư-duy, 
ác-pháp phát sinh làm trở ngại sự thực-hành 
pháp-hành thỉền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, có những pháp 
nào đế diệt tà-tư-duy, đê hỗ trợ cho pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thỉền-tuệ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Meghỉya! Hành-giả chưa diệt được 
phỉền-não trầm-luân thì cần phải có đủ năm 
pháp là: 

1- Có bạn lành, bạn tốt. 

2- Là người có gỉới-hạnh trong sạch, giữ gìn 
cấn trọng trong các đỉều-gỉớỉ trong sạch dế thân 
và khâu được trong sạch thanh-tịnh, đi lại nơi 
an toàn cho phạm-hạnh, thường thay tai họa lớn 
trong lỗi nhỏ. 

3- Là người biết tri túc trong 4 thứ vật dụng 
hằng ngày. 

4- Có tâm tinh-tấn không ngừng diệt ác-phảp, 
làm cho thỉện-pháp phát sinh và tăng trưởng. 

5- Có trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự- 
sinh, sự-dỉệt của sẳc-pháp danh-pháp, dẫn đến 
sự diệt phiền-não trầm luân, giải thoát khô. 



236 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

ĐÓ là năm pháp diệt tà-tư-duy, để hỗ trợ cho 
pháp-hành thỉền-định, pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ. 

Tỳ-khưu Meghiya vâng lời dạy của Đức-Phật. 
về sau không lâu, tỳ-khuu Meghiya thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

14- Hạ thứ mưòi bốn: Đức-Phật ngự đến an 
cu nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana của ông phú 
hộ Anãthapindika, gần kinh-thành Sãvatthi, 
cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 

Trong mùa hạ này, Sa-di Rãhula tròn đủ 20 
tuổi đuợc nâng lên bậc tỳ-khuu, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta là Thầy tế-độ (upajjhãya) 
và Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna là 
Thầy tụng tuyên-ngôn và thành-sự-ngôn (ãcarỉya). 

Đức-Phật biết rõ tỳ-khưu Rãhula đã có đầy đủ 
10 phảp-hạnh ba-la-mật và 5 phảp-chủ: tỉn- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, nỉệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ; nên Đức-Phật dự định 
thuyết pháp tế độ tỳ-khuu Rãhula diệt tận đuợc 
mọi phiền-não trầm luân. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 237 

Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh- 
thành Sãvatthi trở về, Đức-Phật truyền dạy tỳ- 
kỉtưu Rãhula đem tọa cụ (tẩm vải lót ngồi) đi 
vào rừng ở phía Nam kinh-thảnh Săvatthi để 
nghỉ trua. 

Vô số chu-thiên, phạm-thiên cùng đi theo tỳ- 
khưu Rãhula, do biết rằng Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ tỳ-khưu Rãhula diệt tận mọi phiền- 
não trầm-luân. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kinh CũỊarãhulo- 
vãdasutta: kỉnh dạy tỳ-khưu Rãhula trẻ. Sau khi 
lắng nghe xong bài kinh, tỳ-khưu Rãhula chứng 
ngộ chãn-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập- 
hni Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nỉết-bàn 
cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận đuợc mọi phiền-não 
trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 
Đồng thời trong khi ấy, vô số chu-thiên, phạm- 
thiên cũng trở thành Thánh bậc cao hoặc bậc 
thấp tùy theo năng lực của 10 phảp-hạnh ba-ỉa- 
mật và 5 phảp-chủ: tín-phảp-chủ, tấn-phảp-chủ, 
nỉệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi vị chu-thiên, phạm-thiên. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng du hành khắp mọi noi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 



238 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

15- Hạ thứ mưòi lăm: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Nỉgrodhãrãma gần 
kinh-thành Kapilavatthu, cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng. 

Đức -vua Mahãnãma thuộc dòng họ Sakya đã 
xây cất chồ ở để dâng cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Đức-Phật thuyết pháp giảng dạy về quả báu 
cao quý của phước-thiện bố-thí cúng dường chỗ 
ở đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

16- Hạ thứ mưòi sáu: Đức-Phật tế độ được 
dạ-xoa ÃỊavaka rất hung dữ hơn cả Ác-ma- 
thiên. Dạ-xoa ẴỊavaka chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thảnh-đạo, 
Nhập-lưu Thảnh-quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi tế độ dạ-xoa Ãịavaka xong, Đức- 
Phật ngự đến an cư nhập hạ tại ngôi tháp 
AggãỊava trong xứ ÃỊavĩ, đế tế độ Đức-vua 
ẴỊavaka cùng dân chúng trong xứ. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật ngự đi du hành 
khắp mọi nơi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 239 

17- Hạ thứ mưòi bảy: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa VeỊuvana gần kinh-thành 
Rãjagaha, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

18- 19- Hạ thứ mưòi tám và mưòi chín: Đức- 
Phật ngự đến an cư nhập hạ tại ngôi chùa trên 
núi Cãliya gần xóm nhà Jantu trong xứ Cãliya, 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 

20- Hạ thứ hai mưoi: Đức-Phật ngự đến an cư 
nhập hạ tại ngôi chùa VeỊuvana, gần kinh-thành 
Rãjagaha, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Từ hạ đầu tiên cho đến đầu hạ thứ hai mươi, 
Đức-Pliật chưa có một vị tỳ-khưu nào là thị giả 
thường trực để lo phục vụ Đức-Phật, khi thì vị 
tỳ-khưu này, khi thì vị tỳ-khưu khác: các vị tỳ- 
khưu như tỳ-khưu Nãgasamãla, tỳ-khưu Nãgita, 
tỳ-khưu Upavãna, tỳ-khưu Sunakkhatta, tỳ-khưu 
Cunda, tỳ-khưu Sãgata, tỳ-khưu Meghỉya, ... 
thay đổi nhau làm phận sự phục vụ Đức-Phật, 
chưa có một vị tỳ-khưu nào gọi là thị giả thường 
trực ngày đêm lo phục vụ Đức-Phật. 



240 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đôi khi, Đức-Phật ngự đi khất thực một 
đường, vị tỳ-khưu ôm bát của Đức-Phật lại 
muốn đi con đường khác nên để bát của Đức- 
Phật xuống đất rồi đi theo ý của mình. Hoặc đôi 
khi có vị tỳ-khưu đang phục vụ Đức-Phật, thì 
xin đi thực-hành pháp-hành-thiền một nơi khác, 
chỉ còn lại một mình Đức-Phật mà không có vị 
tỳ-khưu nào thay thế lo phục vụ Đức-Phật. 

Trong mùa hạ này, một hôm, Đức-Phật đang 
ngự tại cốc Gandhakuti, chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi tụ hội 
xung quanh. Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nay Như-Lai đã lớn tuôỉ 
rồi, các tỳ-khim đến lo phục vụ Như-Lai, đôi khi 
Như-Lai đi khất thực một đường, vị tỳ-khưu ấy 
mang bát của Như-Laỉ lại muốn đi con đường 
khác nên đê bát của Như-Laỉ xuống đất rồi đi 
theo ỷ của mình, ... 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nên chọn một vị 
tỳ-khưu làm thị giả thường trực ngày đêm lo 
phục vụ Như-Laỉ. 

Kh i lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, 
Ngài Trưởng-lão Sãrỉputta đảnh lễ Đức-Phật 
chắp hai tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xỉn được làm 
thị giả thường trực hằng ngày, hằng đêm lo 
phục vụ Đức-Thế-Tôn. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 241 

Đức-Phật không chấp thuận theo lời xin của 
Ngài Trưởng-lão Sãrỉputta. Tiếp đến Ngài 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna bạch xin, Đức- 
Phật cũng không chấp thuận. Theo tuần tự các 
chư Đạỉ-Thanh-văn đều xin, Đức-Phật đều không 
chấp thuận một vị nào cả. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda làm thị giả thường trực 

Duy chỉ còn Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đang 
ngồi im lặng, chư Đại-đức tỳ-khưu động viên 
khuyến khích Ngài Trưởng-lão Ẫnanda bạch xin 
làm thị giả thường trực hằng ngày đêm lo phục 
vụ Đức-Phật. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẵnanda đảnh lễ 
Đức-Phật, chắp hai tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con xỉn Đức-Thế- 
Tôn tám đặc ân, nếu Đức-Thế-Tôn ban cho con 
đủ tám dặc ân ẩy thì con sẽ xỉn làm thị giả 
thường trực ngày đêm lo phục vụ Đức-Thế-Tỏn. 

4 đặc ân khước từ 

1- Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn không ban cho con 
tấm y tốt mà Ngài có. 

2- Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn không ban cho con 
vật thực ngon lành mà Ngài có. 

3- Kính xỉn Đức-Thế-Tôn không ban cho con 
được ở chung với Ngài trong cốc GandhakuỊỈ. 



242 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

4- Kính xỉn Đức-Thế-Tôn không cho con đi 
theo Ngài đến nhà thỉ chủ mà họ thỉnh mời Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ãnanda! Con xét thay bất lợi như thế 
nào mà con xỉn bổn đặc ân khước từ như vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con muốn tránh 
những lời chê trách của người khác cho rằng: 

“Con xỉn làm thị giả thường trực của Đức- 
Thế-Tôn đê mong đượcy tốt, vật thực ngon lành, 
ở chung với Đức-Thế-Tôn, được đi theo Đức- 
Thế-Tôn đến nhà thí chủ thỉnh mời. ” 

Đức-Phật chấp thuận theo bốn đặc ân khuớc 
từ ấy của Ngài Trưởng-lão Ẵnanda. 

4 đặc-ân khẩn khoản 

1- Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn ngự đến noi mà con 
đã nhận lời thỉnh mời. 

2- Kính xỉn Đức-Thế-Tôn cho phép con dẫn 
các người từ các phương xa đến hầu Ngài. 

3- Kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn cho phép con được 
vào hầu Ngài đế hỏi những pháp mà con chưa 
hiếu biết. 

4- Đức-Thế-Tôn thuyết pháp nơi nào, khỉ con 
vẳng mặt, kỉnh xỉn Ngài thuyết lại pháp ấy cho 
con nghe. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 


243 


- Này Ẵnanda! Con xét thấy những điều lợi 
ích như thế nào mà con xỉn bon đặc-ân khấn 
khoản như vậy? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 

* Đặc-ân thứ nhất: Những người có đức-tỉn 
trong sạch nơi Tam-Bảo đến hầu thỉnh Đức- 
Thế-Tôn mà không gặp được Ngài, thì cho phép 
con nhận lòi thỉnh mời của họ. Neu Đức-Thế-Tôn 
không ngự đi đến noi đó thì họ sẽ nghĩ rằng: 

“Con là tỳ-khưu thị giả thường trực của Đức- 
Thế-Tôn vậy mà họ chỉ nhờ việc thỉnh mời Đức- 
Thế-Tôn cũng không giúp cho họ được. ” 

* Đặc-ân thứ nhì: Những người từ các 
phương xa đến hầu Đức-Thế-Tôn, nếu họ không 
có cơ hội hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn đế nghe 
pháp thì họ sẽ nghĩ rằng: 

“Chúng ta từ phương xa đến, có ỷ nguyện 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, nghe pháp, nhưng vị 
tỳ-khưu thị giả của Đức-Thế-Tôn cũng không 
giúp cho chúng ta được có cơ hội ấy. ” 

Như vậy, họ sẽ giảm đức-tỉn noi Tam-Bảo. 

* Đặc-ân thứ ba: Khỉ con nghe pháp của 
Đức-Thế-Tôn, có pháp nào chưa hiếu rõ, con 
xỉn phép hỏi lại pháp ấv, Đức-Thế-Tôn giảng 
giải cho con được hiếu rõ đế con được thuận lợi 
cho việc thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ của con. 



244 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

* Đặc-ân thứ tư: Có người hỏi con rằng: 

“Bài kỉnh này, pháp này, tích tiền-kỉếp của 
Đức-Phật này, ... Đức-Thế-Tôn giảng nơi nào, 
có ỷ nghĩa như thế nào? ” 

Neu con trả lời với họ rằng: “Tôi không biết” 
thì họ sẽ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-ỉão Ẫnanda là thị giả của 
Đức-Thế-Tôn, vậy mà bài kỉnh ấy, pháp ấy, tích 
tỉền-kỉếp của Đức-Phật ấy, ... cũng không biết. ” 

Cho nên, kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn thuyết lại 
những pháp ấy cho con đế con trả lời cho họ 
hiểu rõ. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ẫnanda giải 
thích sự lợi ích của mỗi đặc-ân, nên Đức-Phật 
chấp thuận đủ tám đặc-ân của Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda. 

Bắt đầu từ thời gian ấy, Ngài Trưởng-lão 
Ẫnanda chỉnh thức là thị giả thường trực ngày 
đêm lo phục vụ Đức-Thế-Tôn cho đến lúc Đức- 
Thế-Tôn tịch diệt Niết-bàn. 

Sở dĩ, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda được địa vị 
thị giả thường trực của Đức-Phật Gotama, là vì 
tỉền-kỉếp của Ngài Trưởng-lão đã từng phát 
nguyện muốn trở thành một thị giả thường trực 
của Đức-Phật. Lời phát nguyện trong tiền-kỉếp 
của Ngài Trưởng-lão đã được Đức-Phật 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 245 

Padumuttara thời quá-khứ thọ kỹ và Ngài 
Trưởng-lão cũng đã thực-hành 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt 100 ngàn đạỉ-kỉếp trái đất, đế 
thành tựu ỷ nguyện ấy. 

21- 44- Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn 
mươi bốn: 

45 hạ của Đức-Phật chia ra hai thời-kỳ: 

* Thời-kỳ đầu: Kể từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 
20, mỗi hạ Đức-Phật an cư nhập hạ nơi nào, tế 
độ cho chúng-sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. 

* Thời-kỳ cuối: Kể từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 
44, Đức-Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi 
chùa. Khi thì Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi 
chùa Jetavana cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, khi thì Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi 
chùa Pubbãrãma gần kinh-thành Sãvatthi. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật thường ngự đi 
thuyết pháp tế độ những chúng-sinh có duyên 
lành nên tế độ dù gần, dù xa trong cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời sắc-giới. 

Kh i đến gần mùa mưa, Đức-Phật trở lại kinh- 
thành Sãvatthi, an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Jetavana hoặc tại ngôi chùa Pubbãrãma. Bởi vì, 
Đức-vua Pasenadỉ Kosala ngự tại kinh-thảnh 
Sãvatthi, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có tâm tôn kính Đức-Phật, Đức-Pháp, 



246 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


chư tỳ-khưu-Tăng. Đặc biệt, có hai đại-thí-chủ 
là ông phú hộ Anãthapỉnậỉka và bà đạỉ-thỉ-chủ 
Vỉsãkhã; trong nhà của hai đại-thí-chủ này, hằng 
ngày luôn có sắp đặt sẵn 500 chỗ ngồi để đón 
rước chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến khất thực. 

Và phần đông dân chúng trong kinh-thành 
Sãvatthi là những người có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo, hoan hỷ tạo phước-thiện bố thí cúng 
dường các thứ vật dụng đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Vì vậy, khi Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi 
chùa Jetavana hoặc tại ngôi chùa Pubbãrãma, 
có số đông chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng an 
cư nhập hạ tại một trong hai ngôi chùa này và 
các nơi gần kinh-thành Sãvatthi, để chư tỳ-khưu 
có được điều thuận lợi, nhất là các thứ vật dụng 
trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư tỳ- 
khưu được thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển tốt. 

45- Hạ thứ bốn mươi lăm: Hạ cuối cùng, 
Đức-Phật ngự đến an cư nhập hạ tại ngôi làng 
VeỊuvagãma, gần kinh-thành Vesãlĩ. Đức-Phật 
cho phép chư Đại-đức tỳ-khưu nhập hạ quanh 
làng gần Đức-Phật để tiện cho việc đến tụ hội 
nghe lời giáo huấn của Đức-Phật. Bởi vì, Đức- 
Phật biết rõ rằng chỉ còn khoảng 10 tháng nữa, 
Ngài sẽ tịch diệt Niết-bàn. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 


247 


Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức-Phật lâm 
bệnh trầm trọng, tưởng chừng như sắp tịch diệt 
Niết-bàn, nhưng Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Như-Lai chưa truyền dạy cho thị giả Ẫnanda 
cùng chư tỳ-khưu Tăng biết mà tịch diệt Nỉết- 
bàn, đó là điều không nên. ” 

Vì vậy, Đức-Phật nhẫn nại chịu đựng thọ khổ, 
rồi nhập A-ra-hán-quả. Nhờ vậy, bệnh tình của 
Đức-Phật được thuyên giảm. 

Sau khi khỏi bệnh không lâu, Đức-Phật ngự ra 
khởi cốc đến ngồi chỗ đã trải sẵn, Ngài Trưởng- 
lão Ãnanda đảnh lễ Đức-Phật và bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, nhìn thay Đức- 
Thế-Tôn khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quá! 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, khi con thay Đức- 
Thế-Tôn lâm bệnh trầm trọng, con có cảm giác 
toàn thân nặng nề, tâm con tăm toi, mờ mịt 
không còn biết rõ phương hướng, pháp-hành tứ 
nỉệm-xứ cũng không còn hiện rõ trong tâm con 
bởi bệnh tình trầm trọng của Đức-Thế-Tôn, 
nhưng có một điều mà con tự an ủi rằng: 

“Đức-Thế-Tôn chưa truyền dạy lời di chúc 
cuối cùng đến chư tỳ-khưu-Tãng thì có lẽ Đức- 
Thế-Tôn chưa tịch diệt Nỉết-bàn. ” 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Chư tỳ-khưu còn hy vọng gì 



248 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

nơi Như-Laỉ nữa? Chảnh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng không hề phân biệt người thân bên 
trong, kẻ sơ bên ngoài, Như-Laỉ không giong 
như các vị thầy khác, giấu các yếu pháp đế chờ 
đến lúc trước khi lâm chung mới truyền lại cho 
người học trò tín cân. 

- Này Ẵnanda! Vị thầy nào nghĩ rằng: 

Ta là người lãnh đạo nhóm chư tỳ-khưu- 
Tăng, và nhóm chư tỳ-khưu-Tăng nưoĩig nhờ nơi 
ta, vị thầy ẩy mới có lời di chúc cuối cùng đến 
nhóm chư tỳ-khưu-Tãng ẩy. 

- Này Ẫnanda! Như-Laỉ không nghĩ rằng: 

“Như-Lai là người lãnh đạo nhóm chư tỳ- 
khưu-Tăng và nhóm chư tỳ-khưu-Tăng nương 
nhờ nơi Như-Lai. ” 

Như vậy, sao Như-Laỉ lại có lời di chúc cuối 
cùng đến chư tỳ-khưu-Tãng. 

- Này Ẵnanda! Bây giờ Như-Laỉ đã đến thời 
lão niên, tuổi đã cao, đã 80 tuổi (1> rồi! Vỉ như 
chiếc xe cũ, sử dụng được là phải nhờ sửa chữa 
như thế nào thì sắc thân của Như-Laỉ cũng như 
thế ẩy, luôn luôn cần được sửa chữa bằng cách 
nhập A-ra-hán Thảnh-quả. 

- Này Ẵnandaỉ Khỉ nào Như-Laỉ nhập A-ra-hản 


1 80 tuổi kể từ khi đầu thai vào lòng Phật mẫu vào ngày rằm 
tháng sáu (âm lịch). 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 249 

Thánh-quả có đoi tượng Vô-hiện-tượng Nỉết- 
bàn, diệt được các pháp trong tam-giớỉ, hưởng 
pháp vị an-lạc Nỉết-bàn sỉêu-tam-gỉớỉ, khi ẩy 
Như-Laỉ mới thật sự được an-lạc. 

* Cho nên, các con nên song có ta làm hòn 
đảo (trong biển khổ), có ta {1) làm nơi nưoĩig 
nhờ, không nên song nương nhờ noi nào khác. 
Nghĩa là có chánh-pháp làm hòn đảo, có chảnh- 
pháp làm nơi nương nhờ, không nên sổng nương 
nhờ noi nào khác. 

- Này Ẵnandaỉ Vì vậy, hỉện-tạỉ Như-Lai còn 
hiện hữu, cũng như trong thời vị-laỉ, sau khỉ 
Như-Laỉ tịch diệt Nỉết-bàn, chư tỳ-khưu cũng là 
người song có ta làm hỏn đảo, có ta làm nơi 
nương nhờ, không nên song nương nhờ noi nào 
khác. Nghĩa là tỳ-khưu sống có chánh-pháp 
làm hòn đảo, có chánh-pháp làm nơi nương 
nhờ, không nên Sống nương nhờ nơi nào khác. 

Tỳ-khưu ấy thực-hành phảp-hành tứ nỉệm-xứ, 
sẽ là người cao thượng. 

Đức-Phật ngự an cư nhập hạ tại ngôi làng 
VeỊuvagãma suốt ba tháng mùa mưa, đây là hạ 
cuối cùng của Đức-Phật. 


Tasmãtihãnanda attadĩpã viharatha attasaranã 
anannasaranã, dhammadĩpã dhammasaranã anannasaranã... 
Attã ở đây có nghĩa sabhãvadhammã, đó là tam-giới thiện- 
pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp. 




250 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật ngự trở lại ngôi 
chùa Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi, cùng 
với chu Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

* Ngài Đại-Trưỏng-lão Sãriputta tịch diệt 
Niết-bàn 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Chư Phật với bậc Thảnh Toi-thượng thanh- 
văn, vị nào sẽ tịch diệt Niết-bàn trước? ” 

Ngài Đại-Truởng-lão biết rõ rằng: 

“Bậc Thảnh Toỉ-thượng Thanh-văn đệ-tử tịch 
diệt Nỉết-bàn trước Đức-Phật. ” 

Ngài Đại-Truởng-lão suy xét về tuổi thọ của 
Ngài, biết rõ tuổi thọ của Ngài chỉ còn 7 ngày 
nữa, nên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta liền 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, xin 
phép trở về ngôi nhà xua để tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Truởng-lão 
Sãriputta rằng: 

- Này Sãrỉputta! Con sẽ tịch diệt Nỉết-bàn 
tại nơi nào vậy? 

Ngài Đại-Truởng-lão Sãriputta kinh bạch với 
Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt 
Nỉết-bàn tại ngôi nhà xưa trong làng 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 251 

Nãlãkagãma, xứ Magadha nơi con đã sinh 
trưởng, đồng thời đế tế độ cho thân mẫu của 
con. Tuy bà có bảy người con đều trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hản nhưng bả vẫn chưa có đức-tin 
noi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta cùng với 500 
đệ-tử đảnh lễ Đức-Phật xong, xin phép từ giã 
Đức-Phật. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trở về lại ngôi 
nhà xưa ở tại căn phòng của mình. 

Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta phát bệnh kiết lị đi ngoài, 
phân lẫn nhiều máu, bệnh tình rất trầm trọng. 

Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài 
Đại-Trưởng-Ião, thân mẫu của Ngài thấy Tứ 
Đại-Thiên-vương từ cõi tứ-Đại-thiên-vưong có 
hào quang sáng ngời đến chiêm bái, đảnh lễ 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. 
Tiếp đến, Đức-vua trời Sakka từ cõi Tam-thập- 
tam-thỉên đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. 

Tuần tự các Đức-vua trời cõi Dạ-ma-thiên, 
Đức-vua trời cõi Đâu-suẩt-đà-thỉên, Đức-vua 
trời cõi Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời cõi Tha- 
hóa-tự-tạỉ-thiên trong các cõi trời dục-giới và 
tiếp đến chư Đạỉ-Phạm-thiên cõi trời sẳc-gỉớỉ 



252 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

phạm-thiên cũng đều đến chiêm bái, đảnh lễ 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão lần cuối cùng. 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn 
thấy chu-thiên, chu Đại-Phạm-thiên có hào 
quang sáng ngời, vị sau hơn vị truớc, bà muốn 
biết những vị chu-thiên ấy là vị nào mà có lòng 
tôn kính con của bà đến nhu the! 

Thân mẫu của Ngài Đại- Trương-lão Sãriputta 
đến phòng của Ngài Đại-Truởng-ỉẫo, hỏi Ngài 
Trưởng-lão Cunda (con trai của bà) rằng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có 
lòng tôn kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ Sư Huynh 
của con như vậy? 

Ngài Trưởng-ỉão Cunda thua rằng: 

- Thưa thân-mẫu, đầu tiên, Tứ Đạỉ-Thỉên- 
vương từ cõi trời tứ-Đạỉ-Thỉên-vương đến chiêm 
bải, đảnh lễ Sư Huynh của con. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thua nhu vậy 
bà nghĩ thầm: “Tứ Đạỉ-Thỉên-vương mà có lòng 
tôn kỉnh đến chiêm bái, đảnh lễ con ta. 

Vậy, con ta phải là bậc cao thượng. Neu vậy, 
thì Đức-Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc 
chắn Đức-Phật còn cao thượng hơn thế nữa. ” 
Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda, còn các vị chư-thiên khác là vị 
nào vậy? 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 253 

Ngài Trưỏng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân-mẫu, chư vị kế đến tuần tự là 
Đức-vua trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam- 
thỉên, Đức-vua trời Sụịãma từ cõi trời Dạ-ma- 
thiên, Đức-vua trời Santussỉta từ cõi trời Đâu- 
suất-đà-thiên, Đức-vua trời Sunimmita từ cõi 
trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paranỉmmita 
từ cõi trời Tha-hóa tự-tạỉ-thỉên, và tiếp đến chư 
Đạỉ-Phạm-thỉên từ các tầng trời sắc giới, ... 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, 
bà thầm nghĩ rằng: 

“Đại-Phạm-thiên ” mà ta tôn kỉnh, chư Đại- 
Phạm-thiên ấy lại có lòng tôn kinh đến chiêm 
bái, đảnh lễ con của ta. Vậy, con ta cao thượng 
đến như vậy sao! Neu vậy, Đức-Phật là Bậc 
Tôn-Sư của con ta, chắc chắn Ngài còn cao 
thượng biết dường nào! ” 

Do nghĩ như vậy, nên bà phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc chưa từng có. Thân-mẫu của Ngài 
Đại-Trưởng-lão đến ân cần thăm hỏi bệnh tình 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta và bà bày tỏ 
ý nghĩ của mình. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta biết đúng lúc 
họp thời nên Ngài Đại-Trưởng-lão thuyết giảng 
về 9 ân-Đức-Phật để tế độ thân-mẫu của Ngài. 

Sau khi lắng nghe Ngài Đại-Trưởng-lão 



254 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Sãriputta thuyết giảng về 9 ân-Đức-Phật xong, 
thân-mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão liền chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lmi 
Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt 
tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến và hoài- 
nghi không còn du sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tỉn trong sạch vững chắc nơi 
Tam-Bảo. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta tự nghĩ rằng: 

“Nay ta đã đền đáp công ơn sinh thành 
dưỡng dục của thân-mẫu của ta xong rồi. ” 

Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãrỉputta bảo Ngài Trưởng-lão Cunda gọi 
chu tỳ-khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão dạy rằng: 

- Này chư hiền giả! Quý vị đã theo tôi suốt 44 
năm, nếu tôi có làm điều gì, có nói lời gì làm 
không vừa lỏng quỷ vị, vậy, nay xỉn quỷ vị hiền 
giả hãy bỏ lỗi cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, Ngài Đại- 
Trưởng-lão là Bậc Thầy khả kỉnh, khả ái của 
chúng con. Chúng con không nghe thay một điều 
gì không vừa lòng cả. Và chúng con đã theo 
Thầy như bóng theo hình suốt 44 năm qua, nếu 
chúng con có làm điều gì, có nói lời nào làm 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 255 

không vừa lòng Thầy thì nay kỉnh xỉn Thầy có 
tâm từ tha thứ cho chúng con. Bạch Ngài. 

Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào 
ngày rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình 
chuyển động. Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài 
Đại-Truởng-lão Sãrỉputta xong, Ngài Trưởng- 
lão Cunda thỉnh Xá-lợỉ của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Sãriputta đến kính dâng lên Đức-Thế-Tôn tại 
ngôi chùa Jetavana. 

Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy xây ngôi 
tháp tôn thờ xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta tại kinh-thành Sãvatthi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna tịch diệt 

Niết-bàn 

Sau khi Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta tịch 
diệt Niết-bàn, Đức-Phật ngự đi cùng với chu tỳ- 
khuu-Tăng từ kinh-thành Sãvatthi đến tại ngôi 
chùa VeỊuvana, gần kinh-thành Rãjagaha. 

Khi ấy, Ngài Đại Trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna đang trú tại làng KaỊasilã trong xứ 
Magadha, nhỏm ngoại đạo thuê muớn bọn cuóp 
vây đánh Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 



256 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Đã nhiều lần Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đều lẫn 
tránh. Đen lần cuối cùng, Ngài Đạỉ-Trưởng-ỉão 
suy xét thấy ác-nghiệp cũ đến thời-kỳ cho quả 
cuối cùng truớc khi tịch diệt Niết-bàn, nên Ngài 
nhẫn-nại chịu đựng để nhóm cuớp đánh đập 
Ngài tan xuơng nát thịt. Chúng tuởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết nên ném xác Ngài vào bụi 
cây, rồi bở đi. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna sử 
dụng phép thần-thông liên kết xuong thịt lại, bay 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa 
VeỊuvana, gần kinh-thành Rãjagaha, xin phép 
tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna tịch 
diệt Nỉết-bàn vào ngày 30 thảng 10 (âm lịch), tại 
làng Kaỉasilã trong xứ Magadha. 

Lễ hỏa táng xong, Đức-Phật truyền dạy xây 
ngôi tháp tôn thờ Xá-lợỉ của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna tại kinh-thành Rãjagaha. 

Nhu vậy, sau khi mãn mùa hạ thứ 45 cuối 
cùng của Đức-Phật vào ngày rằm tháng 9, đến 
tháng 10 (âm lịch) năm ấy, vào ngày rằm tháng 
10, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta tịch diệt 
Niết-bàn; đến ngày 30 tháng 10, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna tịch diệt Niết-bàn. 

Hai vị Thánh Toỉ-thượng thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 257 

Đức-Phật ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng từ kinh-thành Rãjagaha du hành đến 
kinh-thành Vesãlĩ. 

Một hôm, Đức-Phật ngự đi vào kinh-thảnh 
Vesãlĩ để khất thực, sau khi thọ thực xong, Đức- 
Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda cùng 
ngự đến ngôi tháp Cãpălacetiya. 

Sau khi Đức-Phật ngự trên chỗ ngồi đã trải 
sẵn, Ngài Trưởng-lão Ẵnanda đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một noi họp lẽ. Kh i ấy, Đức- 
Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Ẫnanda! Bậc nào đã thường thực-hành 
bon pháp thành-tựn (ỉdhỉpãda), đã thực-hành trở 
thành thuần thục, đã thực-hành trở thành vững 
chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen 
hằng ngày, thường tinh-tấn không ngừng thực- 
hành bon pháp thành-tựu này. 

- Này Ẵnanda! Bậc ấy cỏ khả năng duy trì 
trọn kiếp tuôỉ thọ hoặc hon kiếp tuổi thọ được 
nhưỷ. 

- Này Ẫnanda, Như-Laỉ dã thường thực-hành 
bon pháp thành-tựu (ỉdhỉpãda), đã thực-hành trở 
thành thuần thục, đã thực-hành trở thành vững 
chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen 
hằng ngày, thường tỉnh-tấn không ngừng thực- 
hành bon pháp thành-tim này. 



258 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Này Ẫnanda, Như-Lai cũng có khả năng duy 
trì trọn kiếp tuôi thọ (100 năm) hoặc hơn kiếp 
tuổi thọ (hơn 100 năm) được theo như ỷ. 

Đức-Phật đã truyền dạy gián tiếp như vậy, 
nhưng Ngài Trưởng-lão Ẵnanda không hiếu, 
nên không thỉnh mời Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xỉn Đức-Thế- 
Tôn duy trì trọn kiếp tuôỉ thọ (100 năm). 

- Kỉnh xin Đức-Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuôỉ 
thọ, dế tế độ cho phần đông chúng-sinh, đế đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng-sinh, đế đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-ỉạc cho chư-thỉên và nhãn-loạỉ. 

Bởi vì, khi ấy Ngài Trưởng-lão Ẫnanda bị 
Ác-ma-thỉên quấy nhiễu nên không hiểu ý của 
Đức-Phật. Dù Đức-Phật truyền dạy như vậy lần 
thứ hai, lần thứ ba, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda 
vẫn không hiểu được. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đảnh lề Đức-Phật, 
rồi xin phép đi ra ngoài ngồi dưới gốc cây không 
xa nơi Đức-Phật. 

Ác-Ma-Thiên thỉnh Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

Khi Ngài Trưởng-lão Ẫnanda vừa mới ra 
ngoài, Ác-Ma-thỉên liền đến hầu Đức-Phật, rồi 
đứng một nơi họp lẽ bạch rằng: 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 259 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn tịch diệt Niểt-bàn, kỉnh thỉnh Đức-Thế- 
Tôn tịch diệt Nỉết-bàn ngay bây giờ. Bây giờ là 
lúc tịch diệt Nỉết-bàn của Đức-Thế-Tôn. 

Thật ra, Ảc-Ma-thiên đã nhiều lần đến thỉnh 
Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, những lần trước, 
Đức-Phật đều khước từ. Nhưng lần này, Đức- 
Phật hứa với Ác-Ma-thỉên rằng: 

- Này Ác-Ma-thỉên! Ngươi hãy yên tâm, 
không lâu nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Nỉết-bàn. Ke 
từ nay chỉ còn ba tháng nữa, Như-Laỉ sẽ tịch 
diệt Nỉết-bàn. 

Như vậy, đúng vào ngày rằm tháng giêng 
(âm lịch), tại ngôi tháp Cãpãlacetiya, Đức-Phật 
có trí-tuệ sáng suốt, xác định thời gian ba thảng 
nữa sẽ xả tuổi thọ, xả sỉnh-mạng của Đức-Phật. 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động 
chưa từng có như vậy. Thấy điều lạ thường, nên 
Ngài Tmởng-lão Ẫnanda vào hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân 
nào làm trái đất rung chuyến. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Ngay hỏm nay, vừa mới rồi, 
Như-Lai có trỉ-tuệ sảng suốt hứa với Ác-Ma- 
thỉên rằng: 



260 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


“Chỉ còn ba tháng nữa mà thôi, Như-Lai sẽ 
tịch diệt Niết-bàn. ” 

Nghe Đức-Phật truyền dạy nhu vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda kính thỉnh rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kỉnh xỉn Đức-Thế- 
Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ (100 năm). 

- Kính xỉn Đức-Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuôỉ 
thọ đế tế độ cho phần đông chúng-sinh, đế đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng-sinh, đế đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho chư-thỉên và nhãn-loạỉ. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Con chớ nên thỉnh Như-Laỉ 
nữa. Bây giờ không phải lúc thỉnh cầu Như-Lai 
nữa. Như-Lai đã gián tiếp dạy con nhiều lần mà 
con vẫn không hiếu, con không có lời thỉnh cầu 
Như-Lai. 

Nay, Như-Lai đã hứa với Ác-Ma-thỉên rồi, 
không thế nào khác được. 

Thấy Ngài Truởng-lão Ãnanda khổ tâm vô 
hạn vì hối hận về điều sơ suất của mình, nên 
Đức-Phật an ủi Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Như-Laỉ đã từng dạy rằng: 

“Song xa lìa nhau, chết biệt ly với những 
người thân yêu, các bậc kỉnh mến ấy. Đó là sự 
thật hiến nhiên. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 261 

Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kỉnh 
mến ẩy làm sao lại có thế chiều theo ỷ muốn của 
mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do 
nhân duyên cẩu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự 
hủy hoại là thường, dù có mong muốn rằng: 

Xin pháp ẩy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng 
không thế nào được. ” 

- Này Ẵnanda! Như-Lai cùng con đi đến 
giảng đường Kutãgãra trong khu rừng lớn ấy. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda theo sau Đức-Phật 
đến giảng đường Kutãgãra. Khi ấy, Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Con nên đi mời tất cả chư tỳ- 
khưu trong kỉnh-thành Vesãlĩ đến tụ hội tại 
giảng đường Upatthãna. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- 
lão Ãnanda đi mời chư tỳ-khưu đến tụ hội tại 
giảng đường. 

Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc Thánh-đạo 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến giảng đường 
Upatthãna, ngồi trên pháp tòa cao quý rồi truyền 
dạy chư tỳ-khưu-Tăng rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Chảnh-phảp mà Như-Lai 
đã thuyết giảng đê chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 



262 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết- 
bàn; các con nên học hỏi, hiếu biết rõ, rồi nên 
thực-hành, thường thực-hành chảnh-pháp ấy; đế 
chứng ngộ chãn-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn; đê duy trì 
phạm-hạnh cao thượng, để chánh-pháp được 
trường tồn lâu dài, đê đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng- 
sỉnh; đế đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho chư-thiên và nhân-loạỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Chánh-pháp mà Như-Laỉ 
đã thuyết giảng, đế chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng dắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết- 
bàn, đó là: 

* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthãna): 

1) Thân niệm-xứ. 2) Thọ nỉệm-xứ. 

3) Tâm nỉệm-xứ. 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp tinh-tấn (Samappadhãna): 

- Tinh-tấn ngăn các ác-phảp chưa phát sinh, 
thì không cho phát sinh. 

- Tinh-tấn diệt ảc-pháp đã phát sinh. 

- Tinh-tấn làm thỉện-pháp chưa phát sinh, thì 
cho phát sinh. 

- Tinh-tấn làm tăng trưởng thỉện-pháp đã 
phát sinh. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 263 

* 4 pháp thành-tựu (Iddhipãda): 

- Thành-tựu do hài-lòng. 

- Thành-tựu do tỉnh-tẩn. 

- Thành-tựu do quyết-tãm. 

- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (Indriya): 

1) Tỉn-pháp-chủ. 2) Tấn-pháp-chủ. 

3) Nỉệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 

5) Tuệ-pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (Bala): 

ì) Tỉn-pháp-lực. 2) Tấn-pháp-lực. 

3) Nỉệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lực. 

5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chi (Bojjhaổga): 

1) Niệm giác-chi. 2) Pĩĩân-tích gỉác-chi. 
3) Tỉnh-tẩn gỉảc-chi. 4) Hỷ gỉảc-chi. 

5) Tịnh gỉác-chỉ. 6) Định giảc-chỉ. 

7) Xả gỉác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magga): 

1) Chánh-kỉến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chảnh-nghỉệp. 

5) Chảnh-mạng. 6) Chánh-tỉnh-tấn. 

7) Chánh-niệm. 8) Chánh-định. 

- Này chư tỳ-khưu! Các chảnh-phảp ấy Như- 
Laỉ đã thuyết giảng đến các con, đế chứng ngộ 



264 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Nỉết-bàn. 

-Này chư tỳ-khưu! Bây giờ Nĩư-Lai nhắc 
nhở các con rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vỉ (sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ) có sự diệt là thường, các con nên 
cổ gắng tinh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ 
Thảnh-đế bằng pháp không dế duôỉ, thực-hành 
pháp-hành tứ nỉệm-xứ”. 

Thời gian không còn lâu, Như-Laỉ sẽ tịch diệt 
Niết-bàn. Ke từ hôm nay chỉ còn lại ba thảng 
nữa mà thôi, Như-Lai sẽ tịch diệt Nỉết-bàn. ” 

Tiếp theo Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Paripakko vayo may ham, 

Parỉttam mama jĩvitam. 

Pahãya vo gamỉssãmi, 
katam me saranamattano. 

Appamattã satĩmanto, 
susĩlã hotha bhỉkkhavo. 

Susamãhỉtasahkappã, 

sacỉttamanurakkhatha. 

Yo ỉmasmỉm dhammavinaye, 
appamatto vihassati. 

Pahãya jãtỉsamsãram, 
dukkhassahtam karỉssatỉ. ” (1> 


1 Dighanikaya, bộ Mahavagga, kinh Mahaparinibhanasutta. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 


265 


- Này chư Tỳ-khưu! 

Tuôỉ của Như-Lai đã già rồi. 

Mạng sổng của Như-Laỉ còn ít, 

Như-Lai sẽ vĩnh biệt các con. 

Như-Lai sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, 

Là noi nưong nhờ của chỉnh mình. 

- Này chư tỳ-khưu! 

Các con là người không dê duôỉ, 

Có giới hạnh trong sạch đầy đủ, 

Luôn có chảnh-nỉệm và tỉnh-gỉảc, 

Có định-tâm, tư-duy đúng dan, 

Cấn trọng giữ gìn tâm của mình. 

Người nào song trong pháp luật này, 

Không dê duôỉ, luôn có chánh-niệm, 

Chứng ngộ Niết-bàn, pháp diệt khô, 

Người ẩy diệt tử sinh luân-hồỉ. 

Từ kinh-thành Vesãlĩ đến khu rừng Kusinãrã 

Một buổi sáng, Đức-Phật ngự đi vào kinh- 
thành Vesălĩ để khất thực, sau khi thọ thực xong 
trở về, Đức-Phật đứng nhìn kinh-thảnh Vesãlĩ 
lần cuối cùng, rồi dạy bảo Ngài Truởng-lão 
Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Như-Laỉ cùng các con đến 
làng Bhanậagãma. 

Đức-Phật ngự đi cùng với số đông chu tỳ- 



266 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

khưu-Tăng đến làng Bhandagãma. Tại nơi đây, 
Đức-Phật thuyết pháp khuyên dạy chu tỳ-khuu 
một thời gian ngắn, rồi tiếp tục ngự đến làng 
Ambagãma, làng Jambagãma, thành thị Bhoga- 
nagara, tại mỗi nơi Đức-Phật thuyết pháp 
khuyên dạy chu tỳ-khuru, rồi tiếp tục ngự đến 
thành phổ Pãvãnagara. Khi ấy, Đức-Phật ngự 
tại vuờn xoài của ông Cunda Kammãraputta. 

Nghe tin Đức-Phật cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng đã ngự đến thành phổ Pãvãnagara, 
hiện đang trú tại vuờn xoài của mình, ông 
Cunda đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 
nơi họp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
ông Cunda. Nghe Đức-Phật thuyết giảng, ông 
Cunda phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Bảo, có đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ lời giáo 
huấn của Đức-Phật. 

Kh i ấy, ông Cunda kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
kinh bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai kỉnh 
thỉnh Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng nhận thọ thực tại tư gia của chúng 
con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật thọ nhận bằng cách im lặng. Biết 
Đức-Phật đã nhận lời thỉnh mời, nên ông Cunda 
cung kính đảnh lễ Đức-Phật, xin phép trở về. 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 267 

Đức-Phật thọ thực món sũkuramaddava 

Ông Cunda Kammãraputta sai bảo gia nhân 
làm những món ăn ngon, trong đó có món ăn 
đặc biệt gọi là sũkuramaddava: (I) ekạịetthaka- 
sũkurassa pavattamamsa nghĩa là món thịt heo 
chỉn mềm ngon bô dưõĩĩg đặc biệt. 

Đêm đã qua, buổi sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự 
đi cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến tu 
gia của ông Cunda. Ông Cunda cung kính thỉnh 
mời Đức-Phật ngồi chỗ cao quý nhất, còn tất cả 
chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng ngồi chỗ đã trải sẵn. 
Ông cung kính đảnh lễ Đức-Phật và kính dâng 
món ăn đặc biệt sũkuramaddava ấy. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này Cunda! Con dâng món sũkuramaddava 
này chỉ đến một mình Như-Lai mà thôi, con nên 
dâng những món ăn khác đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Món sũkuramaddava còn lại, con nên đem đi 
chôn dưới đất, bởi vì, ngoại trừ Như-Lai ra, Như- 


1 Sũkuramaddava: Món thịt heo chín mềm, ngon bổ dưỡng đặc 
biệt nhất. Một số bậc tiền bối có ý kiến cho rằng: 

- Sũkuramaddava là món cơm nấu bằng sữa bò tươi, sữa chua, 
bơ đặc, bơ lỏng ... món ăn rât bô dưỡng (còn có nghĩa nâm heo). 

- Sũkuramaddava là món ăn được nâu theo cách rasãyatana- 
vidhi từ bộ sách xưạ Rasãyatanasattha. Ong Cunda hy vọng 
răng: Nhờ món ăn bô dưỡng này, Đức-Phật duy trì được sinh- 
mạng, không tịch diệt Niêt-bàn. Món Sũkuramaddava đặc biệt 
này có chư-thiên bỏ thêm thiên vị, cho nên chỉ có Đức-Phật 
mới có thê tiêu hóa được mà thôi. 



268 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Lai không thay có một người nào trong đòi này, 
gồm cả Sa-môn, Bà-ĩa-môn, chư-thiên, Ma-vưomg 
cõi trời dục-giới dùng món sũkuramaddava này, 
rồi có thê tiêu hóa được. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, ông Cunda 
đem món ăn sũkuramaddava còn lại chôn sâu 
dưới đất. 

Kh i Đức-Phật thọ thực xong, ông Cunda đảnh 
lễ Đức-Phật, rồi ngồi một noi hợp lẽ. Kh i ấy, 
Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông Cunda, làm cho 
ông vô cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Từ giã ông Cunda, Đức-Phật ngự đi cùng với 
chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng tiếp tục lên đuờng đi 
đến khu rừng Kusinãrã. 

Trên đuờng, Đức-Phật phát bệnh kiết lị đi 
ngoài ra máu, bệnh tình rất trầm trọng nên Đức- 
Phật dừng chân nghỉ, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh- 
giác nhập A-ra-hán-quả, làm cho thọ khổ do 
bệnh kiết lị đuợc giảm bớt, rồi Đức-Phật tmyền 
dạy Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Bây giờ Như-Lai cùng với các 
con đến xứ Kusinãrã. 

Đức-Phật ngự đi cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng tiếp tục lên đuờng đi xứ Kusinãrã. 
Trên đuờng đi Đức-Phật mệt nhoài, đến gốc cây 
Đức-Phật dừng lại và truyền bảo Ngài Truởng- 
lão Ãnanda rằng: 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 269 

- Này Ãnandaỉ Con trải tẩm y Sahghãtỉ bon 
lớp cho Như-Laỉ ngồi nghỉ. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda trải tấm y xong, Đức-Phật ngồi nghỉ, rồi 
truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Con hãy đi lẩy nước cho Như- 
Laỉ dùng, Như-Laỉ khát nước lắm rồi! 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vừa rồi có 500 
chiếc xe bỏ băng qua dòng sông, vì nước sông 
còn ít nên đã làm cho nước đục ngầu. Gần đây 
có con sông Kakudhãnãdĩ nước trong sạch, bờ 
sông thoai thoải, Đức-Thế-Tôn có thế độ nước 
trong sạch và tắm mát trên con sông ẩy. 

Đức-Phật khát nước quá không sao chịu nổi, 
nên Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda đến lần thứ hai, lần thứ ba như trên. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda đành phải vâng lời 
Đức-Phật, Ngài Trưởng-lão vừa mang bát đến 
dòng sông nước còn ít ấy, nước sông đang đục 
ngầu liền biến thảnh nước trong sạch. Ngài 
Trưởng-lão vô cùng ngạc nhiên, lấy bát múc 
nước đem về bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Thật phỉ thưÒTig 
thay! Chưa từng có bao giờ! Đức-Thế-Tôn có 



270 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

nhiều oai lực quá! Dòng nước sông còn ít nước 
và bị 500 chiếc xe bỏ vừa băng qua làm cho 
nước sông đục ngầu. Khỉ con đến gần bỗng 
nhiên biến thành dòng nước trong sạch. 

Con kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn độ nước. 

Đức-Phật độ nước xong liền cảm thấy đỡ 
khát. Sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, Đức-Phật 
ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp 
tục lên đường đến con sông Kakudhãnãdĩ. 

Khi đến nơi, Đức-Phật ngự xuống dòng sông 
ấy tắm mát, độ nước xong, Đức-Phật ngự đi lên, 
rồi dạy bảo Ngài Trưởng-lão Cundaka rằng: 

- Này Cundaka! Con hãy trải tẩm y Sahghãtỉ 
bon lớp dế cho Như-Laỉ nằm nghỉ ngơi. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- 
lão Cundaka trải tấm y Saủghãti bốn lóp xong, 
Đức-Phật nằm nghiêng bên phải, hai chân duỗi 
thẳng đặt so le, chân phải duỗi thẳng, chân trái 
đầu gối hơi co, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh-giác 
nhập A-ra-hản Thảnh-quả. Ngài Trưởng-lão 
Cundaka ngồi gần hầu Đức-Phật. 

Khi xả A-ra-hán Thảnh-quả, Đức-Phật gọi 
Ngài Trưởng-lão Ãnanda truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Neu có ai trách ông Cunda 
Kammãraputta rằng: 

“Thật không có lợi cho ông, ông đã làm điều 



45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 27 1 

không tốt! Độ vật thực của ông, Đức-Phật phải 
tịch diệt Nỉết-bàn. ” 

Khỉ ẩy, con nên giảng giải cho ông Cunda 
hiếu rõ đê ông phát sinh đạỉ-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ rằng: 

Này ông Cunda! Thật là điều lợi ích lớn 
cho ông! Ông đã làm phước-thiện bo-thỉ đặc biệt. 
Đức-Thế-Tôn độ vật thực của ông lần cuối cùng, 
rồi tịch diệt Nỉết-bàn. Điều này chỉnh bần Tăng 
được nghe từ kim ngôn của Đức-Thế-Tôn rằng: 

‘Hai lần cúng dường vật thực đến Như-Laỉ có 
quả báu lớn bằng nhau. Quả báu hai lần này lớn 
hơn các lần cúng dường vật thực khác đến Như- 
Laỉ là: 

1- “Vật thực của bà Sujãtã được cúng dường 
đến Đức-Bồ-tát Sỉddhattha. Sau khi độ vật thực 
xong, đêm hôm ấy, Đức-Bồ-tảt Sỉddhattha trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. 

2- Vật thực của ông Cunda Kammãraputta 
được củng dường đến Như-laỉ. Sau khỉ độ vật thực 
xong, đêm hôm ấy, Như-Lai tịch diệt Nỉết-bàn. 

Vật thực cúng dưòĩĩg đến Như-Lai trong hai 
trường họp này có quả báu lớn bằng nhau. Quả 
báu này lớn hon các lần cúng dường vật thực đến 
Như-Lai trong các trường họp khác. ” 



272 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Này Ãnandci! Con nên giảng giải cho ông 
Cunda Kammãraputta hiếu rõ như vậy, đế ông 
phát sinh đạỉ-thỉện-tâm trong sạch hoan hỷ, mà 
không buồn. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh này giảng 
giải rằng: 

* Món ăn nấu bằng sữa bò của bà Sujãtã mà 
Đức-Bồ-tảt Sỉddhattha đã độ xong, cuối đêm ấy 
Đức-Bồ-tát Sỉddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Gỉảc có danh hiệu là Đức-Phật Gotama 
cao thượng nhất trong toàn cõỉ-gỉớỉ chúng-sinh. 

Nhờ món ăn đầy bô dưỡng ẩy mà kim thân 
của Đức-Phật có sức khoẻ chịu đựng, duy trì 
suốt 49 ngày đêm, đê hưởng pháp vị an-lạc tịch 
tịnh Nỉết-bàn. 

* Món ăn sũkuramaddava của ông Cunda 
Kammãraputta mà Đức-Phật đã độ xong. 

Nhờ món ăn đầy bô dưỡng ấy mà kim thân 
của Đức-Phật có sức khoẻ chịu đựng được nôi 
căn bệnh kiết lị rất trầm trọng, Đức-Phật mới có 
thế ngự đi đến khu rừng Sãla xứ Kusỉnãrã đế 
tịch diệt Nỉết-bàn như đã dự định trước. 

Tuy hai lần cúng dường hai món vật thực đặc 
biệt này có khoảng cách thời gian xa nhau 45 
năm, nhưng đều có quả báu lớn bằng nhau, như 
Đức-Phật đã dạy. 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 273 

Sau khi nằm nghỉ ngơi một lát, Đức-Phật 
truyền bảo Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda, Như-Lai ngự đi cùng với các 
con sang bên kia bờ sông Hirahvatĩ. 

Đức-Phật ngự đi cùng với chu Đại-đức tỳ- 
khuu-Tăng sang bên kia bờ sông Hiranvatĩ ấy, 
rồi tiếp tục đến khu rừng Sãla xứ Kusinãrã. 

Rằm tháng tư - Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Phật 
ngự đến khu rừng Sãla tại xứ Kusinãrã, nơi nghỉ 
ngơi của hoàng tộc Malla, Đức-Phật truyền bảo 
Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Con nên đặt chiếc giường 
quay đầu về hướng Bắc, giữa hai cây Sãla (song 
long thọ). 

Khi ấy, Đức-Phật nằm nghiêng bên phải, đầu 
quay về hướng Bắc, hai chân duỗi thắng so le, 
chân phải duỗi thăng, chân trái đầu gối hơi co, 
hai bàn chân đặt không đều nhau, có chánh- 
nỉệm trỉ-tuệ tỉnh-gỉác, không định trước giờ xả. 

Cúng dưòng Đức-Phật 

Hai cây Săla trô hoa trái mùa, những đóa hoa 
rơi xuống xung quanh kim thân để cúng dường 
Đức-Phật. Các cây hoa trong rừng đều nở rộ, 
những đóa hoa trời, hương trời, ... từ các cõi trời 



274 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

rơi xuống nhu mua để cúng dường Đức-Phật. 
Những tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng dường 
Đức-Phật. 

Kh i ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Hai cây Sãla trô hoa trái mùa, 
những đóa hoa rơi xuống xung quanh kim thân 
của Như-Laỉ, đê cúng dường Như-Lai. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, 
hương trời từ các cõi trời rơi xuống, những 
tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trỗi lên đế 
cúng dường Như-Laỉ. 

- Này Ẵnanda! Sự củng dường đến Như-Lai 
bằngphắm vật như vậy không gọi là cách cúng 
dường cao thượng. 

Người nào là tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu-nỉ, hoặc 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, thực-hành đúng theo pháp- 
hành bát-chánh-đạo, thực-hành đúng theo 
chánh-pháp, người ẩy được gọi là người có lòng 
tôn kỉnh, lễ bái, cúng dường Như-Laỉ bằng cách 
cúng dường cao thượng. 

- Này Ẵnanda! Các con nên luôn luôn tâm 
niệm rằng: 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 275 

“Chúng ta là hành-gỉả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng đắc Thảnh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn, 
thực-hành đúng theo pháp-hành bát-chánh-đạo, 
thực-hành đúng theo chảnh-pháp. ” 

Sở dĩ, Đức-Phật đề cao sự cúng dường bằng 
cách thực-hành đúng theo chánh-pháp, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn là sự cúng dường cao thượng hon sự 
cúng dường bằng phẩm vật, là vì chỉ có sự cúng 
dường bằng cách thực-hành đúng theo chánh- 
pháp mới có thể giữ gìn, duy trì giáo-pháp của 
Đức-Phật trường tồn trên thế gian. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda khóc 

Vào lúc canh chót đêm ấy, Đức-Phật sắp tịch 
diệt Niết-bàn, Ngài Trưởng-lão Ãnanda đang 
còn là bậc Thánh Nhập-lưu, nên Ngài tủi thân, 
lánh ra một nơi vắng vẻ đứng khóc, than vãn: 

“Ta còn là bậc Thảnh Nhập-lưu cần phải 
thực-hành phảp-hành thỉền-tuệ đê dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc đến 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ải, mọi phỉền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hản, nhưng Đức-Phật là Đức Tôn-Sư của ta sắp 
tịch diệt Nỉết-bàn. ” 



276 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Khi ấy, Đức-Phật không thấy Ngài Truởng- 
lão Ãnanda, nên truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ẫnanda đang ở đâu? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ẫnanda lảnh ra một noi vẳng vẻ đứng khóc, 
than vãn vì tủi thân. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền bảo một vị tỳ-khưu gọi Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda đến hầu Đức-Phật. 

Vâng lời Đức-Phật, vị tỳ-khưu đi mời Ngài 
Trưởng-lão Ãnanda đến hầu Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức-Phật 
truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

Song xa lìa nhau, chết biệt ly với những 
người thân yêu, các bậc kỉnh mến ẩy. Đó là sự 
thật hiến nhiên. 

Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kỉnh 
mến ẩy làm sao lại có thế chiều theo ỷ muốn của 
mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do 
nhân duyên cẩu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự 
hủy hoại là thường, dù có mong muốn rằng: 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 277 

Xỉn pháp ẩy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng 
không thê nào được. 

- Này Ẫnanda! Con là một thị giả tận tụy 
phục vụ Như-Lai với tâm-từ được biếu hiện 
bằng thân, khấu, ỷ. Đó là sự lợi ích, sự tiến hóa 
trong mọi thỉện-pháp, bồi bô đầy đủ các pháp- 
hạnh ba-la-mật rồi. 

- Này Ẫnanda! Con nên cổ gắng tinh-tấn, 
chắc chắn con sẽ diệt tận được mọi phỉền-não 
trầm-luãn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán một 
cách nhanh chóng. 

Đức-Phật khen ngợi Ngài Trưởng-lão Ãnanda 
đã tận tụy phục vụ Đức-Phật một cách rất chu 
đáo. Ngài Trưởng-lão Ãnanda là bậc thiện-trí 
biết cách cư xử đối với mọi người, biết cách 
sắp xếp thời gian hợp lý, hướng dẫn mọi người 
đến hầu Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda biết đúng lúc, họp 
thời hướng dẫn tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, Đức-vua, các quan, nhóm ngoại 
đạo, v.v... vào hầu Đức-Phật. 

Lý do Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn tại Kusinãrã 

Tuy có nhiều xứ lớn, kinh-thành lớn, nhưng 
Đức-Phật không chọn làm noi tịch diệt Niết-bàn 
của Đức-Phật, mà chọn Kusinãrã vì có 3 lý do: 



278 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


1- Trong quá-khứ, Kusinãrã là một kinh- 
thành rộng lớn có tên là kỉnh-thành Knsavatĩ, có 
Đức Chuyến-luân Thánh-vương Malĩãdassana 
trị vì bon châu thỉên-hạ. Neu Đức-Phật tịch diệt 
Nỉết-bàn noi khác, thì không có lỷ do thuyết bài 
kinh Mahãdassanasutta. 

Vì vậy, Đức-Phật chọn xứ Kusinãrã làm nơi 
tịch diệt Niết-bàn để Đức-Phật có cơ hội thuyết 
bài kỉnh Mahãdassanasutta. Chúng-sinh lắng 
nghe bài kinh này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo, cố gắng tinh-tấn thực-hành mọi 
thiện-pháp. 

2- Đạo-sĩ Subhadda là người đệ-tử cuối cùng 
của Đức-Phật, hiện đang ở tại xứ Kusỉnãrã. 
Ngoài Đức-Phật ra, không có vị Thánh Thanh- 
văn đệ-tử nào có khả năng tế độ Đạo-sĩ 
Subhadda được. 

Vì vậy, Đức-Phật phải ngự đến xứ Kusinãrã 
để tế độ đạo-sĩ Subhadda, bậc thanh-văn đệ-tử 
cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Vị tỳ-khưu Subhadda sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, trước khi Đức-Phật tịch diệt Nỉết-bàn. 

3- Đức-Phật biết rõ rằng: 

Sau khỉ nghe tin Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Nỉết-bàn, làm lễ hỏa táng xong, các nước lớn sẽ 
kéo đến tranh giành Xá-Lợỉ của Đức-Phật. 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 279 

Đức-Phật thay rõ, biết rõ chỉ có vị Bà-la-môn 
Doụa là người có khả năng đứng ra làm trung 
gian hòa giải các sứ giả từ các nước lớn và biết 
cách phân chia các Xá-Lợỉ cho mỗi xứ thỉnh 
đem về xây Bảo-tháp tôn thờXá-Lợỉ. 

Vị Bà-la-môn Doụa hiện đang ở tại xứ 
Kusỉnãrã, nên Đức-Phật quyết định chọn xứ 
Kusỉnãrã làm nơi tịch diệt Nỉết-bàn. 

Đêm cuối cùng của Đức-Phật 

Đêm cuối cùng của Đức-Phật là đêm rằm 
tháng tư (âm lịch). 

* Canh đầu: Nghe tin canh chót đêm ấy, Đức- 
Phật sẽ tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Sãla. 
Đức-vua, Hoàng-hậu, Hoàng-tử, Công-chúa cùng 
các bậc bô lão trong hoàng tộc Malla, cùng 
hoàng thân quốc thích tuần tự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật lần cuối cùng, tiếp theo các quan trong 
triều, toàn thể dân chúng xứ Kusinãrã tuần tự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật lần cuối cùng, kéo dài 
trọn canh đầu. 

* Canh giữa: Đạo-sĩ Subhadda nghe tin 
Đức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn vào canh chót 
đêm ấy nên suy nghĩ rằng: 

“Ta có nhiều điều thắc mắc, đã từ lâu chưa 
có một vị Sa-môn nào có thế giải đáp, giúp làm 
cho ta thông suốt được thắc mắc ấy. Nay nghe 



280 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

tin Sa-môn Gotama, Đức-Plĩật Chánh-Đắng- 
Giảc, đã ngự đến khu rừng Sãla xứ Kusỉnãrã 
này, Đức-Phật sắp tịch diệt Nỉết-bàn vào canh 
chót đêm nay. Ta nên đến hầu Sa-môn Gotama 
đế hỏi những điều thắc mắc của ta, kỉnh nhờ 
Đức-Phật giải đáp. ” 

Đạo-sĩ Subhadda đến khu rừng Sãla tim gặp 
Ngài Truởng-lão Ãnanda xin phép vào hầu Đức- 
Phật, Ngài Truởng-lão Ãnanda bảo rằng: 

- Này dạo-sĩ Subhadda! Xỉn ông không nên 
quẩy rầy, làm phiền Đức-Phật trong lúc này, 
Đức-Phật đang mệt quá rồi! 

Đạo-sĩ Subhadda tha thiết khẩn khoản xin 
Ngài Truởng-lão Ãnanda cho phép vào hầu Đức- 
Phật. Nghe Ngài Truởng-lão Ãnanda và đạo-sĩ 
Subhadda đang nói chuyện qua lại với nhau, Đức- 
Phật truyền dạy Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẫnanda! Con không nên ngăn cản 
Subhadda, đế cho Subhadda đến gặp Như-Lai. 

Đạo-sĩ Subhadda có co hội đến hầu vấn an Đức- 
Phật xong, ngồi một noi họp lẽ, đạo-sĩ bạch rằng: 

- Kính bạch Sa-môn Gotama, các sa-môn, bà- 
la-môn là đạo-sư, trưởng phái có tiếng tăm, có 
nhiều thế lực, đứng đầu một môn phái mà phần 
đông dãn chúng tán dương ca tụng, tôn sùng là 
bậc Thảnh-thiện như các vị đạo-sư Purana- 
kassapa, đạo-sư Makkhalỉgosãla, đạo-sư Ajita- 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 281 

kesakambala, đạo-sư Pakudhakaccayana, đạo- 
sư Sanịayabelatthaputta, đạo-sư Nỉganthanãta- 
putta; có phải tất cả sa-môn, bà-la-môn ấy đã 
chứng đắc như họ đã tuyên bổ, hoặc tất cả 
không chứng đắc, hoặc có một so chứng đắc, 
một so không chứng đắc? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Subhadda! Con không nên đề cập đến 
vấn đề ẩy, con nên lắng nghe Như-Lai thuyết 
giảng chảnh-pháp. 

- Này Subhadda! Thánh-đạo họp đủ 8 chánh 
không có trong pháp-luật nào thì chắc chắn 
không có tuần tự sa-môn thứ nhất là bậc Thảnh 
Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là bậc Thảnh Nhất- 
laỉ, sa-môn thứ ba là bậc Thảnh Bất-laỉ, sa-môn 
thứ tư là bậc Thảnh A-ra-hán trongphảp-ỉuật ấy. 

- Này Subhadda! Thánh-dạo họp đủ 8 chảnh 
có trong pháp-luật nào thì chắc chắn có tuần tự 
sa-môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn 
thứ nhì là bậc Thánh Nhẩt-laỉ, sa-môn thứ ba là 
bậc Thánh Bất-laỉ, sa-môn thứ tư là bậc Thảnh 
A-ra-hán trong pháp-luật ấy. 

- Này Subhadda! Thánh-đạo họp đủ 8 chánh 
chỉ có trong phảp-luật của Như-Laỉ mà thôi. 
Cho nên, chắc chắn có tuần tự sa-môn thứ nhất 
là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là bậc 
Thảnh Nhất-lai, sa-môn thứ ba là bậc Thảnh 



282 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Bất-laỉ, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hản 
trong pháp-ỉuật của Như-Lai. 

Ngoài pháp-luật này của Như-Lai ra, những 
tà giáo khác không có sa-môn nào cả. 

- Này Subhadda! Chư tỳ-khưu trong pháp- 
luật này sổng thực-hành đúng theo pháp-hành 
bảt-chánh-đạo, và truyền dạy, hướng dẫn người 
khác củng thực-hành đúng theo phảp-hành bát- 
chảnh-đạo, thì trong đòi này không bao giờ vẳng 
bóng bậc Thảnh A-ra-hán. 

Sau khi lắng nghe lời giáo huấn của Đức- 
Phật, đạo-sĩ Subhadda YÔ cùng hoan hỷ tán 
duong ca tụng Đức-Phật, rồi kính xin quy y 
nuong nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi chu tỳ-khuu-Tăng-bảo, kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành sadi, tỳ-khuu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật cho phép đạo-sĩ Subhadda xuất gia 
trở thành tỳ-khuu. 

Sau khi trở thành tỳ-khuu, Ngài Đại-đức 
Subhadda một mình ở nơi thanh vắng, không dể 
duôi, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 

chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áỉ, mọi phỉền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng, 
trước khi Đức-Phật tịch diệt Nỉết-bàn. 



Ngày Răm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niêt-Bàn 


283 


Ngài Trưởng-lão Subhadda là bậc Thánh A- 
ra-hán thanh-văn đệ-tử cuối cùng của Đức-Phật 
Gotama. 

* Canh chót: Đức-Phật gọi Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda khuyên dạy rằng: 

- Này Ẫnanda! Trong sổ các con, nếu có 
người nào nghĩ rằng: 

“Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn rồi, chúng ta 
không còn Đức-Bôn-Sư nữa (natthi no satthã) ” 
thì các con chớ cỏ nên nghĩ như vậy. 

Pháp và Luật là Vị Tôn Sư 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Yo vo Ẫnanda, mayã dhammo ca vỉnayo ca 
desỉto pannatto, so vo mamaccayena satthã... ” (1) 

- Này Ẵnanda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai 
đã thuyết, Luật nào mà Như-Laỉ đã chế định, sau 
khỉ Như-Laỉ tịch diệt Nỉết-bàn rồi, Chảnh-phảp 
ấy, Luật ấy là vị Tôn-sư của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahãparinibbãna- 
sutta giải thích rằng: 

Dhammo: Chánh-pháp gồm có toàn bộ Tạng 
Kỉnh Pãịi và toàn bộ Tạng Vỉ-Diệu-Pháp Pãịi. 

Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật Pãịỉ. 


Dighanikaya, MahavaggapaỊi, Kinh Mahaparinibbanasutta. 


1 



284 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Giáo-pháp mà Đức-Phật Gotama đã thuyết 
giảng suốt 45 năm, kể từ khi trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama cho đến khi Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bàn gom lại thành Tam-Tạng PãỊi: Tạng 
Luật Pãịi, Tạng Kỉnh Pãịi, Tạng Vi-Diệu-Pháp 
Pãịi gồm có 84.000 pháp môn đuợc phân chia 
nhu sau: 

1- VỉnayapỉtakapãỊỉ: Tạng Luật Pãịi gom có 
21.000pháp môn. 

2- SuttantapỉtakapãỊỉ: Tạng Kỉnh Pãịi gồm có 
21.000 pháp môn. 

3- Abhidhammapãỉi: Tạng Vỉ-Dỉệu-Pháp PãỊi 
gồm có 42.000 pháp môn. 

Bộ Tam-tạng gồm có 84.000 pháp-môn. 

* Trong Chú-giải bài kinh Mahãparinibbãna- 
sutta, Đức-Phật giảng giải rằng: 

“Itỉ imãnỉ caturãsĩti dhammakkhandha- 
sahassãnỉ titthanti, aham ekova parỉnỉbbayãmỉ. 
Ahahca kho dãni ekakova ovadãmi anusãsãmi, 
mayi parỉnỉbbute ỉmãni caturãsĩti dhammak- 
khandhasahassãnỉ tumhe ovadỉssantỉ anu- 
sãsỉssantỉ. ” (1> 

“Như vậy, 84.000 pháp-môn này tồn tại, chỉ 
có một mình Như-Lai tịch diệt Nỉết-bàn. Thật ra, 


1 Di. Mahavaggatthakatha, Mahaparinibbanasuttavannana. 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 285 

bây giờ chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn các 
con, theo dạy dỗ các con, sau khỉ Như-Lai tịch 
diệt Nỉết-bàn rồi thì có 84.000 pháp-môn ấy là 
“Vị Tôn-Sư” sẽ giáo huấn các con, sẽ theo dạy 
do các con... ” 

Qua đoạn Chú-giải trên, chính Đức-Phật giải 
thích cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu rằng: 

“Sau khỉ Đức-Phật tịch diệt Nỉết-bàn rồi, 
không phải các hàng thanh-văn đệ-tử không còn 
có vị Tôn-Sư, mà thật ra, vẫn còn có 84.000 
pháp-môn là Vị Tôn-Sư. ” 

Nhu vậy, mỗi pháp-môn cũng là một Vị Tôn- 
Sư có khả năng dẫn dắt, dạy bảo các hàng thanh- 
văn đệ-tử thực-hành dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh- 
quả, Nỉết-bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hản, 
rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh 
luân-hồỉ trong tam giới. 

Lời giáo huấn cuối cùng của Đức-Phật 

Vào canh chót, Đức-Phật một lần nữa nhắc 
nhở khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử lần 
cuối cùng rằng: 

“Handa dãnỉ bhikkhave ãmantayãmi vo, vaya- 
dhammã sahkhãrã, appamãdena sampãdetha. ” (1> 


1 Di. MahavaggapaỊi, Kinh Mahaparinibbanasutta. 



286 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Này chư tỳ-khưu, tỳ-khim-nỉ, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở, khuyên 
dạy các con lần cuối cùng rằng: 

Các phảp-hữu-vỉ (ngũ-uấn) có sự diệt là 
thường. Các con hãy nên co gắng tỉnh-tẩn hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh-đế bằng pháp không 
dế duôỉ, thực-hành phảp-hành tứ nỉệm-xứ. 

Đức-Phật vừa chấm dứt câu: “appamãdena 
sampãdetha ” từ đó không còn dạy thêm một câu 
nào khác nữa. 

Vì vậy, câu: 

“Honda dãni bhikkhave ãmantayãmi vo, vaya- 
dhammã sahkhãrã, appamãdena sampãdetha. ” 

Đó là Pacchỉmabuddhavacana: Lời Phật-ngôn 
cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

Sau khi chấm dứt lời dạy cuối cùng bằng câu: 
“Appamãdena sampãdetha. ” 

Đức-Phật nhập đệ-nhất-thiền sắc-gỉới duy- 
tác-tâm, rồi xả đệ-nhất-thiền sẳc-gỉói duy-tác- 
tâm. 

- Nhập đệ-nhị-thiền sẳc-gỉới duy-tảc-tâm, rồi 
xả đệ-nhị-thỉền sẳc-gỉớỉ duy-tảc-tâm. 

- Nhập đệ-tam-thiền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tam-thiền sắc-giới duy-tảc-tâm. 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 287 

- Nhập đệ-tứ-thỉền sắc-gỉớỉ duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ duỵ-tác-tâm. 

- Nhập không-vô-bỉên-xứ-thiền duy-tảc-tâm, 
roi xả không-vô-bỉên xứ-thỉền duy-tác-tãm. 

- Nhập thức-vô-biên-xứ-thỉền duy-tác-tâm, 
rồi xả thức-vô-biên-xứ-thỉền duy-tảc-tâm. 

- Nhập vô-sở-hữu-xứ-thỉền duy-tác-tâm, rồi xả 
vỏ-sở-hữu-xứ-thiền duy-tác-tâm. 

- Nhập phi-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ-thỉền duy- 
tác-tâm, rồi xả phi-tưởng-phi-phỉ-tưởng-xứ-thỉền 
duy-tác-tâm. 

- Nhập diệt-thọ-tưởng. 

Kh i ấy, Ngài Trưởng-lão Ãnanda hởi Ngài 
Trưởng-lão Anuraddha rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh Anuruddha, Đức- 
Thế-Tôn tịch diệt Nỉết-bàn rồi phải không? 

- Này phảp-đệ Ẵnanda! Đức-Thế-Tôn chưa 
tịch diệt Nỉết-bàn, Đức-Thế-Tôn đang nhập dỉệt- 
thọ-tưởng. 

- Đức-Thế-Tôn xả diệt-thọ-tưởng. 

- Nhập phỉ-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thỉền duy- 
tảc-tâm, rồi xả phi-tưởng-phỉ-phỉ-tưởng-xứ-thỉền 
duy-tảc-tâm. 

- Nhập vô-sở-hữu-xứ-thỉền duy-tác-tâm, rồi xả 
vô-sở-hừu-xứ-thiền duy-tảc-tâm. 

- Nhập thức-vỏ-biên-xứ-thiền duy-tác-tâm, 
rồi xả thức-vô-biên-xứ-thiền duy-tảc-tâm. 



288 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Nhập không-vô-bỉên-xứ-thiền duy-tảc-tãm, 
rồi xả không-vô-bỉên-xứ-thỉền duy-tảc-tãm. 

- Nhập đệ-tứ-thỉền sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-tam-thiền sẳc-gỉới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tam-thỉền sắc-gỉới duy-tảc-tâm. 

- Nhập đệ-nhị-thiền sẳc-gỉớỉ duy-tảc-tâm, rồi 
xả đệ-nhị-thỉền sắc-gỉớỉ duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-nhất-thiền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm, 
rồi xả đệ-nhat-thiền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-nhị-thỉền sắc-gỉớỉ duy-tác-tãm, rồi 
xả đệ-nhị-thỉền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tãm. 

- Nhập đệ-tam-thiền sẳc-gỉới duy-tảc-tâm, rồi 
xả đệ-tam-thiền sắc-gỉớỉ duy-tác-tãm. 

- Nhập đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tứ-thỉền sẳc-gỉớỉ duy-tác-tâm. 

Tiếp theo Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết- 
bàn gọi là khandhaparỉnỉbbãna: ngũ-uân Niết- 
bàn tại khu rừng Sãla, xứ Kusinãrã vào canh 
chót đêm rằm tháng tư, nghĩa là sau khi diệt 
ngũ-uẩn rồi, không còn nhân duyên nào để tái- 
sinh ngũ-uẩn khác nữa, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp đều trở thành vô-hiệu-quả-nghỉệp (ahosỉ- 
kamma) không có co hội cho quả của nghiệp 
đuợc nữa. 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 289 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động. 
Đó là 1 trong 8 hiện tượng thường xảy ra đối YỚi 
Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đức-Phật Gotama là Bậc Cao-cả nhất, Bậc 
Vĩ-đạỉ nhất, Bậc Tổỉ-thượng nhất trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh, đã tịch diệt Niết-bàn tại khu 
rừng Sãla, xứ Kusinãrã vào canh chót đêm rằm 
tháng tư. 

Tất cả mọi chúng-sinh, hễ có sinh thì ắt phải 
có tử, không ngoại trừ một ai cả. Đức-Phật và 
chư Thánh A-ra-hán không gọi là tử (chết) mà 
gọi là tịch diệt Niết-bàn, bởi vì không còn tái- 
sỉnh kiếp sau nào nữa, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán sau khi tịch 
diệt Niết-bàn rồi, không còn tái-sinh kiếp sau 
nữa, không phải không còn nghiệp, mà thật ra, 
nghiệp cũ của Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra- 
hán vẫn còn, nhưng tất cả mọi tham-ái đã bị diệt 
tận được không còn dư sót nữa, nên không có 
tham-ái dẫn dắt tái-sinh kiếp sau (tanhã 
ponobbhavikã). Cho nên, Đức-Phật, chư Thảnh 
A-ra-hản sau khỉ đã tịch diệt Nỉết-bàn rồi, 
không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, ngoại trừ Đức-Phật và chư Thảnh 
A-ra-hán ra, còn lại các loài chúng-sinh dù nhỏ 
dù lớn như chư-thiên trên 6 cõi trời dục-giới, 



290 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới, 4 tầng 
trời YÔ-sắc-giới khác, từ hạng phàm-nhân cho 
đến bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thảnh Nhất-lai, 
bậc Thánh Bất-laỉ vẫn còn tham-ảỉ là nhân sinh 
khô dẫn dắt tái-sinh kiếp sau. 

Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn rồi, 
song giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn tồn tại 
trên thế gian, như Đức-Phật đã giảng giải trước 
khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn rằng: 

“Iti ỉmãnỉ caturãsĩtỉ dhammakkhandha- 
sahassãnỉ titthanti, aham ekova parỉnỉbbayãmỉ. 
Ahahca kho dãnỉ ekakova ovadãni, anusãsãmi, 
mayỉ parỉnỉbbute ỉmãnỉ caturãsĩtỉ dhammak- 
khandhasahassãni tumhe ovadỉssantỉ anu- 
sãsỉssantỉ... ” 

“Như vậy, 84.000 pháp-môn này vẫn tồn tại, 
chỉ có một mình Như-Laỉ tịch diệt Nỉết-bàn. 
Thật ra, bây giờ chỉ có một mình Như-Lai giáo 
huấn các con, theo dạy do các con, sau khỉ Như- 
Laỉ tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 84.000 pháp- 
môn ấy là “Vị Tôn-Sư”sẽ giáo huấn các con, 
sẽ theo dạy do các con... ” 

Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn 
cách đây 2.563 năm rồi, song giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama vẫn còn được giữ gìn duy trì đầy đủ 
trọn vẹn 84.000 phảp-môn cho đến ngày nay. 



Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 291 

Muốn được gần gũi thân cận với Đức-Phật, 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử phải cố gắng tinh-tấn 
học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, tùy theo khả năng của mỗi 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử nào có Phật-giáo 
trong tăm, thi các hàng thanh-văn đệ-tử ấy được 
nương nhờ nơi Đức-Phật, nương nhờ nơi Đức- 
Pháp, nưoĩĩg nhờ nơi Đức-Tãng, được nưoưg 
nhờ noi Tam-Bảo cao thượng, để các hàng thanh- 
văn đệ-tử ấy có thể trở nên con người cao 
thượng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Đặc biệt còn làm duyên lảnh cho các hàng 
thanh-văn đệ-tử ấy đế chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thảnh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài; đồng thời các hàng thanh-văn đệ-tử 
ấy giữ gìn, duy trì Phật-giáo được trường tồn 
trên thế gian, cho đến hết tuổi thọ Phật-giáo 
5.000 năm, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài đến cho tất cả chúng-sinh nhất là 
chư-thiên và nhân-loại. 

(Xong phần nội dung Ngày Rằm Tháng Tư 
Trong Phật-Gỉáo.) 




Đoạn Kết 


Ngày nào cũng là ngày, song ngày rằm tháng 
tư trong Phật-giáo là ngày lịch sử trọng đại đoi 
với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Plĩật 
Gotama, không những loài người, mà còn chư- 
thiên trên 6 cõi trời dục-gỉớỉ, chư phạm-thỉên 
trên các tầng trời sẳc-gỉới phạm-thỉên nữa. 

Vì vậy, ngày rằm tháng tư gọi là Vesãkhapũjã: 

(Vesãkha+pũjã: Vesãkha nghĩa là tháng tư, pũjã 
nghĩa là cúng dưỏTĩg). Vesãkhapũjã nghĩa là cúng 
dường vào ngày rằm thảng tư hằng năm đoi với 
các hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Phật 
ngự đi đến khu rừng Sãla tại xứ Kusinãrã, Đức- 
Phật truyền bảo Ngài Truởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnandaỉ Con nên đặt chiếc giường 
quay đầu về hướng Bắc, giữa hai cây Sãla (song 
long thọ). Khi ấy, Đức-Phật nằm nghiêng bên 
phải, đầu quay về hướng Bắc, hai chân duỗi 
thăng so le, chân phải duỗi thăng, chân trải đầu 
gối hơi co, hai bàn chân đặt không đều nhau, có 
chảnh-niệm trí-tuệ tỉnh-gỉác, không định trước 
giờ xả. 



2 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


Cúng dưòng Đức-Phật 

Hai cây Sãla trô hoa trải mùa, những đóa 
hoa rơi xuống xung quanh kim thân đế cúng 
dường Đức-Phật. Các cây hoa trong rừng đều 
nở rộ, những đóa hoa trời, hương trời, ...từ các 
cõi trời rơi xuống như mưa đế củng dường 
Đức-Phật. Những tiếng nhạc trời trỗi lên đế 
cúng dường Đức-Phật. 

Khỉ ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng- 
lão Ẫnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Hai cây Sãla trô hoa trái mùa, 
những đóa hoa rơi xuống xung quanh kim thân 
của Như-Laỉ đế cúng dường Như-Laỉ. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, 
hương trời từ các cõi trời rơi xuống, những 
tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trỗi lên đế 
cúng dường Như-Lai. 

- “Này Ẵnanda! Sự củng dường đến Như-Lai 
bằngphắm vật như vậy không gọi là cách cúng 
dường cao thượng. 

Người nào là tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu-nỉ, hoặc 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực- 
hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, thực-hành đúng theo pháp- 
hành bảt-chảnh-đạo, thực-hành đúng theo 



ĐOẠN KẾT 3 

chánh-pháp, người ấy gọi là người có lòng tôn 
kỉnh, lễ bái, cúng dường Như-Lai bằng cách 
củng dường cao thượng. 

- "Này Ẵnanda! Các con nên luôn luôn tâm 
niệm rằng: 

Chúng ta là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
dế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Nỉết-bàn, 
thực-hành đúng theo pháp-hành bát-chảnh-đạo, 
thực-hành đủng theo chảnh-phảp. ” 

Sở dĩ, Đức-Phật đề cao sự cúng dường bằng 
cách thực-hành đúng theo chánh-phảp, thực- 
hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh-dạo, 
Thánh-quả, Nỉết-bàn là sự cúng dường cao 
thượng hơn sự cúng dường bằng phâm vật; là vì 
chỉ có sự cúng dường bằng thực-hành đúng theo 
chánh-pháp, thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-dế, chứng đắc 
Thánh-dạo, Thảnh-quả và Nỉết-bàn mới có thế 
giữ gìn, duy trì gỉáo-pháp của Đức-Phật trường 
tồn trên thế gian. 

Buddhasãsana: Phật-giáo 

Phật-giáo là lời giáo huấn của Đức-Phật, có 
3 phần chỉnh: 

- Pariyattisãsana: Phảp-học Phật-gỉáo. 



4 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


- Patỉpattisasana: Pháp-hành Phật-gỉáo. 

- Patỉvedhasãsana: Pháp-thành Phật-gỉáo. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử cần phải lẳng 
nghe, học hỏi hiếu biết rõ pháp-học Phật-giáo 
làm nền tảng cho pháp-hành Phật-giáo. Khỉ 
hành-giả thực-hành đúng pháp-hành Phật-gỉảo 
dẫn đến chứng đắc pháp-thành Phật-giảo đó là 
4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Nỉết-bàn gọi là 9 
pháp sỉêu-tam-gỉớỉ (navalokuttaradhamma). 

1- Pháp-học Phật-giáo là gì? 

Trong Chú-gỉải Chi-bộ-kinh định nghĩa rằng: 

ParỉyattVtỉ tepỉtakam Buddhavacanam sãttha- 
kathãpãỊi. (1> 

Pháp-học Phật-gỉáo là Phật ngôn Tam-tạng 
Pãịị cùng với Chú-giải Pãịị. 

Tiếng Pãịi là ngôn ngữ chung của chư Phật 
quá-khứ, Đức-Phật hỉện-tạỉ và chư Phật vị-ỉai. 

PãỊibhãsã: Tiếng PãỊỉ von là ngôn ngữ của 
người dân Magadha mà Đức-Phật sử dụng làm 
ngôn ngữ thuyết pháp tế độ chúng-sỉnh, đế hiếu 
biết đúng đắn về pháp-học Phật-giáo, rồi thực- 
hành đủng đắn theo pháp-hành Phật-giáo dẫn 


1 Chú-giải Anguttaranikãya, phần Ekakanipãtatthakathã giảng 
giải rằng: pháp-học Phật-giáo bằng ngôn ngữ PãỊi, không phải 
là ngôn ngữ Sanskrit. 



ĐOẠN KẾT 5 

đến chứng đắc pháp-thành Phật-giáo đó là 4 

Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả, Nỉết-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồỉ trong ba giới bổn loài. 

Cho nên, ngôn-ngữ này gọi là ngôn-ngữ PãỊi. 

Pháp-học Phật-giáo gom tất cả những lời 
giáo huấn của Đức-Phật trong suốt 45 năm, kê 
từ khi trở thành Đức-Phật Chảnh-Đăng-Giảc có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến khỉ 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, được ghi 
chép đầy đủ trọn vẹn trong Tam-tạng PãỊi 
(TepitakapãỊi) và Chú-gỉảỉ PãỊi (Atthakathãpãỉiĩ). 

Tuy nhiên, trong Tam-tạng Pãịi không chỉ có 
những lời giáo huấn của Đức-Phật, mà còn có 
những lời của các hàng thanh-vãn đệ-tử, chư- 
thiên, chư phạm-thỉên, ... được Đức-Plíật nhắc 
lại hoặc xác nhận cũng xem như là Phật-ngôn. 

Và Chú-giải Pãịi là những lời giảng giải 
những pháp khó hiếu trong Tam-tạng PãỊi, khỉ 
thì Đức-Phật giảng giải rõ từng mỗi pháp riêng 
rẽ trong Tam-tạng Pãịi gọi là pakinnaka- 
desanã, khi thì chư Thánh A-ra-hán giảng giải. 

Những lời giảng giải ẩy được gom lại gọi là 
các bộ Chủ-giải Pãịi (AtthakathãpãỊi). 

Tam-tạng PãỊi (TepitakapãỊỉ) và các bộ Chú- 
gỉảỉ Pãịi (atthakathãpãỉi) đều thuộc về pháp-học 
Phật-giáo. 



6 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

Pháp-học Phật-giảo là nền tảng căn bản 
trong Phật-gỉáo, nếu không có pháp-học Phật- 
giáo thì không có pháp-hành Phật-giáo và cũng 
không có pháp-thành Phật-giáo. 

Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama đã trải qua 
6 thờỉ-kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi (TepitakapãỊỉ) 
và Chú-gỉảỉ Pãịỉ (atthakathãpãỉi) theo moi giai 
đoạn thời gian. 

Kết tập Tam-tạng PãỊi (TepitakapãỊi) lần thứ sáu 

Phật-lịch 2500 năm (DL.1956 năm), kỷ niệm 
một nửa (V 2 ) tuôỉ thọ của Phật-gỉáo, chỉnh phủ 
Myanmar tô chức lễ kết tập Tam-tạng Pãịi 
(TepitakapãỊi) và Chú-giải Pãịi (atthakathãpãịi) 
lần thứ sáu, tại động Kaba Aye, thủ đô Yangon. 

Chỉnh phủ Myanmar có mời các nguyên thủ 
quốc gia cùng với phái đoàn của các nước Phật- 
giáo trên toàn thế giới, gom có 25 nước đến 
tham dự buôi đại lễ trọng thế hoàn thành kỳ kết 
tập Tam-tạng PãỊỉ và Chú-giải PãỊỉ lần thứ sáu 
này như sau: 

- Bộ Tam-tạng PãỊi gom có 40 quyến. 

- Bộ Chú-gỉảỉ Pãịị gồm có 51 quyến. 

- Bộ Phụ chú-giải Pãịỉ gồm có 26 quyển. (1) 


1 Tim hiểu chi tiết trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyển I: Tam- 
Bảo, phần kết tập Tam-tạng PãỊi lần thứ sáu, cùng soạn giả. 



ĐOẠN KẾT 7 

ĐÓ là bộ Tam-tạng Pãịi, bộ Chú-gỉải PãỊi, bộ 
Phụ Chú-gỉải Pãịi là nền tảng cần bản về pháp- 
học Phật-giảo cho các nước Phật-giảo Theravãda. 

2- Pháp-hành Phật-giáo (Patipattisãsana) 

Sau khỉ học hỏi nghiên cứu hiếu biết rõ phần 
pháp-học Phật-gỉáo liên quan đến phần pháp- 
hành Phật-gỉảo, hành-gỉả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành Phật-gỉáo. 

Pháp-hành Phật-gỉáo có nhiều loại phảp- 
hành, trong đó có 3 pháp-hành chỉnh là: 

- Pháp-hành giới. 

- Phảp-hành thiền-định. 

- Pháp-hành thiền-tuệ. 

2.1- Pháp-hành giới 

Pháp-hành giới có nhiều loại giới tùy theo 
moi hạng người: 

* Giới của người tại gia là cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ có ngũ-gỉới là thường-giới và bát-gỉớỉ 
ạịĩvatthamakasĩỉa: bát-gỉớỉ có đỉều-gỉớỉ thứ 8 
chảnh-mạng cũng là thường-gỉớỉ của người tại 
gia , bát-gỉớỉ uposathasĩla trong các ngày giới 
hằng tháng, ... 


1 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyển III: Pháp- 
Hành Giới, phần giới của người tại gia, cùng soạn giả. 



8 


NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 


* Giới của bậc xuất gia 

1- Giới của vị sa-dỉ gồm có: 

-10 đỉều-gỉới của vị sa-dỉ. 

-10 pháp hoại phấm-hạnh của vị sa-dỉ. 

-10 pháp hành phạt của vị sa-dỉ. 

- 75 diều-gỉới hành của vị sa-dỉ. 

-14 phảp-hành. 

2- Giới của vị tỳ-khưu trong bhikkhupãtimok- 
khasĩla có 227 đỉều-gỉớỉ, trong Tạng-luật có 
91.805.036.000 điều-giới. 

Hành-giả cần phải học hỏi hiếu biết rõ các 
đỉều-gỉớỉ của mình, rồi thực-hành pháp-hành- 
gỉớỉ của mình đó là có tác-ý trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khâu tránh xa phạm dỉều-gỉớỉ, 
giữ gìn các điều-gỉớỉ của mình cho được trong 
sạch trọn vẹn, làm cho thân và khâu được trong 
sạch thanh-tịnh, làm nền tảng, làm noi nương 
nhờ cho pháp-hành thỉền-dịnh, phảp-hành thiền- 
tuệ được phát trỉến tốt. 

Người có gỉớỉ-hạnh trong sạch kiếp song hỉện- 
tạỉ được hạnh phúc an-lạc. 

Sau khỉ người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đạỉ-thỉện-tâm có cơ hội cho quả trong thờỉ-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) cỏ đạỉ-quả- 
tâm gọi là dục-gỉớỉ tảỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhi- 
cỉtta) làm phận sự tảỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi 



ĐOẠN KẾT 9 

thiện-dục-gỉới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục- 
giới, hưởng sự an-lạc cho đến hết tuôỉ thọ tại 
cõi thiện-dục-giới ẩy. 

2.2- Pháp-hành thiền-định 

Hành-gỉả thuộc về hạng người tam-nhân 
(tỉhetukapuggala) có gỉới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn làm nền tảng, làm noi nương nhờ cho pháp- 
hành thỉền-dịnh. 

* sắc-giói thiện-tâm có 5 bậc thiền 

Hành-giả nào thuộc hạng người tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thỉền-định có khả năng dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 
Kiếp hỉện-tạỉ hành-gỉả ấy có thế nhập bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm hưởng sự an-lạc trong bậc 
thiền ẩy trong suốt thời gian 1-2 giờ. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giớỉ 
thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thờỉ-kỳ tái-sỉnh kiếp sau 
(patisandhỉkãla) cỏ đệ-ngũ-thỉền sắc-giớỉ quả- 
tâm gọi là sẳc-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
cỉtta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-gỉới phạm- 
thiên Qụảng-quả-thiên. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên này có tuôỉ thọ 
500 đạỉ-kỉếp trái đất. 



10 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

sắc-giới thỉện-nghiệp trong 4 bậc thiền sẳc- 
gỉớỉ thỉện-tâm bậc thấp còn lại không có cơ hội 
cho quả, nên đều trở thành vô-hiệu-quả-nghỉệp 
(ahosỉkamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 

* Vô-sắc-giói thiện-tâm có 4 bậc thiền 

Hành-gỉả nào thuộc hạng người tam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giớỉ thiện-tâm, và 
4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. Kiếp hiện-tạỉ 
hành-giả ấy có thê nhập bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm hưởng sự an-lạc trong bậc thiền ấy 
trong suốt thời gian 1-2 giờ. 

Sau khi hành-gỉả ấy chết, chắc chắn vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là phỉ-tưởng-phỉ-phi-tưởng-xứ- 
thiền thiện-tâm cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (patisandhikãla) có phi-tưởng-phì-phi- 
tưởng-xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sẳc-gỉớỉ tái- 
sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự táỉ-sỉnh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thỉên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thỉên Phi-tưởng-phi-phỉ- 
tưởng-xứ thiện tột đỉnh. Chư phạm-thỉên trong 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh này có 
tuôỉ thọ 84.000 đạỉ-kỉếp trải đất. 

sẳc-gỉớỉ thiện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sắc- 
gỉới thiện-tâm và 3 bậc thiền vô-sắc-giới thỉện-tâm 



ĐOẠN KẾT 11 

bậc thấp còn lại không có cơ hội cho quả, nên 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) 
không có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

2.3- Pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-gỉả nào thuộc về hạng người tam-nhăn 
(tỉhetukapuggala) vô so kiếp quá-khứ đã từng 
tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indrỉya): tỉn-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, 
nỉệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảp-chủ. 

Kiếp hỉện-tạỉ ẩy có gỉớỉ-hạnh trong sạch trọn 
vẹn, có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
hoặc bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật, 
lẳng nghe chảnh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc: 

- Nhập-lưu Thảnh-đạo, Nhập-hm Thánh- 
quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loạiphỉền-não là 
tà-kiến trong 4 tham-tâm họp với tà-kỉến và 
hoài-nghi trong sỉ-tâm họp với hoài-nghi không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thảnh-dạo, Nhất- 
laỉ Thảnh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân trong 2 sân-tâm loại thô (chưa 
diệt tận được loại vỉ-tế) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhất-lai. 



12 NGÀY RẢM THÁNG Tư TRONG PHẬT-GIÁO 

- Chứng đắc đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền- 
não sân trong 2 sân-tâm loại vỉ-tế không còn dư 
sót, và phỉền-não tham loại thô trong 4 tham- 
tâm không họp với tà-kỉến trong cõi dục-gỉớỉ, 
trở thành bậc Thánh Bất-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Thảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Nỉết-bàn, diệt tận được 7 loại 
phỉền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn, (mãna), buồn-chán (thina), phóng-tăm 
(uddhacca), không biết hố-thẹn tội-lỗi (ahỉrỉka), 
không biết ghê-sợ tội-lẽi (anottappa) không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tải-sỉnh kiếp sau trong cõi ảc- 
gỉớỉ, chỉ có đạỉ-thiện-nghỉệp trong đạỉ-thiện- 
tâm cho quả trong thờỉ-kỳ tảỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) cỏ đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh- 
tâm (patisandhỉcỉtta) làm phận sự tải-sỉnh kiếp 
sau trong cõi thiện-gỉới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới, nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đen kiếp 
thứ 7, bậc Thảnh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát kho tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thỉện-tâm cho quả trong 
thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có đại- 



ĐOẠN KẾT 13 

quả-tâm gọi là tái-sỉnh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi người 
hoặc cõi trời dục-gỉớỉ, chỉ còn 1 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp ẩy, bậc Thánh Nhất-lai chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thảnh A-ra-hản, rồi tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồỉ 
trong tam-giới. 

* Sau khỉ bậc Thánh Bẩt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-gỉớỉ, 
mà chỉ có sắc-giớỉ thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sẳc-gỉớỉ thiện-tâm nào cho quả trong thờỉ-kỳ 
tảỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có sắc-giớỉ 
quả-tâm ấy gọi là sắc-gỉớỉ táỉ-sỉnh-tâm (paỊỈ- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sỉnh kiếp sau hóa- 
sỉnh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-gỉớỉ 
phạm-thiên tương xứng với sắc-giớỉ quả-tâm ấy. 
Vị phạm-thỉên Thánh bất-lai ẩy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thảnh A-ra-hản, rồi tịch diệt Nỉết-bàn 
tại tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hỉện-tạỉ, 
đến khỉ hết tuôi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân hồi trong tam-gỉới. 

Đó là tỉnh chất đặc biệt của pháp-hành 
thiền-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-gỉảo. 

(Xong bài giảng Ngày Rằm Tháng Tư Trong 
Phật-Gỉảo.) 



Patthana 


Iminã punnakammena, 
sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Cỉram titthatu saddhammo, 
ỉoke sattã sumangalã. 

Vietnamratthỉkã hi sabbe, 
janã pappontu sãsane. 

Vuậdhim viruỊhivepullam, 
patthayãmỉ nirantaram. 

Lòi nguyện cầu 

Do nhờphước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chảnh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sỉnh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

Cỉram titthatu saddhammo lokasmim 
Cỉram titthatu saddhammo Vỉetnamratthasmim. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn trên 
thế gian. 

Nguyên cầu chảnh-pháp được trường tồn trên 
Tô-quổc Việt Nam thân yêu. 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẲN 


- Suttantapitakapãỉi và AtthakathãpãỊi. 

- AbhidhammapitakapãỊi và AtthakathãpãỊi. 

- Bộ Abhidhammatthasahgaha của Ngài Đạỉ- 
Truởng-ỉẫo Anuruddha. 

- Bộ Vỉsuddhimagga và bộ Vỉsuddhỉmagga- 
mahãtĩkã. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotỉka ” 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Saddhammajotỉka, 

V. V... 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho 
đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nen-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tim hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 



cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách nhu bình thuờng. 

Mồi quyển sách file ebook đuợc trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt nhu số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tim kiếm, 
sẽ tìm đuợc một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong đuợc quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết 0 T 1 quý độc-giả. 



CÙNG MỘT SOẠN GIẢ 


Đã xuất bản: 

- TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

- 8 Sự TÍCH PHẶT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN Ác 

- GƯƠNG BẬC XUẨT GIA 

- TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 

- Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TỨ 

OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẶT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nền-Tảng-Phật- Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật- Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 

BẶC THƯỢNG 

- Nền-Tảng-Phật- Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển II: QUY Y TAM -BẢO 

- Nền-Tảng-Phật- Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 



Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA 

NGHIỆP 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THIỆN 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẶT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IX: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển X: PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THựC TRONG cuộc SỐNG 
NGŨ GIỚI LÀ THUỜNG giới của mọi người 
KINH CHUYẺN-PHÁP-LUÂN 
VÒNG TỨ SINH LUÂN-HÒI 
PHÁP NHẲN-NẠI 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TỒ BỬU LONG 

81/1, Đường Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 (0) 28 3503 2387 
DĐ: +84 (0) 778 608 925 



NGÀY RẰM THÁNG TƯ 
TRONG PHẬT-GIÁO 


TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Phó Giám đốc phụ trách 

ThS. NGUYỄN HỮU CÓ 


Biên tập 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY 


Sửa bản in 
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 

DHAMMANANDÃ Upãsikã 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2845 - FAX: (024) 3782 2841 


In 1000 cuốn, khố 12x18cm, tại XN in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chí: 510 Trường Chinh, P.13, Q. TAN BÌNH, TP HCM. 
Sổ ĐKXB: 439-2020/CXBỈPH/l 9- 17/TG 
MãíSBN: 978-604-61-6877-5 
QĐXB: 65/QĐ-NXBTG ngày 04 tháng 3 năm 2020 
In xong và nộp lưu chiêu: Quý II năm 2020 


Giá: 50.000 Đ 





sinh suốt 45 năm, từ Phật-ngôn đầu tiên tự 
thuyết trong tâm cho đến Phật-ngôn cuối cùng 
đều đựợc truyền khâu và ghi chép lại trải qua 6 
kỳ kết tập Tam-tạng Pãịi và Chủ-giải PãỊi. 
Trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chủ-giải Pãịi 

S lần thứ sáu, được in thành quyển sách gọi là 
phần pháp-học Phật-giủo như sau: 

- Bộ Tam-tạng Pãịi gồm có 40 quyển. 

- Bộ Chủ-giải Pãịi gồm có 51 quyển. 

- Bộ Phụ Chủ-giảỉ Păịỉ gồm có 26 quyển. 

Phật-giáo được duy trì cho đến ngày nay 2608 
năm (2563+45) là nhờ chư bậc xuẩt-gia và các 
hàng tại gia có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
duy trì theo truyền thống học thuộc lòng Tam- 
tạng Pãịi từ chư bậc tiền bổi này sang các bậc 
hậu bối khác cho đến nay. 

Khi có pháp-học Phật-gláo đúng đắn thì mới 
có pháp-hành Phật-giáo đủng đắn; khi có pháp- 
hành Phật-giáo đủng đắn thì mới có phảp-thành 
Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 


















